-HÚN-§Ú - 
VĂN-H( (N( - (IẤ0 
VIỆT - NAM. 


NHÀ XUẤT - BẢN TƯ-DUY 


LỊCH-SỬ 
VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO 
VIỆT-NAM 


Ngoài 2000 ấn-bản thường, tác-phôm này 
có I00 bản đặc-ấn trên giấy trắng hảo-hạng 
mang chữ ký và triện son của tác-giả gồm 
20 bản dònh riêng cho tác-giả và gia-đình 
đề aCủa Tin Gọi Một Chút Này» từ I đến XX, 
AO bản đề thôn tặng đề ‹Nhốt Dĩ Quán Chỉ 
từ ! đến XL, 40 bản dành riêng cho cóc bạn 
yêu sách đề ‹Hội Hữu Phụ Nhân: từ I đến XL, 


BẢN 


VÕ LONG - TẾ 


LỊCH-SỬ 
VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO 
VIET-NAM 


CUỐN 1 


NHÀ XUẤT-BẢN TƯ-DUY 
SẢI-GÒN 
1965 


NIHIL OBSTAT 
Saigon die 22-12-1964 
Paulus Muoi 


Cens, del. 
IMIPRIMAATUR 


Saigon die 11-5-1965 
F.X. Trần-thanh-Khôâm 
Vic, gen. 


Riêng lặng em An-na Ngọc - Quỳnh 

các con A-nê Mỹy-Ngọc và Phê - rô 

Lương-Ngọc đề cùng suy-nghiệm vinh-quang 

của Giáo-Hội Công-Giáo và Tồ-Quốc Việt-Nam 
Gio-an Võ Long-Tê 


LỜI NÓI ĐẦU 


S Ự dị-biệt giữa các nền văn-học có nhiều nguyên- 

nhân, trong đó đáng kế nhất sự dị-biệt về ngôn- 
ngữ từ khi loài người xây-dựng Tháp Babel trong tội-lỗi 
(Sáng thế, XI, 7). Nhờ mầu-nhiệm Cứu-thế, sự thống-nhất 
ngôn-ngữ. nguyên-thủy bắt đầu phục-hồi khi Chúa Thánh- 
Thần Hiện Xuống (Công-vụ Tông-đồ, H, 4-0) nhưng chỉ 
thể-hiện toàn vẹn khi mạt-thế trong cảnh toàn-thê loài 
người đồng-thanh ngợi-khen Thiên-Chủa (Khải-huyềên- 
thư, VI, 9). 


Giáo-hội Công-giáo là bi-tích, là dấu-hiệu khả-kiến của 
sự phục-hồi thống-nhất nguyên-thủy đang thành-hình. Đó 


xe I3: c= 


là môt sự thống-nhất trong dị-biệt, thống-nhất trong Tình 
Yêu Thiên-Chúa, dđị-biệt trong thê-cách diễn-đạt với đặc 
diễm của từng dân-tộc, trong «y-phục rực-rỡ muôn màu » 
như lời Thánh-Vịnh nói về Giáo-hội (Thánh-Vịnh 104). 

Bộ sách này có kỳ-vọng trình-bày những màu sắc 
Việt-Nam của y-phục rực-rỡ ấy. Tôi muốn dùng hình-ảnh 
này đề nỏi dến văn-học Công-giáo Việt-Ñam, một nền văn 
học dung-hợp dân-tộc-tinh và công-giáo-tính, một thành- 
phần bất-khả-phân của toàn-thê văn-học quốc-gia. 

đe 4 

Với những tin-niệm và ký-vọng trên đây, tôi hoàn- 

thành sách này trong những hoàn-cảnh đặc-biệt. 


Từ năm 1950, tôi phụ-trách môn Việt-văn tại trường 
Trung-học Khải-Định (Huế). Do chức-nghiệp và sở-thích, 
tôi lưu-tâm sưu-tầm và nghiên-cứu văn-liệu, trước đề soạn 
bài dạy, sau đề chuần-bị khỏi-thảo một toàn-thư về văn- 
học Việt-Nam. 


Năm 1952, tôi được ơn trở lại đạo Công-giảo. Đức tin 
hưởng-dẫn công-cuộc sưu-tầm nghiên-cứu của tôi trong 
phạm-vi văn-học Công-giáo Việt-Nam. Tôi cỏ dịp tìm kiếm 
tài-liệu trong thư-viện các Tòa Giảám-mục, các Dòng tu; 
và trong tủ sách của những tư-nhân quen biết. Trong thời 
gian xuất-ngoại, tôi tiếp-tục tìm kiếm trong các thư-viện 
lớn ở Âu-Châu. Ngoài phần tìm kiếm riêng, tôi còn theo 
dõi và khai-thác những phảt-kiến của các học-giả trong và 
ngoài nước. Theo thói-quen, tôi san-định những tài-liệu đã 


¬... 


sưu-tầm thành cảo, với ý-định soạn thảo một bộ lịch-sử 
văn-học Công-giáo Việt-Nam đề dọn đường cho một toàn- 
thư về văn-học Việt-Nam hằng mơ-ước. 


Từ cuối năm 1963 đến đầu năm 1964, được rắnh-rang 
công-vụ, tôi chuyên-chú vào việc chỉnh-đốn, khai-triền các 
văn-liệu sơ-thảo thành bộ sách này. Tôi xin thú nhận rằng 
công-tác này là một nguồn an-ủi tinh-thần vô cùng qui 
giả, khich-lệ tôi kiên-trì trong đức tin và tin-lưởng ở 
tương-lai huy-hoàng của tô-quốc, 


Trước khi cho xuất-bản, tôi trích đăng các bảo đề thăm 
dò dư-luận độc-giả và duyệt-chính lần cuối-cùng. Toàn 
bộ gồm ba cuốn, mỗi cuốn riêng về một thời-kỳ của văn- 
học Công-giáo Việt-Nam : 


— Cuốn I: Từ khởi-thủy đến giữa thế-kỷ XVII, 


— Cuốn II: Từ giữa thế-kỷ XVII đến giữa thế-kỷ 
XIN. 
— Cuốn III: Từ giữa thế-kỷ XIX đến hiện-đại. 


Trong bộ sách này, tôi đã trich-dẫn khá nhiều chính 
văn, nhưng tôi thấy cần đề độc-giả trực-tiếp với chinh-văn 
đề kiêm-điềm những ý-kiến của tôi. Trong ý-nghỉ này, tôi 
đang hợp-tác với sử-gia Phạm-Đình-Khiêm đề biên-tập bộ 
Hợp-tuyền thi-oăn Công-giáo Việt-Nant Ngoài ra, trong một 
Tùng-thư Công-giáo sẽ ra đời, những tác-phầm quan-trọng 


=c E2 


và it phô-biến sẽ được sao-lục thành sách với phần chú- 
giải và phê-bình đề góp thêm văn-liệu cho học-giới tham- 
khảo. 


„ 
tx⁄ + 


Đề hoàn-thành mỹ-mẩn dự-định trên đây và sửa.chữa 
những khuyết-điềm tất-nhiên của bộ sách này, tôi xin ngỏ 
lời cám-ơn trước những học-giả cao-minh vui lòng chỉ 
giáo. 

Lòng tri-ản nồng-nhiệt của tôi còn đặc-biệt hướng về 
liệt quý-vị đã ân-cần khuyến-khích giúp-đổ cho bộ sách 
ra đời. Tôi cũng thiết-tha mong-mỏi các bạn độc-giả sẽ 
đón nhận bộ sách này với thái-độ thông-cảm đối-thoại. 

Một danh-nhân đã nói: « Quân-tử đỉï văn hội-hữn, dĩ 
hữu phụ nhân ». Tôi xin mượn danh-ngôn này đề trân- 
trọng ghỉ nhở tình tri-ngộ của liệt quý-vị ân-nhân và độc- 
giả thân mến. 

Sải-gòn, Tháng Xôi-Khói 19601 


Tác-giả 


— XII — 


PHẦN MỞ ĐẦU 


KHÁI-LUẬN VỀ VĂN-HỌC 
CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


PHẦN MỞ ĐẦU 


KHÁI-LUẬN VỀ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


—————Ễ—ễ——————————— 


MẤY LỜI DẪN ĐẦU 


H IỆN nay chưa có một tác-phầm nghiên-cứu tồng-quát 
bề păn-học Công-giáo Việt-Nam, Khuyếft-điềm đáng tiếc ấy có 
nhiều nguyên-nhâm, 


Khoa ăn-học-sử và các môn học hỗ-trợ đang còn mới-m¿ ở 
Việt.Nam. Tác-phầm quan-trọng đầu-tiên về toàn-thề ăn-học 
Việt-Nam mới xuấãt-bản năm 944 : đó là cuốn Việt-Nam văn- 
học sử yếu của Dương Quảng-Hàm (Ị) trong đó tác-giả đã khai 
thác các công-trình khảo-cứu Đăn-học xuất-hiện từ trước. Nhiều 
tác giả (2) đã cố gắng đi xa hơn Dương Quảng-Hàèm, nhà viết 


(Œ) Do Nha Học-Chính Đông-Pháp xuãt-bản, Hà nội 1944. 

(2) Nghiêm-Toản, Việt-Nam Văn-học-sử trích yếu, Vĩnh-Bảo xuất-hản, 
Sài-gòn 1949; Thanh lãng, Văn-chương bình dân (1954) Văn-chương 
chữ Nôm (19535) Phong-trào Văn-hóa, Hà-nội xuất-bản, Điều nhất-[äm 
Văn-học cận-dại (1958) Tự-do, Sài-gòn xuất-bản ; Hồ Hữu Tường, 
lịch-sử văn-chương Việt-Nam, tập l, lê-lợi xuất-bản, Paris †1949; 
Hà Như Chi, Việt Nam Thi Văn Giảng luận (2 tập) Tân-Việt in lần 
thứ ba, Sàigòn 1955; Phạm văn Diêu, Všn-học Việt-Nam, tập l, Tân 
Việt xuất-bản Sài-gòn †960 ; lê văn Siêu Nguồn văn-học ViệtE-Nam, 
Văn-học Việt-Nam thời Đắc-thuộc, Văn-học Việt-Nam đời Lý, Thẽ giới 
xuất-bản Sài“gòn ; Phạm thể Ngũ, Việc Nam Văn-học sử giản-ước tân 
biên, Quốc-học tùng-thư, S3j-gòn (trọn bộ ba cuốn xong năm 1965), 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG. GIÁO VIỆT-NAM 


sử 0ăn-học Việt-Nam có công-nghiệp tiền phong đáng kề. Tuy nhiên, 
ngoài những quan-điềm sai-biệt 0ề các Đấn-đề mệnh danh các 
khuynh-hướng uăn-học, các thời-kỳ phát-triền 0à cách phân phối 
các chương-mục, những tác-giả đi sau Dương Quảng-Hàm chưa 
tượt xa hon 0ị tiền-phong này. 

Tình-trạng chậm tiến này, một phần lớn là do sự ` thiếu 
thốn các chuyên-khảo 1ăn-học : các thời-kỳ Đăn-học, các tác-giả 
Đà tác-phầm chíinh-yếu chưa được nghiên-cứu đầy-đủ. Có thề nói 
không quá lời là Nguyễn Du chỉ là một trường-hợp duy-nhứt. 
Các uăn-phẩm liên hệ đến tác-giả Đoạn - Trường Tân - Thanh 
rất phong-phú và cống-hiến nhiều tài-Hệu quý-báu cho nhà viết 
sử Đăn-học. 


Tôi nghĩ rằng chỉ có thồ uiết một bộ sử uăn-học Việ- Nam 
theo quan-điềm 0à phương-pháp khoa-học nếu chúng ta có đầy-đủ 
những chuyên-khảo uäăn-học. Trong viễn-tượng này, tôi xin cống 
hiến phần đóng góp nhỏ - mọn với bộ sách Lịch- sử Văn- học 
Công-giáo Việt- Nam, một tácphẩm viết với chủ-ý phát-huy 
đức tỉn tà lòng úi-quốc. 


sự hiện-diện của đạo Công-giáo trong 0ăn-học Việ- Nam là 
một sự-kiện lịch-sử uà hơn nữa, là một chất men sinh-động, cần 
được mình-giải đầy-đủ, trơng-xứng 0óới tầm quan-trọng của nó 
trong đời sống dân tộc Công cuộc nghiêncứu tăn-học Công- 
giáo đã đi đến đâu ? Có thề nói đến một nền tăn-học Công- 
giáo không 0à nếu có, tương-quan giữa uăn-học Công-giáo Đà 
Đăn - học Việt Nam như thế nào ? Sự phát-sinh 0à trưởng- 
thành của 0ăn-học Công-giáo đã thực-hiện uới những thời-kỳ: 
tác-giả, tác phẩm uà khuynh-hưướng nào ? 


Những uốn-đề ấy được đặt ra trong phần khái-luận này 
trước khi được lầnlượt trình-bày trong bộ Lịch-sử Văn-học 
Cóng-giáo Việt-Nam. 








Phụ-bản 1: Trích Đỗ-tậc gia-phả ở Thanh-hóa. 


Tài-liệu của Lagrèze thông.báo cho Tạp-chí Đô-Thành Hiều Cô 
(BAVH) sồ tháng 7.12 năm 1942, 





Phụ-bản II : Thư của giáo-hữu Đàng Ngoài gởi Cha Bề Trên Cả 
Dòng Tên ở Rôma. (Jap. Sin. 60f. 2v. 13:). 

Tài-liệu ¡in trong Lịch-sử truyềển.giáo ở Việt-Nam, tập ï của 
Nguyễn Hồng và trong Giáo-sĩ Đắc-lộ và Tác.phầm chữ quồc-ngữ đầu 
tiện đo Tỉnh-Việt xuât-bàn, 


'8uoH ueÁn#N £no UEN-3$1A  Oy18-02Án3) 4s-q2ƒT 8u0) 0} nộ!~TýL 


36/A9/ 109 '0†s °de[) uug-2pnb Buẹg 
lỒ{ 014 20()-Bug2 ạA nạd-og|B 9$ jÔUI 609 09D1-A : 777 Upg-l{d 





š 
| 
ị 
Ị 
l 
lễ 





Phụ-bản IV ; Một trang sách Thiên-Chúa Thực-Nghĩa của linh- 
mục Matthieu Ricci (Lợi-mã-đậu), quyển thượng, bản in lần thứ hai 
tại Triết-Giang, 1606 (Fonti Ricciane II, trang 292). 

Tài-liệu in trong Người chứng thứ nhât của Phạm Đình-Khiêm, 





Phụ-bản V: Trang đầu sách Ông Thánh l-na-xu truyện của linh- 
mục Girolamo Majorica (lưu-trữ ở Bibliothtque Nationale de Paris, 
ký-hiệu l3.I6). 





Phụ-bản VỊ : Một trang sách Thiên-Chúa Thánh-Giáo Khải-Mông 
của linh-mục Girolamo Majorica (lưu-trữ tại Biblothèque Wationale de 
Đaris, ký-hiệu 74-735, Annamite, B,6), 


-...— 





Phụạ-bản VII : Bìa bản tường-trình của lính mục Mathias de 
Maya, viết bằng tiếng Bồ-đào-nha tại Goa năm 1649 về cái chết của 
thầy-giảng An-rê Phú-yên. 

Tài-liệu in trong Người chứng thứ nhầt của Phạm Đình-Khiêm, 








Phụ-bản VIII: Công-Thức rừa tội bằng tiếng La-linh, Trung-hoa 
Việt Nam, Nhật-bản (1654). 
Tài-liệu in trong Việt-Nam khảo-cổ tập-san sô 2, 


CHƯƠNG MỘT 


HIỆN-TÌNH NGHIÊN-CỨU 
VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


N HỮNG họcgiả đi trước tôi đã viết nhiều thiên 
khảo-cứu công-phu cống-hiến những nguồn tham-khảo bö-ích 
cho bộ sách của tôi. Với thái. độ trung-thực, tôi có bồn- 
phận công-nhận tưru-điềm của các học-giả ấy và công-khai 
trình-bày lòng tri-ân thành-kính của tôi. Tuy nhiên, tôi không 
hề xem nhẹ công-phu nghiên-cứu của họ nếu tôi nhận xét rằng 
nhữn; thiên khảo-cứu hiện có chưa đủ đề nhấn mạnh tầm quan- 
trọng của đạo Công-giáo trong văn-học quốc-gia. Có học-giả chỉ 
trình-bày những nhận-định khái-quát, có học-giả lại chưyên-chú 
sưu-tầm nghiên-cứu một số văn-liệu hiểm có hay minh-giải 
một vài điềm đặc-biệt thưệc sở-thích và sở-trường của họ. 


I8 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG.GIÁO VIỆT-NAM 


I.— TRƯỜNG-HỢP NHỮNG TÁC-PHẦM 
NGHIÊN-CỨU TÔNG-QUÁT. 


í lê c hết, chúng ta hãy đề-cập đến những tác- 
phầm nghiên-cứu tồng-quát về văn-học công-giáo Việt-Nam, 
Dương Quảng-Hàm đã dành nhiều chương-mục trong sách Uiệt- 
Nam văn-học sử-yếu đề khảo-luận về công-trình của các giáo 
sĩ công-giáo trong việc sáng-chế chữ quốc-ngữ từ thế-kỷ 
XVII và về những nhà văn công-giáo được toàn quốc biết tiếng 
như : Trương-Vĩnh Ký, Huình tịnh Của, Nguyễn-trường Tộ 
và Hàn.mạc-tử. Tài-liệu của Dương Quảng-Hàm chính-xác, 
nhưng Dương Quảng-Hàm chưa trình-bày văn-học công-giáo 
Việt-NÑam trong một viễn-tượng lịch-sử. 

Khuyểt-điềm của Dương Quảng-Hàm được Thanh-Lãng 
bồi-bồ. Trong tác-phầm Biều-nhất-lấm săn-học cộn-đại (3), 
Thanh-Lãng đã dành chương nhất đề khảo-cứu Wăn-chương Kỉ- 
tô-giáo từ khởi đến cuối thế-kỷ XIX. Nhiều tài-liệu hiểm có 
quan-trọng được nghiên-cứu. Tuy nhiên, trong khuôn-khô một 
chương mở đầu cho văn-học Việt-Nam hiện-đại, Thanh-Lãng 
đã tự hạn-chế trong công-cuộc trình-bày một bối-cảnh lịch-sử. 
Thanh-Lãng chưa có cơ -hội đi sâu vào tính - cách chung 
của văn-học Công-giáo và chưa nhấn mạnh khuynh-hưởng của 
các tác-giả tiêu-biều cho văn-học công-giáo Việt-Nam. 

Ngoài ra cũng phải nhắc đến những trang lược-khảo văn- 
học trong những sử-phầm Công-giáo Việt-Nam. Phạm Đình- 
Khiêm đã trình-bày tồng-quát nền văn-học chữ quốc-ngữ và 


(Ø) Tự-Do xuất-bản, Sầi-gòn, 1958. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIÊT-NAM 19 


nêu ?a sự đóng góp của người Công-giáo trong tác-phầm Hành- 
động xã-hội của Giáo-hội qua các thời-đại 0à ở Việt-Nam (4) 
Nguyễn Hồng đã nghiên-cửu công-trình văn-học của các cha 
Dòng Tên vào thế-kỷ XVII trong tác-phầm Lịch-sử: truyền-giáo 
ở Việt-.Nam (5) Phan Phát-Huồn có dịp nhắc-nhở văn-phầm 
của các giáo-sĩ và giáo-dân từ thời-kỳ truyền-giáo phôi-thai đến 
hiện-đại trong tác-phầm Việt-Nam Giáo-sử (6). Những sử-gia 
.danh tiếng ấy không chủ-tâm nghiên-cứu văn-học Cộng-giáo 
Việt-Nam nên chỉ trình-bày những khái-niệm đại-cương. 


1I— TRƯỜNG-HỢP NHỮNG TÁC-PHẦM 
CHU VÊN-KHẢO 


Ngoài những tác-phầm tông-quát, chúng ta còn có những 
tác-phầm chuyên-khảo đăng báo và xuất-bản thành sách, 

Trong phạm-vi sưu-tầm và chú-giải, trước hết phải kề 
việc tái-bản cuốn « Phép giảng tám ngày » của Giáo-sĩ Đắc-lộ 
(7). André Marillier sao-lục và chú-giải nguyên-bản. Sách tái- 
bản gồm hai ấn-bản. Ấn-bản Việt-ngữ có phụ thêm hai bài 
khảo-luận công-phu : Thên-thể tà sự-nghiệp giáo-sĩ Đắc-lộ của 
Phạm Đình.Khiêm, Tác-phẩm quốc-ngữ đầu tiên: Phép giảng tám 
ngày của Nguyễn Khắc-Xuyên. Ấn-bản Pháp-ngữ có phụ thêm 
hai bài khảo-luận súc-tích : Giáo-sĩ Dòng Tên Đắc-lộ của Claude 
Larre và Phạm Đình-Khiêm, Sách giáo-lý của Đắc-lộ của André 
Marillier. 


(4)  An-Phong xuất-bản Huế, 1950. 

(5) Hiện-tại xuất-bản, Sài-gòn 1659. 

(6) Cứu-thể tùng-thư xuãt-bản (2 quyền), Sài-gòn, l (1958) II (962). 
()  Tỉính-Việt xuất-bản, Sài-gòn, 1962, 


20 LỊCH.SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Việt-nam khảo-cỗ tập-san do Viện khảo.cồ xuất-bản có 
dành toàn số 2 (8) đề đăng tải nhiều bài khảo-luận và điễn-văn 
về văn-học Công-giáo Việt.Nam : XZ-hội Việt-Nam thế-kỷ XVƯ]I 
dưới mắt giáo-sĩ Đắc-lộ của Phạm Đình-Khiêm (9) Giáo-sĩ A- 
lịch.Sơn Đắc-lộ 0à chữ quấc-ngữ (\0) của Nguyễn Khắc Xuyên, 
Chữ: Quốc-ngữ từ thế-kỷ XVII đến cuối thế-kỳ XIX ( I) của Lê 
Ngọc-Trụ, Nền tăn-chương Công-giáo 0à Phanxicô Xaniê tại Việ‡t¬ 
Nam của Georg Schurhammer, bản dịch Việt-ngữ của Trương- 
bửu Lâm và Đỗ văn Anh, Giáo-sĩ Đắc-lộ uà công việc xuất. bản 
của Nguyễn Khắc-Xuyên. 


Tạp-chí Đại-học của Viện Đại-học Huế cũng chú-trọng đến 
văn-học Công-giáo với bài khảo-luận của Hoàng Xuân-Hãn Mật 
tài uăn-kiện bằng quốc-âm tàng-trữ ở Âu-châu (12) và dành một 
số đặc-biệt về vấn-đề này (|3) với các bài khảo-luận: Nàững 
chặn đường của chữ viết quốc-ngữ của Thanh-Lãng, Quan-điềm 
thần-học trong phép giảng tám ngày của giáo.sĩ Đắc-lộ của Nguyễn. 
Khắc Xuyên, Xã-hội Việt-Nam trong con mốt của Cố Đắc-lộ của 
Bửu Kế, Cha Đắc.lộ với sự thành-lập Giáo-hội Công-giáo Việt- Nam 
của Nguyễn Phương. 


Nguyễn Khắc-Xuyên còn là tác-giả luận-án tiến-sĩ trình- 
bày ở Rôma năm 955 nhan đề là ; Cuốn giáo-Ìý bằng chữ quốc- 


(8) Bộ Quấc-Gia Giáo-Dục xuãt-bản, Sài-gòn 1916. 
(0) Diễn-văn đọc tại Sài-gòn ngày 25-2-1961. 

(10)  Diền-văn đọc tại Sài-gòn ngày 26-2-1961. 

(Tì — Diền-văn đọc tại Sài-gòn, ngày 27-2-1991. 

(12)  Đại-Học số 10, 1959, trang 108-119. 

(15) Số 19, tháng 2 năm 1961. 


LỊC¡iI-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 2I 


ngữ của giáo-sĩ Đắc-lộ và nhiều bài khảo-luận khác đăng ở tạp- 
chí Bách-Khoa như : Lược-khảo về cuốn Tự-điền Việt-Bồ (14), ở 
Văn-hóa nguyệt-san như : Chung-quanh uãn-đề thành-lập chữ 
Quốc-ngữ (|5), Vấn-đề chữ quốc-ngữ Trung-hoa hay vấn-đề phiên¬ 
âm Hoa-ngữ' (16), Chữ Quốc-ngữ ào năm I645 (17). 


Trong phạm-vi sưu-tầm thư-tịch, chúng ta phải kề đển các 
bài: Tự điền Việt-Nam (18) của P. Pencolé, Vài điều yŠ cuốn Tự- 
điề : của Đức cha Taberd xuất bản ở Bengøle (19) của Louis Malleret, 
Vài điều liên-quan đến những tài-liệu chưa xuất-bản về cuốn Tự- 
điền L4-Việt của Đức cha Taberd in ở Bengale (\836-1840) của 
Karpalès (20) Một thi phầm trường thiên bằng qñốc-ngữ cồ đã 
dịch ra Anh-ngữ, Pháp-ngữ, La-ngữ : Inê-tử-đạo uấn của Phương- 
Tùng (2l). 


Nghiên-cứu về tiều-thuyết công-giáo hiện-đại thì có Vũ 
Ngọc-Phan với đoạn phân-tích tiều-thuyết Một linh-hồn của 
Thụy-An trong Nhà ăn hiện-đại (22). 


(14) Bách-Khoa, số 77 ngày †5-35.1960, trang 5-8. 
(I5) Văn-Hóa nguyệt-san, loại mới, số 39, tháng 5-4-1959. 


(16) Văn-Hóa nguyệt-san, loại mới, số 45 tháng 8 1959 và số 44 tháng 
.9 1959. 


(7) Văn-Hóa.nguyệt-san, loại mới, số 48 tháng f-2-1960. 
(18) Bullatin de la sociélé des missions étrangères de Paris 2 ®  série No 
98 Fávrier 1957 et no 99 Mars 1957. 


(9) Bullein de la Société des Ếtudes lndochinoises, Noưvelle sếrie, Tome 
XXI No †, ler trimestre 1948, pages 6l-88. 


(20) Sdd.—trang 75-76. H. Berland dịch từ tiếng Anh ra tiếng Pháp. 
(20 Tuần báo Người mới, số 19, 50-8-1964, Sài¡-gòn. 
(22) Vä-Ngọc-Phan, Nhà văn hiện-đại, Tân Dân xuất-bản, tập IV 1945. 


22 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Nhiều tác phầm chuyên-khảo về các nhà văn công-giáo 
danh-tiếng đã cung-cấp nhiều tàiliệu quý-giá. Về Trương- 
vĩnh Ký, chúng ta có tác-phầm của Lê Thanh (23) và Khồng 
XuAa-Thu (24). Về Nguyễn-trường Tộ, chúng ta có cuốn khảo: 
luận của Nguyễn Lân (25), loạt bài của Đào Đăng-Vỹ (26) và 
nhiều bài khác (27). 

IIIL— TRƯỜNG-HỢP HÀN-MẠC-TỬ 

Trường-hợp của Hàn-mạc-tử được các nhà phê-bình đặc- 
biệt chú-ý. Từ khi từ-trần, danh-tiếng của Hàn-mạc-tử càng 
ngày càng lừng-lẫy. Người dẫn đầu phong-trào xưng tụng này 
là Trần-thanh Mại và bài diễn-thuyết về Hàn-mạc-tử ở Hội 
Quảng-tri, (Huế) và cuốn Hàn-mạc-tử' (28). Các nhà phê-bình khác 
dè-đặt hơn khi tán "dương Hàn-mạc-tử ; Hoài-Thanh và Hoài- 
Chân trong ?i-nhân Việt Nam (29), Lương Đức-Thiệp trong 
Việt-Nam thi-ca luận (20) Vũ Ngoc-Phan trong Nhà ăn hiện-đại 
(31). Công-chúng cũng lưu-tâm đến Hàn-mạc-tử nhờ vụ án 
văn-chương do Quách Tấn khởi-tố Trằần-thanh Mại về bản 


(235) lê-Thanh, Trương-vĩnh Ký, Phò-thông chuyên san. Tân-dân xuất-bản 
Hà-nội, 1945. 

(24)  Khồng xuân Thu, Trương-vĩnh-Ký, Tân-việt xuất-bản. Sài-gòn 1958. 

(25) Nguyễn lân, Nguyễn-trường Tộ, Viễn Đệ xuất-bản Huế, 1941. l 

(26) Đào-Đăng-Vỹ, page historique : Nguyễn-trường Tô et son temps;y in Ía 

“ patrie amnamite, No 221 etL ssq. 

(27) Lê Thước, Nguyễn-trường Tộ tiênssinh tiều-sử, Nam-Phong tạp-chí, 
tập XVIII, phần chữ nho trang 4 đt, Nguyễn-trọng Thuật, Nguyễn-trường 
Tộ trên lịch-sử Việt-Nam, Nam-Phong tập XXXIII. Trang † td, Tuần 
báo Văn-Đàn, số dặc biệt về Nguyễn-tường-Tộ, Sài^gòồn- 

(28) Buài diễn-thuyết có bán vé vào cửa đề lấy tiền xây mộ Hàn-mạc-tử 
tồ chức ngày 6-fl-194† — Sách do nhà xuất bản Huẽ, ấn hành lần 
đầu tiên năm T941 Tân-Việt tái bản nhiều lần Sàigòn. 

(29) Nguyễn-Đức-Phiên xuất-bản, Huẽ 1942. 

(5O) Khuê-Văn xuất-bản, Hà nội 1942. 

(5!) Xem tập II, Tân-dâần xuất bản 1943. 


LỊCH-SỬ VĂN.HỌC CÒNG-GIÁO VIỆT-NAM 24 


quyền tác-giả. Trước năm [945, báo-chí hân-hoan đón nhận 
những bài viết về Hàn-mạc-tử; chẳng hạn bài cúa Chế-Lan- 
Viên, Hà-Xuân Tế, Kiều-thanh Quế. Sau năm ]945, dư-luận vẫn 
còn sôi-nồi về Hàn-mạc-tử. Những thân-hữu của Hàn-mạc-tử- 
như Trần Tái-Phùng, Hoàng-Diệp, Bùi Tuân, Quách Tấn viết 
hay diễn-thuyết về thi-phầm và cuộc đời của Hàn-mạc.tử- 
Những ký-ức-lục ấy rất bồ-ích cho lịch-sử văn-học. Thể-Phong 
Thái Văn Kiềm (32) viết tông-quát về Hàn-mạc-tử. Hàn-mạc- 
tử được phân-tích dưới ánh sáng công-giáo trong các bài khảo 
luận hay diễn-thuyết sau đây : Hàn-mạc-tử thi-sĩ của Đạo quấn 
Thánh-giá (33), Sự hiện-điện của Hàn-mạc-tÈ của Võ Long-Tẽ, (34) 
Sứ mạng của Hàn-mgc-tử (35) của Lê Hữu-Mục, Sự đau khồ của 
Hàn-mạc-tử (36) của Trần Điền. Phan Xuân-Sanh nghiên-cứu 
ảnh-hưởng của Phật-Giáo trong ngôn-từ của Hàn-mạc-tử (37) 
Lê Tuyên nhận thấy Hàn-mạc-tử trước hết là một nhà thơ 
thuần-túy (38). 

Thật ra còn có nhiều bài khảo-luận có giá-trị khác nữa về 
Hàn-mạc-tử. Nhưng với bản lược-kê trên đây, chúng ta đã có 
thê nhận thấy rằng Hàn-mạc-tử là một đề-mục nghiên-cứu của 
nhiều nhà phê-bình khác nhau về tôn-giáo và lập-trường văn 
(52) Thái Văn Kiềm, Một thi-hào Việ- Nam Hần-mạc-tử — Đản văn Việt- 

Pháp đối chiếu, Aux édịtons France — Việt-Nam, Saigon ; Ihê-Phong, 

Hàn-mạc-tử — Quách-Ihoại, Đại-Nam Văn-hiến xuấi-bản cục, Sàigồn- 
Ø5) ln trong Vinh-Sơn nguyệt-san, Huế, 1952 và tạp chí Xã-hội, số Xuân 

Giáp Thân Saigon, 1954. 

4) Diễn-văn đọc ngày lễ kỷ-niệệm Hàn-mạc-tử tại Huế ngày T1-11-1956. 

(59) Diễn-văn dọc ngày lễ kỷ-niệm Hàn-mạc-tử tại Huế ngày ll-lI-I956, 

(56) Như trên. : 

7) Phan Xuân-Sanh, Anh hưởng Phật-giáo tron thi-ca Việt-Nam, bài in 
trong tạp chí Đại-Học số 9 năm i959 

Ø8) Đặc san Đại Học Sư-Phạm, Tập 2, Niên-khóa 6l-62, Huẽ. 


24 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


học. Hàn-Mặc-Tử quả là một thi-sĩ có hấp-dẫn-lực, càng nghiên- 
cứu càng phát-kiến ra nhiều điều mới lạ bất ngờ, 


*w 
tk 


Xét chung về các công-trình nghiên-cứu hiện-hữu, chúng 
ta có thề đưa ra một vài nhận-định khái-quát. 

Ngoài một số ít tác-phầm nghiên-cứu công-phu như đã kề 
trên đây, còn rất nhiều bài giới-thiệu văn-học công-giáo trong 
đó chú-ý minh-giáo được chú-trọng nhiều hơn là mục đích 
nghiên-cửu khách-quan. Tôi muốn nhắc đến những bài báo trong 
các cơ-quan ngôn-luận công-giáo như : Vì Chúa, Đức Mẹ La- 
uang, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Nguồn Sống, Việt Tiến 0.u... 

Ngoài những chủ-đề như chữ quốc-ngữ, và một số ít nhà 
văn công-giáo danh-tiếng, còn có nhiều vấn-đề quan-trọpg khác 
được đề cập một cách đứng-đắn. Nhiều văn-liệu quan-trọng 
còn quên-lãng trong các thư-viện, cần được đưa ra ánh-sáng ; 
nhiều lời phán-đoán vội-vàng cần được xét lại trong một viễn- 
tượng lịch-sử và dưới ánh-sáng đức tin. 

Công-việc nghiên-cứu văn-học công-giáo thật ra đang còn 
ở trong thơi-kỳ phôi-thai. Sự đóng góp thiện-chí của tôi có 
mục-đích kêu gọi những bậc cao-minh bắt tay vào việc đề nền 
văn -Học Việt-Nam nói chưng và văn-học công-giáo nói riêng 
được nghiên-cứu đầy-đủ hơn. 


CHƯƠNG HAI 


THÊ NÀO LÀ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO ? 


# Ó nhưng danh-từ rất khó định-nghĩa bởi vì bao-hàm 
nhiều khái-niệm phong-phú và khác nhau tùy theo quan-điềm 
nghiên-cứu. Danh-từ văn-học công-giáo thuộc về trường-hợp 
này. Ở đây chúng tôi không thuật lại những cuộc tranh-luận 
rất lý-thú về ý-nghĩa của danh-từ văn-học cũng như của tĩnh- 
từ công-giáo chỉ-tính cho danh-từ văn-học. Chúng tôi chỉ xin 
trình-bày giới-thuyết mà chúng tôi đã chấp-nhận đề hạn-định. 
phạm - vi nghiên - cứu của bộ sách này. Cố nhiên, giới- 
thuyết trình-bày sau đây không phải hoàn-toàn là mới-mẻ, 
Chúng tôi nhắc lại những nhận-định xác-đáng của các học-giả 


và nếu cần thì thêm vào những ý-kiến riêng của chúng tôi, Các 


26 LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT.NÀM 


học-giả đi trước sẽ dễ-dàng nhận thấy đâu là phần do chúng 
tôi đóng góp, đâu là phần do chúng tôi đúc-kết những ý- 
kiến đã được nhiều người công-nhận (|). 


I1.— NHẬN-ĐỊNH VỀ VĂN-HỌC 


Trong danh-từ văn-học có hai phần : văn gợi ý phần nội- 
dung và hình-thức của sáng-tác văn-học ; học biều-thị phần suy- 
nghĩ nghiên-cứu vê những sáng-tác văn-học. 

Văn đối-lập với chất, văn có nghĩa là đẹp, văn là chữ viết 
ghi chép ngôn-ngữ, đó là những định-nghĩa chứng-minh rằng 
văn-học là những tác-phẩm sáng-tác nhằm mục-đích phát-huy 
cái đẹp bằng ngôn-ngữ văn-tự. Muốn chú-trọng đến tính-chất 
phát-huy cái đẹp của văn-học, người ta đã thường dùng danh- 
từ văn-chương. Ngoài ra, danh-từ văn-nghệ, mặc dầu có nghĩa 
là văn-học và nghệ-thuật cũng đã được thông-dụng đề biều-thị 
nghệ-thuật của văn-chương, tức là những kỹ-thuật đã được ứng- 
dụng đề câu-tạo nên tính-chất văn-chương. 

Học có nghĩa là tìm-hiều, suy-nghi, nghiên-cứu có hệ- 
thống, có phương-pháp, khả đi tạo nên một khoa-học. Như thế 
là có một khoa-học về văn, về những sáng-tác văn-học. Trong 
ý-nghĩa này, văn-học gồm cố nhiều môn hư lý-luận văn-học; 
phê-bình văn-học và lịch-sử văn-học. 

Lý-luận văn-học có thề xem là triết-học của văn-học, mục- 
đích là trình-bày bản-chất, cứu-cánh của tác-phầm văn-học. 
Phê-bình văn-học là giọi ánh-sáng của lý-luận văn-học đề tìm 
hiều tác-phầm về phương-diện nội-dung và hình-thức, đề xác.. 
định giá-trị nội-tại cũng như giá-trị lịch-sử của tác-phầm văn- 

() Xem thâm :  Pierre-Henri Simon, la LiHérature du Péché et de la 
Grâce, Arthème Fayard, Paris 1957 ; lean Suberville, Théorie de l“Art et des 
Genres littéraires, Les éditions de [Ecole, Paris, 1957 ; Nguyễn văn Trung, 


Lược-khảo Văn-học, Nam-Sơn, Sài“gòn, 1965, Tác-giả sẽ thảo-luận kỹ trong 
cuốn Văn-học nhập môn sắp xuẩt-bản. 


LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÒNG-GIÁO VIỆT-NAM ›j 


học. Còn lịch-sử văn-học là công-trình xác-định vị-trí, giá-trị 
khuynh-hướng của tác-phầm trong mối tương-quan với tác-giả 
và thời-đại tác-giả và trong khuôn-khồ tiển-triền của lịch-sử. 
Ba môn này liên-hệ mật-thiết với nhau cũng như liên-hệ đến 
nhiều khoa-học nbân-văn khác. Người lý-luận văn-học tất nhiên 
phải chấp-nhận một triểthọc, Người phê-bình văn-học tất 
nhiên phải phát-huy một mỹ-học. Người viết lịch-sử văn-học 
tất nhiên phải tham-khảo những phảt-kiến của sử-học, chính-trị- 
học, nhân-chúng-học, phong-tục-học v.v... 


Theo sự phân-tích trên đây, văn-học hiều qua những tác- 
phầm sáng-tác là một nghệ-thuật, còn văn-học hiều qua những 
công-trình lý-luận, phê-bình, lịch-sử văn-học là một khoa-học 
Đành rằng viết truyện, làm thơ, viết kịch là sáng-tác, những 
biên-khảo nghiên-cứu về các sáng-tác thuần-túy ấy có phải 
là sáng-tác không ? Thắc-mắc này đặt ra vấn-đề tính-chất của 
những sáng-tác văn-học thuần-túy và tính-chất của những công- 
trình biên-khảo nghiên-cứu văn-học. Cả hai đàng đều là sáng- 
tác : văn-học thuần-túy là sử-dụng ngôn-ngữ nghệ-thuật, còn 
biên-khảo nghiên-cứu văn-học là sử-dụng ngôn-ngữ của khoa- 
học. Học-giá Pius Servien (2) có phân-biệt ngôn-ngữ khoa-học 
(Langage des Sciences) với ngôn-ngữ tự-tình (Langage Lyri- 
que), mỗi ngôn-ngữ có những quy-luật và tác-dụng riêng, 


Theo sự phân-biệt của Pius Servien, chúng ta có thề nói 
là biên-khảo nghiên-cứu văn-học là sáng-tác theo ngôn-ngữ 


(2) Đius Servien, Ethétque, Payot, Paris 1955 


28 LỊCH-SỬ VĂN HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


khoa-học, tuy cũng sử-dụng những kỹ-thuật ứng-dụng trong 
sự sáng-tác văn-học nhưng.nhằm mục-đích phát-huy chân-lý 
trong cái văn-phâm; còn sáng-tác văn-học thuần-túy là sáng- 
tác theo ngôn-ngữ tự-tình, nhằm mục.đích diễn-tả ý-tình dưới 
hình-thức nghệ-thuật, tạo nên những mỹ-cảm bằng cách phát- 
huy cái đẹp bằng những văn-phầm. 

Hiều như trên thì sáng-tác văn-học thuần-túy bao-hàm 
một lý-thuyết về sáng-tác mà nhà biên-khảo nghiên-cứu văn- 
học có nhiệm-vụ phát-huy thành hệ-thống rõ-ràng. Cả hai loại 
tác phầm sáng.tác và biên-khảo đều ở trong lãnh-vực bao- 
la của văn-học và cố-nhiên phải là đối-tượng nghiên - cứu 
của người viết văn-học-sử. 


1I.— TÍNH-CÁCH CÔNG-GIÁO 
VĂN-HỌC 

Nếu nhiêu người đã đông-ý về những nhận-định trên 
đây thì cố rất nhiều ý-kiến trái ngược về tính-chất công-giáo 
trong tác-phầm. Tôn-giáo và văn-học là hai phạm-trù khác- 
biệt, một bên hướng về tinh-thần, một bên nặng về nghệ- 
thuật. Có thề có một nền văn-học tôn-giáo không và phải có 
những yếu-tố nào mới gọi là tác-phầm văn-học công-giáo ? 

Muốn giải-đáp vấn-đề này cần phải xét đến đối-tượng 
của văn-học công-giáo. 

Đối-tượng thứ nhất là Lời Chúa trình-bày trong Cựu- 
Ước và Tân-Ước, nghĩa là những tác-phầm công-nhận có 
linh-ứng và những tác-phầm thuộc quyền giáo-huấn cha các 
Đức Giáo-Hoàng và các Đức Giám-Mục. Đấy là những tác- 
phầm thuần-túy thuộc phạm-trù tôn-giáo, nhưng đồng-thời 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 29 


cũng là những tác-phầm có giá-trị lớn-lao về văn-học. Thánh 
Kinh vốn được công-nhận là tác-phẩm văn-học vĩ-đại nhất 
của nhân-loại. 

Đối-tượng thứ hai là tác-phầm nhằm mục-đích làm sáng 
tỏ Lời Chúa do các bậc giáo-sĩ, tu-sĩ hoặc tín-hữu sùng đạo 
sáng-tác. Các tác-giả này chuyên chú-giải kinh-sách, thảo-luận 
trình-bày những vấn-đề về các khoa-học tôn-giáo như thần- 
học, phụng-vụ-học, tu-đức-học v,v... Cửu.cánh của tác-phầm 
là nuôi-dưỡng đời sống đạo-đức, hướng-dẫn lương-tâm, Đây 
là những tác-phâầm theo chủ-trương nghệ-thuật uị đạo-đức. 

Đối-tượng thử ba là những tác-phẩm tuy không được 
giáo-quyền chấp-nhận là chính-thửc nhưng bao.hàm những 
tính-chất Công-giáo trong các phạm-trù luân-lý và tâm-lý và 
sáng-tác trong nguồn hứng-cảm Công-giáo. Tính-chất và sắc- 
thái Công-giáo trong loại tác-phầm này đậm lạt khác nhau 
tùy chủ-đích và nghệ-thuật của tác-giả. Nói chung thì đấy là 
những tác-phầm uừa nghệ-thuật uừa đạo đức. 

Có tácphầm thẩm-nhuần tính-chất công-giáo như Tư. 
tưởng của Blaise Pascal, kịch-phầm của Paul Claudel. 

Có tácphầm trình-bày thân-phận người Công-giáo 
Mauriac nói đến tội-lỗi, Bernanos nói đến ân súng, Péguy nói 
đến bản chất nhập-thẻ. 

Có tác-phầm chỉ mượn ở đạo Công-giáo khung-cảnh hoặc 
đề-tài Văn-học Pháp thời lãng-mạn phẩng-phất màu-sắc 
Công-giáo. Đôi khi nguồn-mạch  Công-giáo trong tác-phầm 
không được dôi-dào hay bị cản-trở bởi những tư-trào trái 
ngược. Có phân-tích kỹ-càng thì mới nhận-định được phần 


30 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÒNG-GIÁO VIỆT-NAM 


ảnh-hưởng Công-giáo tuy ít-ỏi nhưng đáng kề trong cách- 
ngôn của La Rochefoucauld, bi-kịch của Racine, Ác-hoa (Les 
Fleurs du mai) của Baudelaire. 

Chúng ta có thê tìm thấy trong nhiều tác-phầm chú-tâm 
tmmỉinh-giáo hoặc ý-thức nghệ-thuật Công-giáo do đời sống đạo- 
đức Công-giáo đích-thực tạo nên. Đối với những tác-phầm 
này thì tính-từ Công-giáo không có gì là gượng-ép. Những 
triết-gia Blondel, Maritain, Gabriel Marcel, những phê-bình- 
gia như Henri Bremond, Charles du Bos, những tiều-thuyết-gia 
như Mauriacs, Bernanos, những thi-gia như Péguy, Claudel 
đều là những nhà văn Công-giáo. Danh-hiệu này không phải 
là một sự lạm-dụng bởi vì thế-giới trong tác-phầm của những 
nhà văn này là thế-giới của những con người sống động 
trong đức tin nồng-nhiệt hay trong tình-trạng giao-tranh giữa 
tội-lỗi và ân-sủng. 

Lại có những tác-phâm của những nhà văn không theo 
đạo Công-giáo nhưng cũng đặt ra những vẩn-đề căn-bản của 
đạo Công-giáo như sự sa-đọa và sự cứu-chuộc, sự trừng-phạt 
và sự cứu-rỗi. Con người phán-kháng của Camus; con người 
vô-thần của Sartre, tính-chất thần-bí u-ám trong tiều-thuyết 
của Julien Green chứng.tỏ rằng các tác-giả ấy đã suy-nghiệm 
về đạo Công-giáo nhưng đã giải-quyết vấn-đề theo một viễn- 
tượng đối-nghịch với đạo Công-giáo. Những tác phầm như 
thể có công-dụng kích-động lương-tâm người Công-giáo và 
đòi-hỏi người Công-giáo phải nỗ-lực hành-động và cầu.nguyện 
đề kêu gọi những đứa con hoang-đàng và tiếp-đón những con 
chiên lạc bầy trở về, 


LỊCH-SỜ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 3I 


11I— TƯƠNG-QUAN GIỮA VĂN-HỌC 
VÀ ĐỨC TIN 


Muốn viết lịch-sử văn-học Công-giáo cho đầy-đủ thì cần 
phải khảo-sát tính.chất cũng như ảnh-hưởng Công-giáo thê- 
hiện trong các tác phầm sáng-tác cũng như biên-khảo. Mỗi 
một quốc-gia, mỗi một thời-đại văn-học, mỗi một tác-giả có 
một lối thề-hiện riêng và qua sự thề-hiện ấy chúng ta có 
thề nhận-định về địa-vị và ảnh-hưởng của đạo Công-giáo 
trong quốc-gia ấy, trong thời-đại ấy, trong tác-giảá ấy. 

Nghiên-cứu sự thề-hiện này, chúng ta không nhằm mục- 
đích phán-đoán đời sống tôn-giáo bởi vì chỉ có Thiên-Chúa 
mới có quyền phán-đoán. Chúng ta phải đứng trên quan-điềm 
văn-học đưa ta những nhận-định, tìm hiều nguyên-nhân, 
trình-bày sự-kiện, khảo-sát kết-quả đề đặt thành-phần văn-học 
Công-giáo trong toàn bộ văn-học của một quốc-gia hay của 
một thời-đại, trong sự diễn-biến tư-tưởng và nghệ-thuật của 
tác-giá. Chúng ta cũng không quên một sự mâu-thuẫn nội-tại 
trong các nhà văn Công-giáo. Là giáảo-hữu, nhà văn có sứ- 
mạng truyền-bá đức tin. Là nghệ sĩ, nhà văn phải sáng-tác 
theo ý-thức nghệ-thuật. Ý-thức này nhiều khi bắt buộc nhà 
văn phải trình-bày sống-động những nhận-định, những tâm-tư 
có thề xúc-phạm đến đời sống đạo-đức. Hơn ai hết, nhà văn 
Công-giáo phải tìm ra một lối giải-đáp cho một vấn-đề căn- 
bản là tương-quan giữa đạo-đức và nghệ-thuật. Cho nên 
chúng ta không ngạc-nhiên khi Mauriac tuyên-bố không phải 
là một tiều-thuyết-gia Công-giáo mà chỉ là một người Công- 
giáo viết tiều-thuyết, Phạm-vi của tiêu.thuyết Mauriac là dục- 


32 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT -NAM 


vọng tội-lỗi của con người với tất cả những sự xấu-xa. Nhưng 
nghệ-thuật của Mauriac là đã làm cho độc-giả ghét dục-vọng 
tội-lỗi và hướng về sự cứu-chuộc của Thiên-Chúa. Luc Estang 
cũng thế. Trong một cuộc phỏng-vấn, Luc Estang đã phân- 
biệt trong bản thân hai con người : thi-sĩ Công-giáo và người 
Công-giáo thi-si. Thi-phầm của Luc Estang đã chứng-tỏ rằng 
hai con người ấy không xung-khắc nhau mà bồ-túc lẫn nhau 
đề tạo nên một nghệ-thuật độc-đáo. 


Sự phân-biệt của Mauriac và Luc Estang nêu ra trên 
đây cũng giống như sự phân-biệt mà Jacques Maritain (3) đã 
nhấn mạnh khi bàn về phong-trào Công-giáo tiếển-hành. Theo 
từ-ngữ của Jacques Maritain, Công-giáo tiến-hành (Action 
Catholique) là hành-động Công-giáo thực-hiện với sự chỉ-huy 
và ủy-quyền của hàng giáo-phầm, còn hành-động của 
người Công-giáo (agir en catholiques) là bồn-phận truyền- 
giáo của mọi người từ khi được chịu phép rửa tội, 
Một đàng là tham-dự chính-thức vào quyền giáo-huấn của 
Hàng Giáo-Phầm, một đàng lo hoạt-động theo lương-tâm, cả 
hai đàng đều giống nhau về cứu-cánh nhưng khác nhau về 
tính-cách hoạt-động. Nhà văn Công-giáo cũng thế. Tác phầm 
văn-học Công-giáo không phải là tiếng nói chính-thức của 
Giáo-hội Công-giáo nhưng là sự đóng góp theo nghĩa vụ của 
những người công-giáo có khả-năng văn-học và muốn dùng 


văn học làm công-cụ thề hiện đức tin Công-giáo, 


(3) lacques Maritain, HÍumanisme intégral, Fdition Aubier, Paris. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 33 


Do đó văn-học Công giáo có tính cách đa dạng vì mang 
sắc-thái riêng của từng tác-giả. Điều này có lợi cho văn-học 
nói riêng và đạo Công-giáo nói chung. Đạo Công-giáo không 
liên-hệ với bất cứ nền văn-hóa nào. Các nền văn-hóa chỉ là 
công-cụ, đề diễn-đạt những chân-lý do Thiên Chúa mặc-khải 
cho loài người. Là một bộ-môn của văn-hóa, văn-học góp phần 
diễn-đạt ấy bằng các tác-phầm sáng-tác và biên-khảo. Cho nên 
văn-học Công-giáo chính là những công-trình của người Công- 
giáo nhằm mục-đích vận-dụng ngôn-ngữ văn-tự đề thề-hiện 
lối sống đạo của mình. Sự thề-hiện này nói lên ý-thức nghệ- 
thuật và đời sống đức tin của tác-giả. Đó là chứng-tích tính- 
cách phồ-biển của đạo Công-giáo. 


CHƯƠNG BA 


CÓ MỘT NỀN VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


uune tôi tin rằng những gì đã diễn ra trong 
văn-học là đã thấm-nhuần sâu-đậm trong tâm-hồn của đoàn- 
thề. Tiếng nói của văn-học vừa biều-lộ tâm-tư của một người 
vừa diễn-đạt tâm-tư của số đông. Yểu-tính của tác-phầm văn- 
học là ứng đáp nhu-cầu nghệ-thuật của tác-giả; nhưng công- 
dụng của tácphầm văn-học là phồ-biến trong giới độc-giả 
đông-đảo những gì họ chò-đợi mong muốn. 


Với nhận-định ấy, chúng tôi nghĩ rằng những tác-phầm 
văn-học Công-giáo Việt-Nam, không phải chỉ liên-hệ đến 
những tín-đồ Công-giáo mà còn liên-hệ đến đời sống chung 
của dân-tộc. Kề từ bốn trăm năm nay, đạo Công-giáo đã du- 
nhập xã-hội Việt-Nam, đem lại những ảnh-hưởng sâu xa trong 
đời sống dân-tộc chẳng khác gì tác-động của Khồng-giáo, Lão- 
giáo và Phật-giáo. Đạo Công giáo đã trở nến một động-lực 


LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 35 


lịch-sử và đã cùng với các động-lực khác góp phần cấu-tạo 
nên lịch-sử và vận-mệnh Việt-Nam. 


Riêng trong phạm.vi văn-học, đạo Công-giáo đã đem lại 
những nguồn hứng-cảm mới. Những công trình sáng-tác, biên. 
khảo Công-giáo đã làm cho văn-học Công-giáo phát-sinh và 
trưởng-thành theo một đường hướng riêng biệt nhưng không 
phải là không có những mối liên-hệ hỗ-tương với các thành- 


phần khác của nền văn-học Việt-Nam. 


Nhận-định đường-hướng tiển-triền cúa nền văn-học Công- 
giáo, đặt nó vào trong khuôn-khồ tiến-triền chung của nền 
văn-học Việt-Nam, chúng ta sẽ đi đến một kết-luận hiền-nhiên 


là có một nền văn học Công-giáo Việt.Nam. 


Với sứ-mạng thánh-hóa, tính.chất dân-tộc, khả-năng dung- 
hợp, nền văn-học Công-giáo Việt-Nam có một ổịa-Vvị Xứng- 


đáng trong lịch-sử văn-học của đân-tộc, 


I1— SỨ-MẠNG THÁNH-HÓA 


Sự phát-hiện nền vắn-học Công-giáo Việt-Nam liên-hệ đến 
lịch.sử truyền-giáo ở Việt-Nam, Đó là những thành-quả không 
phải hoàn-toàn do công-trình của con người mà còn là công- 
cụ do Chúa Thánh-Thần tác-động đề truyền-bá Phúc-âm cho 


dân.tộc ta. 


Đó là một huyền nhiệm mà người Công-giáo Việt Nam 
cảm thấy rõ-ràng dưới ánh sáng của đức tin. Sự du-nhập 


36 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


của đạo Công-giáo ở Việt-Nam là một ân-súng mà Chúa đã 
đành cho dân-tộc Việt-Nam. Không ai lý-luận về ân-sủng, mà 


chỉ biết thọ-hưởng với tấm lòng tri-ân kính mến. 


Các nhà thần-học Công-giáo thường dùng danh-từ ‹ khoa 
sư-phạm thiêng-liêng» đề ám-chỉ sự chuẩn-bị cần thiết đề đón- 
nhận đức tin Công-giáo. Riêng về dân-tộc Việt-Nam, sự chuân- 
bị ấy kéo dài từ thời lập quốc mãi cho đến thể-kỷ XVI với các 
tư-trào và tôn-giáo, tuy khác biệt đạo Công-giáo về tín-lý nhưng 
rất gần-gũi đạo Công-giáo về luân-lý xã-hội. 


Ý niệm về trời là một đặc-điềm của tư-tưởng bình-dân 
Việt-Nam phát-sinh từ cô-thời. Những ca-dao tục-ngữ đều nói 
đến trời như một đẩng tạo-hóa toàn năng (Trời sinh trời dưỡng), 
có thiên-tính và nhân-tính (Trời có mốt) mà loài người phải 
thờ phụng. Nếu chúng ta khảo-sát quan-niệm về trời trong 
văn-học bình dân và đối-chiếu với những yểu-tính của Thiên- 
Chúa, chúng ta sẽ thấy những điềm tương-đồng. Ý-niệm về 
thiên-mệnh trong Nho-giáo cũng chuẩn-bị cho người Việt-Nam 
đón-nhận ‹Ý Chúa› theo tín-lý Công-giáo. Lễ NÑam-giao tể trời 
cũng có thề xem là một hình ảnh phác-họa thô-sơ của lòng tin 
kính Đức Chúa Trời. Linh-mục Lục Trung-Tường đã viết ký- 
ức kề lại những chặng đường thiêng-liêng đưa người từ Nho- 
giáo đến Công-giáo và kết-luận rằng, chính Nho-giáo đã sửa- 
soạn đầy-đủ cho người đón-nhận đức tin. 


Tư-tưởng từ-bi trong Phật-giáo chủ-trương kiêm-ái của 
Mặc-tử đã mở rộng tâm-hồn người Việt Nam đề đón-nhận 


LỊCH-SỞ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NÀM 3? 


nhân-đức bác ái, Thái-độ vô-vi của Lão-giáo rất gần.gũi với 
thái-độ khiêm-nhường trong Công-giáo. Trong tác phầm 4 Hồn 
Trung Hoa tà đạo Công-giáo » (|), Linh-mục Francois Huoang, 


một học-giả Trụng-Hoa đã đi đến những kết-luận nói trên. 


Nói theo các nhà thần-học, các học-thuyết và tôn-giáo 
xuẩt-hiện trước đạo Công-giáo là những thề-cách biều-lộ đầu- 
tiên của sự gặp-gỡ giữa loài người và Thiên-Chúa, Trong các 
học-thuyết và tôn-giáo ấy, sự mặc-khải của Thiên-Chúa chưa 
được toàn-vẹn và phải chờ đến khi Thiên Chúa giáng thể 
làm người thì sự mặc-khải của Thiên‹Chúa mới hoàn-toàn 


thực-hiện. 


Chúng ta có thể kết-luận rằng °về mặt tự-nhiên, tâm-hồn 
người Việt với tư-tưởng về trời, với ảnh-hưởng cho Nho 
giáo, Phật-piáo, Lão-giáo, đã được chuần-bị từ lâu đề đón 
nhận đức tin Công-giáo. Từ giáo-lý cồ-truyền đến đức tin 
Công-giáo, chỉ cần bước một bước ngắn, do sự thúc-đầy kỳ- 
diệu của Ân-sủng. 


Bước ngắn ấy đã đem lại cho văn-học Việt-Nam một 
hướng phát-triền mới-mẻ và nguồn cảm-hứng phong phú. Đạo_ 
Công-giáo là một kích-thước mới của văn-học Việt-Nam : đó 
là chiều cao, là hướng đi lên kết-hợp con người với Thiên- 
Chúa. 

(1) Francois Huoang, Âme chinoise et christianisme. Tác-giả là một linh- 


mục Trung Hoa. Bản dịch của Huỳnh-minh Tuynh và Phan-Khoang trong tạp 
chí Bách-khoa. 


38 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Có thể nói rằng văn-học Việt:NÑam trong phần chưa tiếp. 
thụ ảnh-hưởng Công-giáo chỉ tung-hoành trong hai kích-thước 


là chiều sâu của lòng người và chiều rộng cúa tạo-vật. 


Càng đi sâu vào cõi lòng, người ta càng thấy cô-đơn lẻ 
loi, Sống trong một xã-hội không tìm ra người tri-kỷ, làm sao 


khỏi chán-chường như Nguyễn Trãi : 


Chắc chỉ thiên-hạ đời nay 
Mà đem non-nước làm rầy chiêm bao ? 
(Tự thán) 


Sống trong sự bất-công do xã-hội gây nên, làm sao mà 
khâng có thái-độ phản-kháng như Cao-bá Nhạ : 


Đêm đêm lặng hỏi trời già 
Thân này ô-trọc hay là thanh-cao ? 
(Tự-tình khúc) 


Với đức tín Công-giáo, người ta sẽ không có thái.độ 
trách người hay oán trời. Cầu-nguyện xin ơn trên, công-nhận 
tội-lỗi của mình hơn là chỉ-trích khuyết-điềm kẻ khác, đó là 
thái-độ phó - thác trong sự quan-phòng của Chúa với lòng 
khiêm-nhường thống-hối. Nhà thơ Công-giáo Hàn-mạc-tử sẽ 
không phản kháng như Cao-bá Nhạ hay trách người như 
Nguyễn Trãi : 


Tôi an-lơn thầm nguyện Chúa Giêtu 
Ban ơn xuống cho mùa xuân hôn phối, 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 3ó 


Xin thú-tha những câu thơ tội-lỗi 
Của bàn tay thi-sĩ kẻ lên trăng, 
Trong bao đêm xao-xuyến 0uũng Sông Hằng. 


(Đêm xuân cầu-nguyện) 


Càng nhìn ngắm thể-giới tự-nhiên, người ta không khỏi 
rợn mình vì cái bao-la của vũ-trụ, cái bí-mật của tạo-vật. 
Người bình-dân Việt-Nam đã hơn một lần nêu ra vấn-đề 
sáng-thể và chưa tìm thấy câu giải-đáp thích-đáng : 


Non cao, ai đắp mà cao ? 
Sông sâu, di bới ai đào mà sâu ? 
(Ca-dao) . 
Nhà thơ Chu Mạnh-Trỉnh thưởng -lãm cảnh đẹp của 


Hương-sơn không thề không đặt ra sự hiện-diện và công- 


trình của tạo-hóa : 


Chừng giang-sơn còn đợi ai đây ? 
Hay Tqo-hóa khéo ra tay xếp đặt. 


(Hương-sơn phong-cảnh) 


Những thắc-mắc tự-nhiên ấy được giải-đáp với đức tin 
Công-giáo. Nhà văn Công-giáo sẽ không rợn mình trước cảnh 
vũ-trụ vi-đại, không kinh-hãi vì những hiện-tượng thiên-nhiên, 
Cha Alexandre de Rhodes đã giãng giải điều ấy bằng lối văn 


cô nhưng rõ nghĩa : 


« Có kẻ thì nói rằng : 0i bằng ta chẳng thờ trời lấy sấm-sét 
đánh ta hầu làm sao cho khỏi ? Ấy là lo quấy, nào trời có đánh 


40 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT.NAM 


được ai đâu ? Có một Đức Chúa Trời đánh được mà chớ s. 
(Phép giảng tám ngày...) 


Thật thể, tạo-hóa không đông-hóa với vũ-trụ tự-nhiên 
mà chính là Đấng đã sinh ra vũ-trụ và loài người, là Đấng đã 
xuống thể làm người và luôn luôn hiện-diện với người trong 
Thánh-lễ Misa như lời thơ của Sảng-Đình : 


Trời cao, đất thấp gặp nhau; 
Đấng tôi yêu mến ngự' ào lòng tôi. 
(Trời cao đất thấp) 


Lòng người sâu-thẩm, vũ-trụ bao-la làm cho con người 
hoài-nghi thắc-mắc như đang đi trong đêm tối không biết sẽ 
về đâu : 

Cái quay búng sẵn trên trời 
Mù-mờ nhân-ảnh như người đi đêm. 


(Cung-oán ngâm-khúc) 


Đức tin Công-giáo soi sáng con đường về quê-hương thật đề 
sống cõi trường-sinh : 


Thiên-đàng, địa-ngục hai quê 
Ai khéo thì Đề ai 0ụng thì sa. 
(Ca dao Công-giáo cô) 


Viện-dẫn những văn-liệu trên đây, chúng tôi không làm 
việc so-sánh những cái không thê so-sánh được. Chúng tôi 
chỉ muốn chứng-minh một nhận-định căn-bản ; nội-dung văn- 


học Công-giáo Việt-Nam nhằm mục-đích giải-đáp thắc-mắc 


I.|CH-SỬ VĂN.HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 4I 


siêu-nhiên của con người. Lời giải-đáp ấy được các nhà văn 
Công-giáo diễn-đạt bằng những lời văn mang màu sắc cá-tính 


nhưng bắt nguồn trong giáo-lý của đạo Công-giáo. 


Lời văn là của con người nhưng tứ văn là của Thiên-Chúa. 
Do đó chúng tôi có thê nhấn mạnh rằng ở Việt-Nam cũng 
như ở các nước khác, nền văn-học Công-giáo được xây-dựng 


trên căn-bản siêu-nhiên đề thề-hiện sứ-mạng thánh-hóa. 


1I— TÍNH-CHẤT DÂẦN-TỘC 


Nói đến tính-chất dân-tộc trong nền văn-học Công-giáo 
không phải là nêu ra một nghịch-luận mà chính là nhấn mạnh 
một yểu-tính của đạo Công-giáo thề-hiện trong phạm-vi vắăn- 
học. 


Tính-chất phô-biến của đạo Công-giáo không có gì mâu- 
thuẫn với cá-tính của dân-tộc, Đạo Công-giáo không phải là 
một sự-kiện văn-hóa, cũng không thiết-yếu liên-hệ với một 
nền văn-hóa nào. Là sự can-thiệp của Tình Yêu Thiên-Chúa 
trong lịch-sử loài người, đạo Công-giáo có sứ-mệnh thánh-hóa 
các nền văn-hóa đề dẫn đưa các dân-tộc trở về với Thiên- 
Chúa. Người ta ngộ-nhận khi đồng-hóa đạo Công-giáo với bất 


cử nền văn-hóa nào (2). 


(2) Xem thêm : lean Danielou, Essai sur le mystère de Íhistoire, Editions du 
Seuil, Paris. 


42 LỊCH.SỬ VÄN-HỌC CÒNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Do ngộ-nhận ấy, người ta đã có ác-ý xem người theo đạo 
Công-giáo như là kẻ đã đứng ra ngoài lề ttuyền-thống văn-hóa 
dân-tộc. 


Sự thật thì đạo Công-giáo thống-nhất nhân-loại trong đức 
tin nhưng không đồng-nhất các dân-tộc theo một văn-hóa nào, 
Truyền-thống dân-tộc, đặc-điềm văn-hóa, nếu không có gì làm 
sai-lạc hoặc trở ngại sứ-điệp Tình Yêu Thiên-Chúa, đều được 
bảo-tồn và phát-triền trong khuôn-khồ đạo Công-giáo. Xét về 
mặt xã-hội, đức tin Công-giáo chính là một sức mạnh bồi- 
dưỡng cho lòng ái-quốc càng thêm vững bền. 


Đạo Công-giáo thống nhất nhân-loại trong đức-tin, nhưng 
đó là một sự thống-nhất tôn-trọng mọi sự đị-biệt tất-nhiên 
giữa các dân-tộc, Mỗi dân-tộc có một lịch-sử, một hoàn-cảnh 
sinh-hoạt riêng biệt, do đó có cá-tính độc-đáo, trường-tồn với 
với vận-mệnh quốc-gia và cấu-tạo nên quốc-hồn quốc-túy, Các 
dân-tộc Tây-phương trải qua bao thể-kỷ chịu ảnh-hưởng Công 
giáo vẫn bảo-tồn được vẻ đặc-sắc cổ-hữu. Trường-hợp 
các dân-tộc Á, Phi được truyền-giáo trong thời-gian gần đây 
cũng thể. Các giá-trị tích-cực của Á, Phi cũng tuôn tràn về Đại. 


dương Công-giáo như là những nguồn-mạch Tây-phương. 


Những nhận-định khái-quát trên đây được chứng-nghiệm 
.trong công cuộc truyền-bá đạo Công-giáo ở Việt-Nam : chúng 
ta nhận thấy đức tin Công-giáo được phát-huy mà tính-chất 
dân-tộc vẫn được tôn-trọng. 


LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIÊT-NAM 43 


Văn-học Công-giáo Việt-Nam biều-lộ ý-hướng phát-huy 
tinh-thần dân-tộc. Tha-thiết với vận-mệnh tồ-quốc, trân-trọng 
bảo-tồn và phát-triền các giá-trị văn-hóa của dân-tộc, đó là 
những ý-lực hướng-dẫn công-trình sáng-tác và biên-khảo của 
các thế-hệ nhà văn Công-giáo Việt-Nam. 


Trong thể-hệ tiên-phong, các giáo-sĩ truyền.giáo ngoại- 
quốc và bồn-quốc đã nói lên lòng kính-mến dân Việt dưới 
trời Nam. Lời tâm sự của Alexandre de Rhodes có thể xem 


là nỗi lòng của các giáo-sĩ truyền-giáo ngoại-quốc : 


q Tôi từ giã xứ Nam bằng thề-xác nhưng chẳng phải bằng 
lòng trí, cả đối uới xứ Bắc cũng uậy, thật sự tâm-hồn tôi đề trọn 
ở hai nơi ấốy và tôi tưởng không bao giờ lòng trí tôi có thề rời 
khôi đó. » (3) 


Những cảm-tình nồng-hậu ấy đã được cụ-thề-hóa trong 
những công-trình văn-học, sáng-chế và điền-chế chữ quốc-ngữ. 
Trong lúc những tác phầm của các giáo-sĩ ngoại-quốc biều-lộ 
sự thông cảm đậm-đà với những giá-trị văn-hóa đích-thực của 
nước ta, những văn-phầm của các giáo-sĩ và giáo-hữu bồn-quốc 
cũng đã trước-thuật theo ý-hướng quốc-gia và tinh-thần dân- 
tộc. Linh-mục Philiphê Bỉnh, trong thời-gian lưu-trú ở Lis- 
bonne đã soạn-thảo những tác-phầm đủ loại như lịch-sử thần- 
học, thi-.ca. Con người lữ thử tha-hương ấy đã nói lên lòng 
luyễến-ái tô-quốc mến thân, bằng cách vận-dụng chữ quốc.ngữ 
) Alexandre de Rhodes, Voyages et Missions. 

Phạm đình Khiêm trích dịch trong Thân thể và sự nghiệp của Giáo-sĩ 


Đắc-Lộ, trang XXXVIII, in trong Giáo-sĩ Đắc-lộ và tácphầm quốc-ngữ 
đầu tiên, Tinh Việt xuất-bản, Sài¬gon 1961. 


44 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


trong những văn-phẩm có giá-trị đáng kề ngay từ buôi bình- 
minh của nền văn-học chữ quốc-ngữ. Các giáo-hữu Nguyễn 
trường Tộ, Trương-vĩnh Ký, Huình-tịnh Của đã có công phát 
động phong-trào bảo-tồn cö-học và cô-động tân-học từ thời: 
văn-hóa Đông Tây mới gặp-gỡ trên đất Việt. Trong thế-hệ 
hiện-đại, thi-phầm của Sảng-Đình, giáo-hữu Hàn-mạc-tử, công- 
trình khảo-cứu tiếng Việt của linh-mục Lê văn Lý cũng- 
đủ đề nói lên sự đóng góp đáng kề của người Công-giáo trong 
công cuộc xây-dựng văn-học dân-tộc. Trải hơn bốn trắm năm 
nay, sự hiện-diện của người Công-giáo trong văn-học Việt-NÑam 
đã được xác-nhận bằng những văn-phầm chứng tỏ lòng yêu 
nước thiết-tha. Sự hiện-diện ấy càng rực-rỡ vinh-quang với 


sự phát-triền của văn-học chữ quốc-ngữ. 


«q Nước Nam ta mai sau hay dở là do ở chữ quốc ngữ s. Lời 
tiên-tri của Nguyễn văn Vĩnh đầu thể-kỷ thứ XX đã 
có tác-dụng thúc.giục các nhà văn và toàn dân lo tài-bồi chữ 
quốc-ngữ., Địa-vị quốc-gia văn-tự của chữ quốc-ngữ đã được 
nghiễm.nhiên công-nhận. Sự phong-phú của nền văn-học chữ 
quốc-ngữ cố nhiên là do tài-năng nghệ-thuật của các nhà văn 
không phân-biệt tôn-giáo nhưng một phần lớn là do chữ quốc- 
ngữ, một ‹ khí cụ chuyếễn-đạt ý tưởng tinh-thần khiến cho cả 
miền Đông-NÑam-Á phải cảm-phục và thèm muốn» như lời 
của sử-gia Henri-Bernard Maitre đã nhận-định. 


Nhưng chữ quốc-ngữ không phải một sớm một chiều mà 
có. Trong sự thành-hình chữ-quốc ngữ, từ giai-đoạn sáng-chế 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 45 


đến trong giai-đoạn điền.chể, từ thờj-kỳ phô-biến trong phạm- 
vi giáo-dân đển giai-đoạn được toàn-dân công nhận làm quốc 
gia văn-tự, công-nghiệp riêng của các nhà văn Công-giáo đã 


được lịch-sử văn-học công nhận. 


Chúng ta sẽ dành nhiều chương đề trình-bày lịch-sử chữ 
quốc-ngữ, trong đó chúng ta sẽ có dịp đối-chiếu phần chú- 
động của các nhà văn Công-giáo với phần đóng-góp của các 
nhà văn khác. Trong phần khái-luận này, chúng ta viện-dẫn 
ý-kiến của các học-giả danh tiếng đề có một ý-niệm về vai trò 


của người Công-giáo trong sự thành-hình chữ quốc-ngữ, 


Nói về sự sáng-chế chữ quốc-ngữ, Dương Quảng-Hàm 
đã viết : ‹ Việc sáng-chế chữ quốc-ngữ chắc là một công cuộc 
chung của nhiều người trong đó có tất cả các giáo-sĩ người 
Tây-ban-nha, Bồ-đào nha và Pháp-lan-tây. Nhưng người 
có công nhất trong việc ấy là cố A-lịch sơn Đảác-lộ, vì chính 
ông là người đầu-tiên đem in những sách bằng chữ quốc- 
ngữ, thứ nhất là một cuốn tự-điền khiến cho người sau có 


tàiliệu mà học và kê-cứu » (4). 


Đào-duy Anh lại nhấn mạnh về nguồn-gốc Công-giáo của 
chữ quốc-ngữ ; ‹ Xưa kia, Việt-ngữ vẫn viết bằng tiếng nôm, 
nhưng từ khi phép học đồi mới thì Việt-ngữ viết bằng một 
thử chữ mới gọi là chữ quốc-ngữ. Thứ chữ này nguyên do 
các nhà truyền-giáo Gia-tô đặt ra. Vào khoảng thể-kỷ thứ 


(4) Việt-Nam văn-học sử yếu, trang 158, 


46 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


XVIN, khi các nhà ấy sang nước ta, thì có lẽ mỗi người lấy 
tự-mẫu của nước mình mà đặt ra một lối chữ riêng, đề dịch 
tiếng bản-xứ cho tiện việc giảng dạy tín-đồ, Cái lối chữ riêng 
ấy, sau do hai nhà truyền-giáo-sư người Bồ-đào-nha, rồi sau 
đến cố A-lịch sơn Đắc.lộ người Pháp tồ-chức lại thành một 
thứ chữ thông-dụng chung trong truyền-giáo hội, tức là thủy- 
tô của chữ quốc-ngữ ngày nay ». (5) 


Đề cập đến Huình-tịnh Của và Trương-vĩnh Ký, hai nhà 
văn Công-giáo được kè là những nhà văn «tiên phong » của nền 
văn-hóc chữ quốc-ngữ, các học-giả không tiếc lời tán-dương. 


Về Huình-tịnh Của, nhà ngữ-học Lê ngọc Trụ đề-cao`công 
nghiệp soạn bộ tự-điền đầu tiên bằng tiếng Việt : 


« Bậc tiên phong miền Nam có chí hướng thì có Huình- 
tịnh Pualus Của tinh-thông Hán-học và Pháp-ngữ. ngoài việc viết 
báo, viết sách, đã soạn bộ tự-vị trước tiên bằng tiếng Việt, bộ 
Đại-nam quấc-âm tự-vị thâu-tập và giải-thích những tiếng, 
những từ-ngữ đương thời, dựng được cơ-bản cho nền học- 
thuật văn-hóa nước nhà (6). 


Về Trương-vĩnh Ký, nhà phê-bình Lê Thanh công nhận 
là « bực nguyên-huân của cái thời - đại văn-chương mới». 
a Ngày nay ,... ta nhận ở Trương tiên - sinh hai mục-đích : 


đem ra ánh sáng cái di-sản vắn-học của ta, trước đề giữ lấy 


(5) Việt-Nam văn-hóa sử cương; trang 270. 
(6) Chữ quốc-ngữ từ thế-kỳ XVII đến cuối thế-kỷ thứ XIX, in trong Việt 
Nam khảo cồ tập san số 2, trang 154. 


I..|CH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG.GIÁO VIỆT-NAM 4? 


nó trong cái hình-tượng trong-trẻo của nó, sau đề làm khuông 
cho người sau, phồ-thông chữ nước nhà, đem nó làm phương 
tiện truyền-bá tư-tưởng và hy-vọng một ngày kia nó sẽ thành 


quốc-văn của ta, khỏi phải cái tội đi học nhờ như trước. » (7) 


Bấy nhiêu đoạn viện-dẫn tuy chưa đầy-dủ về những 
nhân-vật và giai-đoạn hình-thành chữ quốc-ngữ, nhưng cũng 
dủ chứng-minh rằng những tác-phẩm của người Công-giáo 
Việt-Nam, ngoài giá-trị hiền-nhiên về tôn-giáo, có một địa-vị 


quan trọng lịch-sử văn-học dân-tộc. 


Có thề nói sự hình -thành chữ quốc-ngữ xác-nhận 
rằng công-trình văn-học của người Công-giáo đáp-ứng một 


nhu-cầu thiểt-yếu của dân-tộc Việt-Nam. 


Những kỳ-vọng mà tiền-nhân đã đặt công-trình sáng-chế 
chữ nôm, ngày nay toàn dân đã thấy dân-dà thực-hiện trong 
chữ quốc ngữ. Tiếng Việt phiên-âm bằng mẫu-tự la-tinh đã 
tiếp-tục một cách hoàn-hảo sứ-mạng của chữ nôm trong công 
cuộc xây-dựng một nền quốc-học. Trong quá trình lịch-sử, các 
Ky-tô hữu với công-cuộc vận-động hình-thành chữ quốc-ngữ, 
dã tiếp-tục công-trình sùng-thượng quốc-âm của các thể-hệ 
môn-đệ cửa Không, sân Trình. Đó là một lối đi lịch-sử đưa 


người Công-giáo vào cộng-đồng dân-tộc, 


(7) Lê Ihanh, Trương-vĩnh Ký, Phồ-thông chuyền-san, Tân-Dân xuất-bản 
Hà-nội. 


48 LỊCH-SỬ VĂN HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


III.— KHẢ-NĂNG DUNG-HỢP 


Theo vị-trí địa-lý, nước Việt-Nam là giao-điềm của nhiều 
trào-lưu văn-hóa. Cơ-sở văn-hóa cõ-hữu của dân-tộc vẫn giữ 
vững được những nét độc-đáo, mặc dầu đã tiếp-thụ các nguồn 
văn-hóa Trung-Hoa, Ấn-Độ và Tây-phương. Sứ-mạng văn. hóa 
của dân-tộc Việt-Nam là dung-hợp các nguồn văn-hóa ngoại- 
lai, tà-bồi cho -nền văn-hóa dân-tộc. Nếu phân-tích và đối- 
chiếu, người ta sẽ dễ-dàng nhận thấy trong văn-hóa Việt-Nam 
một nỗ-lực phi-thường và liên-tục, ấy là sự Việt.hóa các giá 
trị văn-hóa ngoại-lai. Một vài tỷ-dụ nhỏ cũng đủ đề chứng-tỏ 
nhận-định nói trên. Cặp thất-ngôn trong thơ lục bát Việt-Nam 
vẫn giữ tiết-điệu cố-hữu tận cùng bằng nhịp chẵn và chỉ thừa- 
hưởng của thơ thấtngôn Trung-Hoa đặc-tính bình-đối. 
Khuynh-hướng thần-bí xà duy-thực, thoát-tục và nhập-thế 
của dân-tộc Việt-Nam là do ảnh-hưởng của văn-hóa tam-giáo. 
Nho, Phật, Lão. Tinh-thần phân-tích và thực-nghiệm của văn- 
hóa Tây-phương đã làm cho ngữ-pháp Việt-NÑam càng tinh-tế. 
Tiếng hát ưu-quốc của dân-tộc Chàm còn dư vang trong âm- 
điệu trầm lặng của cồ-nhạc miền Trung. 


Dung-hợp mà không đồng-hóa, đó là một đặc-điềm của 
văn-hóa Việt-Nam. Bảo-toàn dân-tộc-tính nhưng vẫn thái-tuyền 
tinh-hoa ngoại-lai, điều ấy chứng-tỏ rằng nền văn-hóa Việt- 


Nam có khuynh-hướng phồ-biển đại-đồng. 


Trong công cuộc dung-hợp ấy, đạo Công-giáo giữ một 
vai-trò tích-cực nhự các tôn-giáo khác. Theo sự nhận-xét sau 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 49 


đây của Lê văn Siêu, Nho-giáo với quan-niệm số-mệnh, Phật- 
giáo với quan-niệm nghiệp-quả và Công-giáo với quan-niệm 
nhân-ái là «những cái vĩ-đại », đã đi sâu vào đời sống tinh-thần 
của dân-tộc : « Thực là một cái may-mắn lạ-lùng hết sức khi 
cả ba nên tôn-giáo với ba ý-niệm vi-đại ấy đương nhào-nặn 
tinh-thần người Việt-Nam trên đất nước Việt-Nam » (8). 

Từ lối dụng ngữ hành văn đến cách tự-tình đạt ý, văn- 
học Việt-Nam đã thừa-nhận những giá-trị Công-giáo như là 
những giá-trị nhân-bảa phồ-biến. 


Lòng kính mến Đức Mẹ đã được diễn-tả bằng những bài 
tấn đâng hoa truyền-tụng trong giáo-dân từ nhiều thế-kỷ trước. 
Những bài vãn ấy có giá-trị nghệ-thuật và nghiễm-nhiên chiếm 
một địa-vị khả-quan trong kho tàng văn-học bình-dân. Tôi 
đancử một bài do Chương-Thi sưu-tầm dưới nhan - đề 
«Tiến hoan: 


Chúng con dâng tấm lòng thành, 

Mấy lời uạn phúc, mấy ngành Mán-Côi, 
Kinh dâng hoa trắng khoe tươi, 

Ngợi khen Đức Mẹ trọn đời đồng-trinh. 
Kính dâng hoa tim vẻ xinh, 

Chỉ Mẹ ép xác hấm màình lập công. 
Chúng con dâng đóa hoa hồng, 

Ngọt khen Đức Mẹ vững lòng kính tín. 
Lạt xin dâng đóa hoa tàng, 

Kinh Mẹ chịi khó can tràng 0uững gan. 
Kinh đâng đôi đóa hoa xanh, 

Ui như phúc-đức đượm nhuần Mẹ nay. 

(8) Lê văn Siêu, Những cái vĩ~đại, in trong Niên-lịch văn-chương Tỉnh-Việt 
Sài-gòn 1959, Xem thêm : Những giá-trị nhân-bản trong truyền-thống tư- 
tưởng Việt-Nam của Thụ-nhân trong Văn-hóa nguyệt-san, tháng 7,196% 
Sài=gòn, trang !077—1089. 


50 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG.GIÁO VIỆT-NAM 


Hợp nhau năm sắc một ngành, 


Tỏ lồng kinh mến Mẹ lành liên liên (9). 


Năm sắc hoa kia với hương thơm nồng ngát đức tin 
Công-giáo đã làm cho vườn hoa văn-học bình-dân thêm ngạt- 
ngào rực rỡ. Người yêu-mến văn-học bình-dân không thề 
không trân-trọng năm sắc hoa của một nguồn cảm-hứng mới, 
cũng như đã từng bùi ngùi thương-tiếc khi nhìn « nụ tâm xuân 
nở ra xanh biếc ›» hoặc tràn-ngập mỹ-cảm khi nhận thấy « hoa 
lài hoa lý hoa ngâu, không bằng hoa bưởi thơm lâu dịu dàng ». 
Từ màu xanh biếc của tình vô-vọng, hương bưởi của quê- 
hương thân-mến đến sắc hoa kính dâng Đức Mẹ Đồng-Trinh, 
người bình-dân Việt Nam đã thồi vào thề-điệu lục-bát cồ- 
kính của nền văn-học bình-dân một luỗng sinh-khí siêu-nhiên. 
Tinh-chất phö-biển của đức tín Cộng-giáo đã đi sâu vào 
thanh-âm từ-điệu của dân-tộc. 


Đó là một hành-trình không phải một sớm một chiều 
mà thành-tựu. Trong thời-kỳ sơ-khai đạo Công-giáo ở Việt- 
Nam, các nhà thơ đã gặp nhiều nỗi khó-khăn đi tìm từ-ngữ 
thích-đáng đề diễn-đạt những ý-niệm còn mới-mẻ, hoặc vì 
không sẵn có từ-ngữ đủ nghĩa, hoặc vì chưa thấm-nhuần đức 
tin đến độ sáng-tạo nên từ-ngữ xứng-hợp. Trong mấy câu lục 
bát sau đây, các từ-ngữ phiên âm ro-sz (Rosa) và tÖỉ-a (Gratia) 
chứng-tỏ một sự dụng ngữ chưa được điêu-luyện nhập thần : 


(9) Chương Thi, Văn Đức Bà, tập 1, Nhạc đoàn liếng Chuông Nam, Hà- 
nội 1952, trang 30-51, 


LỊCH-SỬ VĂẶN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 51 


Tràng châu mử cánh tràng-sinh 
Trồng cây cực tốt cực lành ro-sqa 
Đượm nhnần vũ-lộ thỉ-a (gratia) 
Bốn mùa hoa nở rum-ra lạ-lùng (10) 


Nhưng bút-pháp Công-giáo Việt-Nam đã tiến-bộ cùng 
một nhịp với sự trưởng-thành của giáo hội Việt-Nam., Thi- 
sĩ Sáng-đình Nguyễn văn Thích đã thoát dịch một đoạn nhã- 
ca Pháp-ngữ và đưa vào bài thơ lời chúc tụng Đức Bà Maria. 
Nhưng với một nghệ-thuật nhập-thần, thi-sĩ đã không cho 
chúng ta thấy sự phỏng địch, chỉ nhờ tác-giả trưng-dẫn-chúng 
ta mới đoán được xuất-xứ : 


LỜI CHÚC TỤNG ĐỨC BÀ MARIA 


Rất Thánh Đồng Trình Mẹ Chúa Trời, 
Nguồn ân bề ái tát không vơi, 

Thơm thay mùi huệ nơi thanh ắng, 

Tốt bẩy hoa hường chốn góc gai. 

Nhựt nguyệt hai uừng nhường ánh sáng, 
Thiều quang chín chục kém màu tươi. 

Lưỡi nào kề xiết lời khen ngợi, 

Rất Thánh Đồng Trỉnh Mẹ Chúa Trời. (1) 


Hai câu luận trên đây thoát thai từ nguyên-văn Pháp-ngữ 
dẫn làm tế-ngôn (I2) cho bài thơ : 


(10) J.M. Huy Hoàng trích dẫn trong Tràng Châu, Thánh-gia tái bản, Sài-gòn, 
1958, trang 4. 

(†) Sảng-dình Nguyễn văn lhích, Sảng đình thị tập, phần |, trang 5. Đặc 
san vì Chúa số 239-240. Huẽ 1945. Bài thơ trên đây sáng-tác năm T911. 

(12) Vì Huyền Đắc dịch chữ exerque là tế-ngôn. Xem Bách khoa số 20† ngày 
15-7-1965, bài của Nguiễn ngu-Í: Sống và viết với Vi Huyền Đặc. 


52 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Auprès d“elle, la nature 

Perd sa grắce et sa bequtẻ. 
Lê printemps ešt sữns paruire 
Lê soleil est sans clarté. (11) 


Danh-từ gráce (gratia) trước phiên-dịch và phiên-âm là 
”ũ lộ thỉ-a nay được diễn-tả bằng một hình ảnh cồ-điền của 
Việt-thi là : nguồn ân bề đi. 


Trường-hợp hoán-cốt đoạt-thai về từ-ngữ mà vẫn giữ 
được ý-nghia nguyên-vẹn có thề tìm thấy trong thơ Hàn-mạc- 
tử, Mấy ai câu thơ giàu hình ảnh nhạcđiệu mở đầu bài 
Ave Maria là rút trong Thánh-Vịnh ; 


Như song lộc triều nguyên : ơn phước cả. (13). 


Và dưới ma-lực của bút-pháp Hàn-mạc-tử, Gi4o-frì của 
bà Tây Vương Mẫu đã được chuyền-hóa thành Phượng-trì với 
âm-thanh nồng-ẩm và màu sắc rực.rỡ của chim phượng-hoàng 
vỗ cánh thơ bay-bồng với lòng kính mến Đức Mẹ: 


Nguồn thiêng-liêng yêu-chuộng Mẹ Sầu-Bi. 
- Phượng-trì! Phượng-trì ! Phượng trì ! Phượng-trì ! 
Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu. 
Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu 
Trên triều-thiên ngời chói ạn hào-quang (13) 


(15) Hàn-mạc-tử, Ave Maria trong tập Xuân như-ý, in trong Thơ Hàn-mạc-Tử, 
"Tân Việt tái-bản. 


ILICH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 53 


Thơ của Sàng-đình được các nhà nho thưởng-thức và thơ 
của Hàn-mạc-tử được giới thanh-niên yêu-chuộng, phải chắng 
là vì các thi-sĩ ấy đã diễn-tả đức tin Công-giáo với ngôn-ngữ 
quen thuộc của đân-tộc Ÿ 


Điều đó chứng-minh rằng văn-học Công-giáo Việt-Nam, 
trải qua quá-trình tiến-triền, đã có đủ khả-năng truyền-cảm, 
phồ-biển những giá-trị Công-giáo. Đó là một trong những dấu 
hiệu trưởng-thành của Giáo-hội Công-giáo, Nếu ở Tây-phương 
nền văn-minh Hy-La đã được thánh.-hóa bởi đạo Công-giáo thì 
ở Việt-Nam nói như Lê văn Siêu, đạo Công-giáo đã ‹« nhào 
nặn tinh-thần người Việt - Nam» đến độ nguồn hứng- cảm 
Công-giáo đã nhập trong ngôn-ngữ văn-tự Việt-Nam. Thêm 
một lần nữa, văn-hóa Việt-Nam và đạo Công-giáo đã chứng-tỏ 


khả-năng dung-hợp. 


+ 


Ai cũng nhìn-nhận răng văn-học Việt - Nam đã biến-tính 
tiếp-thụ những nguồn-mạch ảnh-hưởng phát-xuất từ Tây- 
phương trong đó đạo Công-giáo với một vai trò quan-trọng, 
Người ta thường giản-lược hay đồng-hóa đạo Công-giáo với 
văn-hóa Tây-phương nên nhiều khi có những nhận-định sai. 
lầm về đạo Công-giáo. Thật ra đối nền văn-hóa nào cũng vậy, 
đạo Công-giáo là chất men sinh-động. Xuyên qua nền văn-học 
Công-giáo Việt-Nam, chúng có thề có một ý-niệm về vai trò 
cải-thiện văn-hóa của đạo Công-giáo. 


CHƯƠNG BỒN 


QUÔC-TỊCH CÁC TÁC-PHẨM VÀ TÁC-GIẢ 


D Ố I- tượng nghiên-cứu của văn-học-sử là bản-ngã của tác- 
giả thề-hiện trong tác-phầm và trong đời sống. Trong văn-học 
Việt.Nam, có nhiều tác-giá trứ-thuật bằng ngoại-ngữ, có tác- 
giả lại là người ngoại-quốc. Địa-vị của những tác-phầm ngoại- 
ngữ và các tác-gii ngoại-quốc trong văn-học Việt-Nam như 
thể nào? Đó là một vấn-đề chung cho văn-học Việt-Nam và 


cũng là một vấn-đề riêng cho văn-học Công-giáo ở nước ta, 


I.- QUAN-ĐIỀM CỦA CÁC HỌC-GIẢ 


Nhận-định về các quốc-tịch của các tác-giả và tác - phầm 


chính là một vấn-đề chung của văn-học sử Việt-Nam. 


Những tác-giả và những tác-phầm chữ Hán và chữ Pháp 
có đáng liệt vào văn-học Việt-Nam không ? Về nền văn- học 
chữ Hán, có hai lập-trường trái ngược nhạu. Hồ Hữu-Tường, 


Phạm văn Diêu, không chấp-thuận các văn-phầm chữ Hán là 


LỊCH-SỪ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 55 


đối-tượng nghiên-cứu của văn-học-sử Việt-Nam (|). Nhưng 
phần đông các học-giả đều có một thái-độ uyên-chuyền hơn. 
Dương Quảng-Hàm, Nghiêm 'Toản, Thanh-Lãng (|) Nguyễn 
văn Trung (2) viện lẽ rằng chữ Hán đã được công-nhận rằng 
là quốc-gia văn-tự nên quan-niệm rằng các tác-phầm Hán cũng 
có địa-vị trong văn-học-sử Việt-Nam như các tác-phầm 
quốc-âm. 


Về các tác-phầm chữ Pháp do người Việt trứ-thuật, ngoại 
trừ Huard và Durand (3) xem là một thành-phần của văn-học 
Việt-Nam, các học-giả khác hoặc không đặt thành vấn-đề, hoặc 
xem như là một thành-phần của văn-học Pháp. Lý-do được 
đưa ra là chữ Hán đã công-nhận là quốc-gia văn.tự và đã 
từng là ngôn-ngữ văn-chương của nhiều thế-hệ trong khi chữ 
Pháp chỉ là một ngoại-ngữ thông-dụng của một thời-kỳ ngắn- 
ngủi dưới ách thống-trị của một ngoại-bang. 


1L— TRƯỜNG-HỢP VĂN-HỌC 
CÔNG-GIÁO VIỆT - NAM 


Văn-học Công-giáo Việt-Nam cũng có những vấn-đề tương- 
tự cần giải-quyết, 


Dĩ-nhiên là đối-tượng chính-yểu của văn-học-sử Công-giáo 
Việt.Nam. phải là những tác-phầm văn-chương thuần-túy bằng 


(Q Xem sách này, Phần mở đầu, chương Ì, chú thích 2 trang 15. 

(2) Lược-khảo văn-học (l) Nam-Sơn xuất-bản Saigon, 1963. 

(3) Pierre Fuard et Maurice Durand, Connaissance du Viet-Nam, Ecole Francaise 
đ'Extrême-Orient, Paris Ha-noi, 1954; Maurice Durand, liHérature Vjete 
namiene, trong bộ Histoire des liHếratures, | Gallimard, Paris, 1956. 


56 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


quốc-âm của những nhà văn quốc-tịch Việt-Nam. Song le, 
chúng tôi nghĩ rằng muốn làm nồi bật đối-tượng, chính-yểu, 
càng cần phải đề-cập đến nhiều loại tác-phầm và tác-giả 
khác nữa. 


Đầu tiên là những tác-phầm bằng chữ Hán và chữ Pháp, 
phần nhiều thuộc loại biên-khảo, của các nhà văn Công-giáo 
Việt Nam. Những bản điều-trần bằng chữ Hán của Nguyễn- 
trường Tộ sẽ nêu rõ ý-thức cứu-quốc và khuynh-hướng duy- 
tân của người Công-giáo Việt-Nam trong thể-kỷ {9. Những tác- 
phầm chữ Pháp của Trương-vĩnh Ký về sử-học và văn-học 
Việt Nam là những văn-liệu có ảnh-hưởng lớn trong học-giới. 
Cuốn Le Parler Vietnamien (4) của linh-mục Lê văn Lý là một 
tác-phầm biên-khảo biều-lộ một quan-điềm mới mẻ và hợp-lý 
về ngôn-ngữ Việt, chứng-tỏ một sự đóng góp Công-giáo đáng 


kề về ngôn-ngữ.học Việt-Nam. 


Thứ hai là những tác-phâm quốc-âm hoặc bằng chữ quốc- 
ngữ của các linh-mục truyền-giáo ngoại-quốc. Với mục-đích 
lo cứu-rỗi các linh-hồn và với lòng thiết-tha thông-cảm với 
vận-mệnh giống nòi Việt-Nam, các linh-mục truyền-giáo là 
những người Việt-Nam-hóa hoàn-toàn. Tác phầm chữ Nôm 
của Majorica chứng-tỏ rằng văn-học Công-giáo Việt - Nam 
trong thời-kỳ đầu-tiên có khuynh-hướng cảm - thông với 
sở - nguyện làm văn nôm của các nhà Nho. Những cuốn 


về triết - học và luân-lý, đặc - biệt những cuốn như Triết- 


(4) Lê văn Lý, Le Parler Vietnamien,; Hương-Anh, Paris; 1948. 


LỊC:1-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NÀAM 51 


học khoa (4917) của cố Chính Linh, Cóng-giáo luân lý khoa 
tông-lược (1933), Danh-từ' triết-học uà thần-học của ban giáo-sư 
Đại Chủng-viện Bùi-chu (1950), là những tác-phầm không thê 
nào không nhắc đển khi viết về sự thành-lập một nền văn- 


chương triết-học ở Việt-Nam. 


Thứ ba là những tác-phầm biên-khảo, những thiên bút-ký 
ngoại.ngữ của những linh-mục, thương-gia, văn-gia ngoại- 
quốc. Về mặt sử-học, những văn-liệu ấy cung-cấp tài-liệu đối- 
chiếu và kiềm-chứng với chính-sử Việt-Nam. Những tác-phầm 
của Alexandre de Rhodes, Christoforo Borri là những nguồn sử- 
liệu phong-phú, Về mặt văn-hóa, những tác-phầm của Cadière 
góp rất nhiều trong công-trình tìm hiều ngôn-ngữ, tôn-giáo 
ở Việt. Nam. Riêng về vấn-đề điền-chế chữ quốc-ngữ, bên 
cạnh công-trình của người Việt-Nam, còn có sự-nghiệp tiền- 


phong và quan-trọng của các giáo-sĩ truyền-giáo ngoai-quốc. 


Thứ tư là những tác-phầm của những nhà văn không 
Công-giáo nhưng đã nói đến đạo Công-giáo với một thái-độ 
chính-trực đáng ca-ngợi, hoặc với những thành-kiến chủ-quan 
cần nhận-định. Văn-học sử Công-giáo Việt Nam không thê 
không đề-cập đến giai-thoại thi-ca Vật-jý suy nguyên liền-hệ đến 
Tản-đà Nguyễn-khắc Hiểu, thái độ trung.thực của Sào Nam 
Phan Bội-Châu đối với Công-giáo trong bài văn-tế Đức Cha 
Allys hay loạt bài đăng trên báo Vì Chúa và phong-trào dùng 
đạo Công-giáo làm đề-tài và bối-cảnh sáng-tác trong văn-học 
Việt-Nam'"hiện-đại. 


58 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Những loại tác-phâm và tác-giả vừa kể trên đây, tuy là 
đối - tượng thứ yếu, nhưng đều có công-dụng chứng --tỏ 
tính -cích đa-dạng, đa- nguyên của văn -học Công-giáo 
Việt-Nam. Do hoàn-cảnh lịch-sử, do vị-trí địa-lý nhằm 
vào nơi giao-lưu các giòng văn-hóa, nền văn-học Công-giáo 
Việt-Nam đã phát-sinh và trưởng-thành không phải do công- 
nghiệp của người Việt-Nam mà thôi mà còn do sự đóng-góp 
của bao thể-hệ những người ngoại-quốc đã Việt-NÑam-hóa,. 


Trong tác-phầm của chúng tôi, cách sắp đặt chương-mục 
và giải-thích lập-luận sẽ làm nồi bật các đối-tượng chính yếu 
của văn-học Công-giáo Việt-Nam. Những tác-phầm thuần-túy 
văn-chương sẽ được nghiên-cứu kỹ-càng cho đúng với tâm 
quan-trọng nội-tại, nhưng những loại tác-phầm khác cũng sẽ 
được giới-thiệu đề hiều rõ bầu không-khí văn-hóa hay khuynh- 
hưởng văn-học Công-giáo Việt-Nam, 


CHƯƠNG NĂM 


PHẦN-ĐỊNH THỜI-KỲ VĂN-HỌC 


T RƯỚC khi trình-bày các thời-kỳ văn-học Công-giáo 
'Việt-Nam, chúng tôi xin lược-thuật các quan-điềm về việc nhận 
định các thời-kỳ trong văn-học Việt-Nam đề rút kinh-nghiệm 
của những người đi trước đem áp-dụng vào phạm-vi bộ 


sách này. 


1— NHẬN-ĐỊNH VỀ TIÊU-CHUẦN PHÂN-ĐỊNH THỜILKỲ 


Dương Quảng -Hàm, Nghiêm Toản, Durand, Phạm Thế 
Ngũ (I) đều lấy tiêú-chuần văn-tự raà chịa văn-học sử Việt- 
Nam thành các thành-phần : Văn-học khầu truyền, văn-học chữ 
Hán, văn.học chữ Nôm, văn-học chữ quốc-ngữ. Trong các 
thành-phần ấy, các học-giả tuần-tự trình-bày theo thứ-tự thời 
gian hoặc phân loại theo thề văn hoặc khuynh-hướng. 


60 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Phân-định theo tiêu-chuần ngôn-ngữ văn-tự tức là quá 
chú-trọng đến hình-thức văn-chương và khó rmà làm nồi bật 
được sự tiến-triền của toàn-bộ văn-học trong một cái nhìn 
lịch-sử. | 


Thanh-Lãng đã chọn một tiêu-chuần khác. Nếu trong 
cuốn UƯăn - chương chữ Nôm (\), Thanh-Lãng đã lệ-thuộc lịch- 
sử văn-học vào lịch-sử ngôn-ngữ văn-tự thì trong cuốn Biều- 
nhất-lãm tăn-học cận đại tập I (I), tác-giả đã rút kinh-nghiệm 
của khoa văn-học-sử Tây-phương nên đã dựa vào cái biển-cố. 
quyết-liệt của lịch-sử, phân chia thành các thế-hệ văn-học (2). 
Quan-niệm này, đã được Vũữ-khắc Khoan nêu ra trong một 
bài khảo-luận đăng ở tạp-chí Phồ- Thông (Hà-nội) và cũng 
được Phạm văn Diêu áp-dụng trong cuốn Văn-Học Việt-Nam, 
tập (I)- 


(1) Tác-giả và tác-phầm đã dẫn trong phần Mở Đầu, chương Ì trang 15 
chú-thích 2. 


(2) Francois Mentré môn-đệ của Cournot là người đã hệ-thống-hóa 
việc phân-chia văn-học theo thế-hệ trong tác-phầm : Les générations sociales, 
Người đầu tiên dem áp-dụng trong văn-học-sử sự phân chia theo thể-hệ là 
AIlbert Thibauđet trong tác-phầm : Histoire de la littérature francaise de 
I789 à nos jours (957). Sau đó nhiều tác-giả như Verdun L. Saulnier và 
René Jasinski cũng áp-dụng nguyên-tắc phân chia các thế-hệ văn-học. Irong 
một bài diễn-văn xuất-bản năm 945, lean Pommier cồ-xúy việc phát-triền lập 
trường của Albert Thibaudet (Xem Questions de critique et dÍhistoire litté- 
taires, Publications de Í“Ecole normale, 1945 trợ. 5-45). Những tác-phầm lý- 
thuyết quan-trọng là cuốn Les générations littéraires của Henri Peyre (1948). 
Cuối cùng tưởng cũng nên nhắc-nhử cuốn Introduction à tune science de 
la littérature của Guy Michaud (lstamboul, 1950). Về vấn-đầ này, xin xem 
Sociologie de la littératuare của Robert Escarpit, giáo"sư văn-khoa Bordeaux; 


PUF. 1958 trợ. T†1-12). 


I|CH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 61 


Điều khó-khăn là việc lựa-chọn các biến:cố lịch-sử làm 
môi-giới phân-định các thờikỳ văn-học. Có biển-cố quan- 
trọng đến đời sống chính-trị nhưng chưa hẳn đã gây nên 
phong-trào văn-học mới. Ngược lại, có những tác-phầm văn- 
học đáng ghi nhớ, có thề xem là những mốc-giới rõ-rệt trong 
quá-trình tiến-triền của văn-học, nhưng xét trong toàn bộ 
lịch-sử thì không phải luôn luôn trùng-hợp với những biến- 
cố quyết- liệt, 


Thừa-hưởng những lúc kinh-nghiệm trên đây, chúng tôi 
lựa-chọn những biến-cố vừa quan-hệ đến chính-trị vừa quan- 


hệ đến văn-học đề làm mốc-giới giữa các thời-kỳ. 


Về việc sắp-xếp, tác-giả theo khuynh- hướng, chúng tôi 
căn cứ vào khuynh-hướng chính-yếu và cũng không quên 
phân-tích các khuynh-hướng khác của mỗi tác-giả. 


Về vấn-đề ngôn-ngữ văn-tự, chúng tôi cố-gắng làm nồi 


bật vai trò của các tác-phầm quốc-âm và của tác-giả Việt-Nam. 


Tuy nhiên chúng tôi cũng không quên đề-cập đến tác- 
phầm ngoại-ngữ và các tác-giả khác liên-hệ xa gần đến văn- 
học Công-giáo Việt-Nam. Trong mỗi thời-kỳ, trước khi phân 
định thành từng giai-đoạn hay thành khuynh.hướng, chúng 
tôi sẽ phác-họa bối-cảnh lịch-sử đề nhận-định vị-trí của văn- 
học Công-giáo trong sự tiến-triền chung của lịch-sử văn-học 
Việt Nam nói chung và công cuộc truyền-giáo đạo Công-giáo 
nói riêng, 


62 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM. 


IL— BA THỜI-KỲ LỚN TRONG VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO 
VIỆT-NAM 


Văn-học Công.giáo Việt-Nam có thề chia làm ba thời-kỳ. 
lớn, mốc-giới phân-định là những biến-cố quan-trọng của 
quốc-sử hay giáo-sử Việt-Nam. Cố nhiên là trong mỗi thời. 
kỳ, có nhiều giai-đoạn tiến-triên và gồm nhiều khuynh-hướng : 


I) Thời-kỳ thứ nhứt là thời-kỳ pñát-sinh uăn-học Công- 
giáo Việt-Nam (từ khởi thủy cho đến giữa thể-kỷỳ XVII). 

2) Thời-kỳ thứ hai là thời-kỳ. phát-hiện trong phạm-ui Cộng 
đồng giáo-đân (từ giữa thế-kỷ thứ XVII đến giữa thế-kỷ thứ 
x1). 


3) Thời-kỳ thứ ba là thời kỳ phát-triền trong Cộng-đồng 
Quốc-gia (từ giữa thế-kỷ XIX đến hiện-đại). 


PHẦN THỨ NHÂT 


THỜI Kỳ THÚ NHẦT 
(Tờ khởi thủy đến giữa thế-kỷ XVII) 


VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM PHÁT-SINH 





ty để xi 23 d8}: 
ng +“ E ĐÈ tớ 
&eayế 


223G: % đôn 
tới KƯỆNG — cự net lờ : 


š .. Nào 

Š Đ he ng 
CN C2 “ Ý gân ị 
sai ch 





Phụ-bản IX : Đoạn đầu bức thư viết bằng tiếng Ý của linh-mục 
Filippo de Mạrini về công-thức rửa tội (Jap. sin. 80f, 92r), 


ĐA 4 ka 
K h „2i — 
+. gi Ấy buớc-zD0sSt” kể KHE 
DŠxuyật-2VÌ iu x<uên -? Av giác b8 
`  . ..aa. 


Ấn Hàn: 


ni 
2. x. Ú +” 
Ôy Xi li “tư vất 
22 „ > áệ: ng An X G6 z23Rp. “.ẽ 
hộ Tư: XX28?C0PI-%-4*-2ã0-5 
Xa 080%% 
Lư 


HH3 vớ: Đối 





Phụ bản X : Đoạn cuối bức thư của Bento Thiện gởi lỉnh- 
mụ : Filippo de Marini năm 1659. 


lính- 








THỌ ca nay yyg. 
n nh N Ũ ta 


TƯỜNG QUY Toản, K1 #g. ii Me 3 





ạn 


Ề n "Hà ghva : s.ứ-# suà24#ð° .. 
vớ Ẫ . ; Đy + s CIIE 





Phụ-bản XI. 
mục Filippô de Marini năm 1659. 





ve: 


m: 


ng đoạn 





Phạ-bản XII ; Bút tích linh-mục Alexandre de Rhodes tro 
cưỡi bức thư viết năm †61Z để xin dị truyền-giáo ở Viễn- Đông. 








inh-mục 


kì 
của 


g-bản XIII : Bìa cuốn 
Alexandre de Rhodes in năm f65†1 


Ph 


Roma. 


2 
ơ 


3W H sị 3 
lá VỀ ' 6 





Phụ-bản XIV : Một} trang tron ố tế 
ỷ g cuốn Tự iật.Bð- Ủ 
linh-mục Alexandre de Rhodes ¡n năm 1651. Shhện" tị go nụ SP 








Phụ-bản XV : Một trang trong cuốn Văn-phạm Việt-ngữ của linh~ 
mục Alexandre de Rhodes in chung với cuốn Tự-điển Việt-Bồ-La. 








Phụ-bản XVI: Bìa cuốn Phép Giảng tám ngày của"linh-mục 
Alexandre de Rhodes ¡n năm 1651 ở Roma. 


PHẦN THỨ NHÂT 


THỜI KỲ THỨ NHÂT 
(Từ khởi thủy đền giữa thểê-kỷ XVI]) 


VĂN-HỌC CÔNG.GIÁO VIỆT-NAM PHÁT-SINH 


MẤY LỜI DẪN ĐẦU 


L IJCH-sử suăn-học Công-giáo Việ-Nam gắn liền với lịch-sử 
truyền-giáo ở Việt-Nam. Từ lúc hạt giống Phúc-ân này-mầm ở 
Việt-Nam, một động-lực mới đã gây ra nên một biến-chuyền trong 
uăn-học. Ý-thức phát-sinh nền uăn.học Công-giáo được manh-nha 
tà trưởng-thành uới thời-gian do nhu-cầu dùng ngôn-ngữ văn-tự 
đề truyền-giáo 0à nuôi-dưỡng đức tín. 


Theo những nguồn sử-liệu chẳc-chắn, đạo Công-giáo du-nhập 
xã-hội Việt-Nam từ thế-kỷ XVI. Chúng ta cho rằng uăn-học Công- 
giáo bắt đầu từ thế-kỷ XƯI là đề nhấn mạnh hậu quả uăn-học 


66 LỊCH.SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


tất nhiên của công-cuộc truyền-giáo. Thật ra, trong thế-kỷ XVƯI, 
công-cuộc truyền-giáo chưa được tồ-chức qui-mô 0à cũng như chưa 
có tác-phầm oăn-học đáng kề. Kề từ thế kỷ XVƯII trở đi, nền 
Đăn-học Công-giáo mới chính-thức phát-sinh trong khuôn-khồ công 
cuộc truyền-giáo do các Cha Dòng Tên phụ-trách từ năm I6I5 ở 
Đàng Trong 0à từ năm J626 ở Đàng Ngoài. 


Thời-kỳ thứ nhất của ăn-học Công-giáo Việt-Nam chấm đứt 
Đào giữa thế-kỷ XVƯII. Giới-hạn này căn-cứ 0ào những biến-cõ 
quan-trọng 0ề lịch-sử uà uăn-học. 


Do sự uận-động của giáo-sï Alexandre de Rhodes, năm I658, 
Đức Giáo-Hoàng Alexandre VII bồ-nhiệm các giám-mục tiên-khởi 
ử Việt-Nam. 


Kề từ đẩy, công-cuộc truyền-giáo bước sang một giai-đoạn 
mới 0à nền uăn-học Công-giáo Việt-Nam cũng biến-tính. 

Đàng khác, những uị có công uới nền ăn-học Công-giáo trong 
giai-đoạn đầu tiên cũng từ trần uào giữa thế-kỷ XƯII : Alexandre 
de Rhodes mất năm I660, Girolamo Majorica năm I656, Gioan 
Thanh- Minh năm 1663. 


Thời-kỳ thứ nhất của uăn-học Công-giáo Việt-Nam - manh-nha 
trong thấ-kỳ XVƯI, hình-thành trong tiền bán thế-kỳ XƯII sẽ được 
nghiên cứu trong các chương sau đây : 


Chương 1ï :  Bối-cảnh lịch sử. 


Chương lI  : Sự hình-thành ngôn-ngữ Công-giáo. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 67 


Chương III :  Văn-học Công-giáo truyền-khầu, 


Chương IV : Những công-trình uăn-học Công-giáo Nhật- 
Bản à Trung Hoa quan-hệ 0ới Đăn-học 
Công-giáo Việt-Nam. 


Chương VW  : Văn-học Công-giáo chữ nôm. 

Chương VI : Công-cuộc súng-chế chữ quốc-ngử. 

Chương VII : Văn-học Công-giáo chữ quốc-ngữ. 
Chương VIII : Văn-học Công-giáo chữ quốc-ngữ (tiếp theo). 
Chương IXX :  Tác-phầm quốc-sử 0à giáo-sử ngoại ngữ. 


Chương ÄXX :  Kết-luận oề thời-kỳ thứ nhất. 


CHƯƠNG ! 


BÔILCẢNH LỊCH.SỬ 


ÑNin văn-học Công-giáo phát-sinh trong một thời-kỳ 
có nhiều biển-cố trọng-đại.. Có thề nói rằng thể-kỷ XVI và 
tiền-bán thế-kỷ XVII là một thời-kỳ khúng-hoảng trầm-trọng, 
báo-hiệu sự trưởng-thành của dân-tộc theo những đường 
hướng mới. 


I.— TÌNH-HÌNH CHÍNH-TRỊ 


Sự tan-rã nền thống-nhất hành-chánh và việc rmở-mang 
bờ-cõi về phía Nam là những biến-cố làm thay-đồi sinh-hoạt 
và các cơ-cấu quốc-gia, 


1. Nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê. 


Thế-kỷ XVI bắt đầu với sự suy-tàn của nhà Hậu-Lê 
(1428-1527). Sau khi vua Lê Hiến-tông (1497-1504), mất, các 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 69 


nhà vua kế-vị không đủ tư-cách đảm-đương việc nước : Vua 
Lê Chiêu-tông (1504) chỉ trị-vì được sáu tháng thì mất, Vua 
Lê Uy-Mục (1505-1509) say-đắm tửu-sắc, tính-tình hưng-ác 
nên sứ Tàu đã mỉa-mai là qguỉ-wương Vua. Lê Tương-Dực 
{1510-1516) cũng chơi-bời xa-xi và hoang-dâm nên sứ Tàu 
chế-nhạo ngài là (ướng lợn ; vua Lê Chiêu-tông lên ngôi năm 
1516 và bị lộng-thần Mạc-đăng Dung giết năm |524 ; vua 
Lê Cung-Hoàng cũng bị chung một số-phận năm |1527, Bây 
giờ, Mạc-đăng Dung bắt triều-thần nhà Lê thảo bài chiếu 
truyền ngôi cho nhà Mạc, đặt niên-hiệu là Minh-Đức. 


Nhưng cựu-thâần nhà Lê vẫn luyểến-tiếc chủ cũ, Có người 
bèn ằn-cứ đề gìn giữ lòng thanñ-bạch như Nguyễn Hãng đã 
kín-đáo trình-bày trong bài phú Tịch cư ninh thề phú (\) : 


Cô cây thương 0ì nét lấn dung ; 
Non nước thấu thửa lòng thanh-bạch. 


9. Nhà Lê trung-hưng- 


Có người quyết-liệt hơn, tìm cách khôi-phục ngôi báu 
cho nhà Lê, dưới sự lãnh-đạo của Nguyễn Kim. Lúc đầu, 
Nguyễn Kim trốn sang Ai-Lao, đến năm 1532, lập con vua Lê 
Chiêu-tông là Duy-NÑinh lên làm vua tức là Lê Trang-tông 
(1533-1548). Nhà Lê trung-hưng kề từ đó. Năm |542, vua 
Trang-tông cất quân về đánh Thanh-hóa, Nghệ-an và năm 
1543 chiếm lại Tây-Đô. 


Nước Việt lúc bấy giờ phân thành Nam, Bắc-Triều : từ 


() Xem thêm đoạn nói về Nguyên Hãng, chương l, đoạn II. 


70- LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


"Thanh-hóa trở vào Nam thuộc nhà Lê, từ Sơn-nam trở ra 
thuộc nhà Mạc. 


Thế nhị-phân ấy sẽ hóa ra thế tam-phân vì sự xung-đột 
quyền-lợi giữa họ Trịnh và họ Nguyễn, 


Năm 1545, Nguyễn Kim bị tướng nhà Mạc đánh thuốc 
độc chết lúc đem quân đánh Sơn-nam. Binh-quyền từ đấy 
thuộc về con rề là Trịnh Kiềm. Sợ họ Nguyễn tranh quyền, 
Trịnh Kiềm giết con Nguyễn Kim là Nguyễn Uông. Người 
em là Nguyễn Hoàng lo sợ, nên vấn kể Nguyễn Bỉnh-Khiêm ; 
nhà tiên-tri thời-danh này hiến kể an-toàn cho họ Nguyễn, 
q Hoành sơn nhất đái, 0ạn đại dung thôn »s. Nguyễn Hoàng nhờ 
chị xin với Trịnh Kiềm vào trấn đất Thuận-hóa năm 1558. 
Cơ-nghiệp Chúa Nguyễn dấy lên từ đấy. 


Bấy giờ nước Việt, trong thực-tế chia làm ba : nhà Mạc 
ở Đông-Đô, Nhà Lê ở Tây-Đô cùng chúa Trịnh, Chúa 
Nguyễn ở Thuận-hóa. 


Năm 1592, Trịnh Tùng cất quân lấy Đông-Đô và dứt 
được nhà Mạc (1527-1952). Nhưng con cháu nhà Mạc lên 
chiếm đất Cao-bằng, mãi đến năm 1625, Trịnh Tráng mới 
giết Mạc Kinh-Cung. Mạc Kính-Khoan (1638-1677) xin hàng 
được phong làm Thái-Úy Thông Quốc-Công và giữ đất Cao- 


bằng theo lệ tiến-cống. 


5. Trịnh, Nguyễn phân-tranh. 


Kề từ khoảng đầu thể-kỷ XVII, nước Việt lại trở về với 
thể nhị-phân : trên có vua Lê trị-vì nhưng thực-quyền ở 


LỊCH-SỬ VĂN.-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 7 


Đàng Ngoài ở trong tay Chúa Trịnh và ở Đàng Trong ở trong 
tay chúa Nguyễn. 


Ngay từ khi vua Lê Trung-tông mất năm 550, Trịnh 
Kiềm đã muốn tự xưng làm vua, nhưng còn lưỡng-lự, nên 
cho người vấn kế Bạch-vân cư-sĩ : «Ông Nguyễn Binh-Khiêm 
không nói gì cả, chỉ ngoảnh mặt lại bảo đầy-tớ rằng : « Năm 
nay mất mùa, thóc giống không tốt, chúng mày nên tìm giống cũ 
mà gieo mạ ». Nói rôi lại sai đầy-tớ ra bảo tiều quét-đọn chùa 
và đốt hương, đề ông ra chơi chùa, rồi lại bảo tiều rằng : 
‹ Giữ chùa thờ Phật thì ăn oản » (2). Theo lời khuyên bóng-bầy 
ấy, Trịnh Tiềm không mưu sự thoán-nghịch, nhưng trong 
thực-tế nắm giữ mọi quyền-hành, vua Lê chỉ có hư-vị và 
không có thực-quyền. 


ở Đàng Trong, chúa Nguyễn cũng mưu-đồ vương-nghiệp 
mặc dầu vẫn giữ tiếng thần-phục nhà Lê. Năm |627, Trịnh 
Tráng gởi cho chúa NÑguyễn-phúc Nguyên một sắc-dụ của vua 
Lê đề buộc phải nộp thuế cho nhà Lê. Sắc-dụ viết bằng chữ 
nôm, lục một đoạn như sau: 


‹ Hoàng Thượng sắcdụ cho Thái-Bảo Thụy Quận-Công 
là Nguyễn-phúc Nguyên được biết rằng : 


Mệnh-lệnh triỀu-đình, 
Đạo làm tôi phải nên tuân the0 ; 
Thuế-má phủ-huyện, 


(2) Xem Trần trọng Kim, Việt-nam sử-lược, Tân-Việt tái-bản. Sài-gòn trang 
276. 


2 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM: 


Tướng cõi ngoài không được tự chuyên... » (2). 


Nhưng Chúa Nguyễn shối-từ. Đồn Trường-dục và Định 
Đắc trường-thành xây-dựng trên bờ sông Gianh theo kế của 
Đào-duy Từ là thành-trì phân-định đôi miền Nam-Bắc. 


Theo mưu của Đào-duy Từ, Văn Khương đi sứ ra Thăng- 
Long dâng tiến một mâm đồng hai đáy, trong có sắc-phong 
của nhà Lê và một bài tứ tuyệt : 


Mậu nhì 0ô dịch 
Mịch chỉ kiến tích 


Ái lạc tâm trường 
Lực lai tương địch. 


Theo sự giải-thích cúa Phùng-khắc Khoan, bài thơ tứ- 


tuyệt là một lối chơi chữ hiềm-hóc, tựu-trung có nghĩa là : 


Dư bấc thụ sắc. 


Cuộc tranh-chấp giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài đã 
chính-thức khởi-diễn. 


Trịnh, Nguyễn đánh nhau bảy lần vào những năm |627, 


1620, 1635, 1648, 1655, Ió6I và 1672. Con sông Gianh trở 
nên ranh-giới giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài. 


{5) Xem Trần trọng Kim sđỶ, trang 295. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 73 


4. Nam-tiến. 


Công-nghiệp quan-trọng nhất của chúa Nguyễn là hoàn- 
thành cuộc NÑam-tiển. Cuối thế-kỳ XV nước ta chỉ mở rộng 
đến Bình-định. Năm I1óII, Nguyễn Hoàng đánh Chiêm- 
Thành, lấy đất lập ra phủ Phú-yên. Năm 1653, chúa Nguyễn- 
phúc Tân lại can-thiệp vào nội bộ Chiêm-Thành, đề từ sông 
Phạng-lang trở vào Nam cho vua Chiêm, còn từ sông ấy trở 
ra Bắc lập thành Thái-ninh phủ, sau đồi thành phủ Diên- 
khánh (tức Khánh-hòa ngày nay). 


Ngày từ đầu thể-kỷ XVII, một số người Việt lánh nạn 
binh-đao, đã vào khai-khần đất-đai và lập nghiệp ở Thủy- 
Chân-Lạp (tức NÑam-Việt bây giờ), nhất là ở vùng Mô - xoài 
(Bàra) và Đồng nai (Biên-hòa). Đến năm 1658, Chúa 
Nguyễn - phúc Tân lại chính -thức can-thiệp vào nước 
Chân-lạp, đem quân đánh ở Mỗi-xuy (Biên-hòa ngày nay); 
bắt vua Nặc Ông Chân đem về giam ở Quảng-bình một thời 
gian rồi tha cho về nước, bắt phải triều-cống và bênh-vực 
người Việt cư-trú ở Thủy-Chân-lạp. Cuộc chinh-phục ôn-hòa 
này sẽ hoàn-tất vào cuối thể kỷ XVIL 


5.— Một cuộc khủng-hoằng phát-triển. 


Đã đến lúc cần đưa ra một vài kết-luận về tình-hình 
chính-trị trong khoảng |50 năm, từ lúc nhà Hậu Lê suy-đồi 
đầu thế-kỷ XVI cho đến Trịnh Nguyễn phân-tranh giữa thế- 
kỷ XVII. 


74 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Các nhà vua thời Lê-Mạc không đủ tư-cách đảm-đương 
việc nước nhưng lòng dân vẫn nặng tình hoài Lê nên nhà Lê 
đã trung-hưng, Gia dĩ nhà Mạc vẫn noi theo chánh-sách của 
nhà Lê, không cống-hiến điều gì đặc-sắc nên cơ-nghiệp không 


bền-vững. 


Nhưng sự trung-hưng của nhà Lê chính là cơ-hội gây 
nên sự phân-tranh giữa hai họ Trịnh, Nguyễn. Hậu-quả tốt 
đẹp bất-ngờ của sự phân-tranh là Đàng Ngoai được củng-cố 
và Đàng Trong được mở rộng về phía Nam. Sự tan-rã nền 
thống-nhất quốc-gia chính là cuộc khủng-hoảng của một quốc- 
gia đang phát-triền. 


IL— TÌNH-HÌNH VĂN.-HỌC 


Văn-học thể-kỷ XVI và tiền-bán thế-kỷ XVII chịu ảnh- 
hưởng của những giao-động chính-trị và chuyền mình đề tiến 
đến một giai-đoạn mới, đón nhận những nguồn cảm-hứng và 
thề-cách diễn-đạt mới. 


1. Văn-học thế-kỷ XVI. 


Dương Quảng-Hàm gọi thể-kỷ này là thời-kỳ văn-học 
Lê, Mạc và nhận-xét như sau : 

« Trong thời-kỳ này, NÑho-học nhờ có Triều-đình cồ-võ 
và tưởng-lệ, nên dân dần át cả Phật-học mà chiếm ổịa-vị 
ưu-thẳng. 


‹ Còn tác-phầm về Hán-văn đã có phần phong-phú, có 
nhiều thơ-văn, sách-vở xuất-hiện. Nhưng tuy về đường từ- 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÒNG-GIÁO VIỆT-NAM 75 


chương có tiến mà về đường đạo-lý ngày một kém dần. Trừ 
những bộ sử-ký và sách truyện-ký, hầu hết các tác-phầm 
đều là thơ-văn ngâm-vịnh cả. 


« Văn nôm thì sau thời-kỳ phôi-thai nhà Trần, một ngày 
một phát-đạt, nhưng nền văn ấy còn chịu ảnh-hưởng của 
văn Tàu nhiều (dùng nhiều chữ nho, mượn đề-mục, thi-tứ, 


cảnh-sắc ở thơ-văn Tàu) » (4). 


Chúng ta hãy lược kề những tác-giả và tác-phầm quan- 


trọng, 


Lê Đức-Mao (1462-1527) đậu tiến-sĩ năm 505 mở đầu 
thế kỷ VXI với Bài hát Chúc làng, thuộc loại hát ả-đào, vào 


ngày hội xuân, tế thần cầu phúc, gồm |28 câu chia làm 9 đoạn. 


Nối tiếp truyền-thống văn -học đời Hồng-Đức, Vua Lê 
Tương-Dực (1510-1510) sai Binh.bộ thượng-thư Vũ Quỳnh 
làm sách ?Đại-Việt thông-giám thông khảo ({5\1) và Lễ-bộ 
thượng-thư Lê Tung làm bài toát-yếu bộ sử này, nhan-đề là 
Đại-Việt thông-giám tồng-luận (1514). Chính nhà vua còn trứ- 
thuật các sách Trị-bình bảo-phạm, Trung-hưng thực-lục, Bảo- 


(4) Dương Quảng-Hàm, Việt - Nam văn-học-sử yếu, trang 192. Đối-chiếu : 
Phan văn Diêu, Văn-học Việt-nam, tập Í trang 87, 


76 LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


thiên thanh-hạ tập, Quang-hiên thanh-hq tập (5). Ngoài thơ Hán- 
văn, nhà vua còn làm thơ quốc-âm (6). 


Bùi Vinh (I508-I1545) đậu Bảng-nhãn năm 1532 đời vua 
Mạc-đăng Doanh, về hán-văn có làm bài thơ ngũ-ngôn 49 
vần, bài phú Đế-đô hình thắng, về văn nôm có làm bài Cung 
trung bảo huấn (7) dụng ý dậy hai cháu gái là cung-nữ nhà Mạc. 


Nguyễn Hãng đậu cử-nhân đời vua Lê Tương-Dực, đang 
học thi Hội ở Quốc-tử-giám thì Mạc-đăng Dung tiếm ngôi 
(1527), bèn về ần-cư ở xã Đại-đồng (tỉnh Tuyên-quang), Họ 
Vũ chống nhà Mạc, đóng quân ở xã này, có mời ông làm 
quan, nhưng ông chối-từ. Bài phú nôm của ông nhan-đề là 
Tịch-cư nỉnh thề phú diễn-tả nỗi lòng của một người gặp thời 
loạn lạc muốn thoát khỏi vòng danh-lợi, xứng với danh.hiệu 
Thảo-mao dật-sĩ do nhà Lê truy-phong. Bài phú Tam ngưng 
động, hiện thất truyền, chắc cũng lấy thoát tục làm chú-đề. 
Bài phú Đại-đồng phong-cảnh hiện còn lưu-truyền (8). 


(59) Xem thêm Dương Quảng-Hàm, sđd, trang 268, Pham văn Diêu, sđd, 
trang 450-451. 


{6) Canh hai, đêm 25 tháng 4 (năm Canh NGO, hiệu Hồng-thuận (niên hiệu 
.của vua lê Tương Dực) (xảy sự) quan nội thị Nguyễn khắc Hài dấy loạn 
bức vua viếng cung lrùng-hòa rồi sang các điện Văn-thọ, Cần-đức, 
Kinh thiên. Vua làm thơ quốc-ngữ, các quan văn võ đại thần vào chầu 
đều phụng-họa... Song chỉ có quan Đông Các hiệu thơ là Trần Dực; 
(thơ) họa hiệp cách, (vua ban) thưởng 5 quan tiền » —_ Đại-việt sử-ký 
toàn thư, quyền 15, tờ 2-5. Irích dẫn theo Phạm văn Diêu, sđd; trang 
450. 

(Œ) Xem Hoàng Xuân-Hãn và Nghiêm Toản, Thi-văn Việt-Nam tập Ì, Sông 
Nhị Hà-nội trang 101-105. 

(8) Xem Nam-phong tạp chí số 95, Vũ khắc Tiệp, Phú nôm, tập trên, trang 
128-151. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM ? 


Hoàng Sĩ-Khải, đậu tiến-sĩ năm 1544, làm quan với nhà 
Mạc đến chức Hộ-bộ Thượng-thư, nồi tiểng về thơ nôm với 
các tập Sứ-trình-khúc, Tứ-thời-khúc, Tiều-độc lạc-thú (9). Bản 
Tứ-thời-khúc (10) còn được lưu-truyền, gồm 240 câu theo thề 
song-thất lục-bát. Xét ra, tác-phầm này được viết ra vào thời 
vua Lê chúa Trịnh đã đánh đuồi được nhà Mạc, nội-dung bao 
hàm xảo-ý chúc-tụng ngợi khen của một cựu-thần nhà Mạc 
được tân-triều khoan-dung đãi-ngộ, ngoài phần dụng-điền 


miêu-tả bốn mùa còn ghi được nhiều lễ-nghỉ tục-lệ cồ thời. 


Hà Nhiệm-Đại, đậu tiến-sĩ năm |574 đời vua Mạc Mậu 
Hợp (1562-1592) là tác-giả một tập thơ vịnh sứ vừa chữ Hán 
vừa chữ Nôm, nhan đề là Khiếu-vịnh thi-tập, bình-luận xác- 
đáng về các nhân-vật lịch-sử Việt-Nam (I1). 


Nguyễn Lễ, đậu tiến+sĩ năm 1568 đời vua Mạc Phúc- 
Nguyên (154ó-1561), khi nhà Mạc mất, bỏ về ân-dật ở núi 
Huyền đăng, có làm thơ quốc-âm, tỏ ý thoát tục (12). 


Trịnh Kiềm (? — 1570) cũng có tài về văn nôm. Vắn- 
học-sử còn lưu bản Trịnh Kiềm đi Phan Quận công thư (\3), 


giọng-điệu mộc-mạc, ý-tử rõ-ràng. 


(9) Xem Đông-thanh số 6; Hoàng Xuân-Hãn và Nghiên Toản, sđd, trang 
122-127. : 

(9) Theo lịch-triều #ăng-khoa-lục- 

(10) Xem Hoàng Xuân-Hãn và Nghiêm Toản, sdd, trang 159-150. 

(11) Xem lê quý Đôn, Nghệ-văn-chí; Phan huy Chú, Kinh tịch chí, Lịch-đại 
thế biên. 

(12) Xem Văn-đàn bảo-giám, quyền ÍlÍ, trang 55; Trần trọng Kim. Việt thị 
trang 46 và 152. 

(15) Xem Văn-đàn bảo giám, quyền Ïl trang 269-240. 


78 LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Nhưng tiêu-biều cho thể.kỷ XVI chính là Nguyễn Bỉnh- 
Khiêm (I491-1587) với tập thơ chữ Hán Bạcñ-Vên am tập và 
tập thơ Nôm Bạch-Vân quốc-ngữ thị. Từ cuộc đời cho đến tác 
phẩm, Nguyễn Bỉnh-Khiêm xuất hiện như một tâm-thức bi- 
đát của một thời loạn-lạc. 


Nguyễn Biỉnh-Khiêm, húy là Văn-Đạt, tự là Hạnh-Phú 
hiệu là Bạch.Vân cư.sĩ được nhà Mạc phong tước Trình-Toàn 
Hầu rồi Trình Quốc-Công, lại. đậu trạng-nguyên dưới triều 
vua Mạc Đăng-Doanh (1530-1540) nên tục gọi là Trạng Trình, 
đời sau tôn là Tuyết-Giang phu-tử. Ông người làng Trung- 
am, huyện Vinh-lạc nay là phú Vĩnh bảo, tỉnh Hải dương. 
Vốn là môn-sinh của quan bảng-nhãn thượng-thư Lương 
Đắc-Bằng, raột nhà nho lỗi-lạc, giỏi lý-số. Ông trưởng-thành 
trong thời Lê-mạt, học giỏi nhưng không chịu đi thi, năm 44 
tuồi mới thi hương (1534) và năm sau đậu trạng-nguyên. 
Ông làm quan 8 năm, đến chức Lạibộ Tả Thị Lang kiêm 
Đông-Các Đại-Học-sĩ, từng dâng sớ hạch tội I8 lộng-thần, 
đến năm 1542 xin về trí-sĩ ; ần-cư ở Bạch-vân am. Từ đấy, 
ông từ-chối không trở lại chính-trường hoạn-lộ, thường dùng 
những lời bóng-bầy đề khuyên-bảo những chính-khách đương 
thời. Ông nghiên-cứu kinh Dịch, nồi tiếng về khoa bói Thái" 
Ất, lưu-truyền nhiều câu sấm-ký tiên-đoán vận-mệnh tương- 


lai (14). 


(14) Học viện Viễn Đông Bác cồ còn giữ bản môn như Trình tiên sinh quốc 


ngữ, Trình Trạng nguyên sẩm ký diễn ca, Trình quốc công sấm- 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 79 


Giáo-sư Đỗ Đình đã nhận-định rất xác đáng về Nguyễn 
Binh-Khiêm như sau : 


uq Ông là một nhân-vật bình-dân và kỳ-bí. Trong thời ân- 
cư, ông là hiện-thân của tài-trí trầm-tư mặc-tưởng. Thoạt 
tiên, người ta không nghe ông nói gì, nhưng khi đã lắng tai 
chú ý, người ta phải cầm trí theo dõi, tưởng không bao giờ 
bỏ qua được. Mà ông nói những gì, ông biết những gì ? Đó 
là những điều rất giản-dị. Đó là đạo-lý do các nhà tư-tưởng 
Trung-Hoa thế-kỷ XIU thuộc hệ-phái Chu-Hy suy-diễn từ 
nguồn-mạch trong kinh Dịch cô-kính. Đó là ngúyên-lý trung 
hòa và tương-khắc tương-sinh. Vực sâu một ngày kia sẽ hóa 
thành bãi cát ven bề, cái gì lên cao sẽ hạ xuống, cái gì nhỏ 
sẽ thành lớn, họa đi đôi với phúc, phú-quý đi đôi với bần- 
hàn, mọi sự đều diễn-biến trong vòng âm-dương đối-nghịch. 
Bậc trí-giả lui,về ần-c ở Bạch-vâần am, hiều rằng có gì là 
của riêng, Nguyễn Bỉnh-Khiêm minh-giải điêu đó bằng thi- 


điệu cồ-điền ngôn-tứ đối-xứng : 


Am Bạch Vân rồi nhàn hứng 
Đám hồng trần biếng ngại chen 
Ngày dài hợp mặt hoa là khách 
Đêm uăằng soi lòng nguyệt ấy đèn. 


Trong cảnh hòa điệu nhập-thần với tự-nhiên thâm-sâu, 
có cái gì hơn cả tàitrí lịch duyệt, hơn cả học-thuật uyên- 
bác sinh-động trong chốn ân dật nhàn cư, chính là cái nhìn 
sâu-sắc bi-đát hướng về cuộc tồn-sinh ». (|) 

415) Trính dịch của Đỗ Đình, mục L“Annam, trang 265-270, in trong tuyền tập 

Les plus beaux écrits de Í“Union Francaise et du Maghreb présentés par. 


Mohamed el Rholti, Léopold Cedar Senghor, Pierre Đã Đình, Â_ Rakoto 
Katsimmanger, E. Ralajmihiatra, la colombe xuất bản, Paris, 1047. 


80 LỊCH-SỦ VÄN-HỌC CÒNG-GIÁO VIỆT-NAM: 


9. Văn-học tiền-bán thế-kỷ XVI. 


Bước sang thế-kỷ XVII, tư-tưởng thoát-tục mà hướng 
nội của Nguyễn Bỉnh-Khiêm còn di-truyền trong tác-phầm của 
một môn-đệ là Phùng Khắc-Khoan (1529-1613). Ông đậu tiến- 
sĩ năm 53 tuôi (1580) làm quan đến chức Hộ-bộ thượng-thư, 
tước Mai Quận-Công. Về Hán-văn, ông là tác-giả Phùng-công 
thi-tập, (cũng gọi là Nhi-trai thi-tập) sáng-tác trong dịp đi sứ 
Trung-hoa, năm |597. Về quốc-âm, ông soạn Wpgư-phủ nhập 
Đào-nguyên truyện, Sấm-uăn và Chu-Dịch quốc-âm ca-quyết. 


Nguyễn văn Giai (l6) đậu tiến-sĩ đời vua Lê Thế-tông 
(1573-1599), có công đánh nhà Mạc, làm đến chức Lại-bộ 
thượng-thư kiêm chưởng lục-bộ sự-vụ kiêm Đô-đài ngự-sử 
Phong Quận-Công. Sách Vãn-đàn bảo-giám (|7) có sao-lục bốn 
bài thất-ngôn của tác-giả, chứng tỏ tác-giả một hàn-nho (bài 
Nghèo nằm co) sống vào thời Lê trung-hưng sau khi đã khôi- 
phục Thăng-Long (bài Nói khoát), làm quan được nhiều uy 
tín và ân-sủng (bài Trình khứ hưu), có nhân-cách đa-tình đa- 
cảm (bài Cñê gái lấy chồng già) và gốc-gác ở Nghệ-Tịnh (bài 
Chê gái lấy chồng già) vì có nhiều thồ-âm vùng này, 


Nguyễn Minh-Triết (1567-1662) đậu thám-hoa năm I1ó3Ị 
niên hiệu Đức-Long (1629-1634) đời vua Lê Thần-tông 
(1619-1643) làm quan đến chức Binh-bộ thượng-thư. Sách 
Hải-dương phong-vật-khúc của Trần Đạm Trai, người cuối Lê 
đầu Nguyễn có viết về Nguyễn Minh-Triết : 


(16) Xem Việt-Nam nhất thông chí quyền f5. 


(17) Văn-dàn bảo giám, quyền l, Nam ký in lần thứ ba, trang 6-07; Trầm 
trọng Kim, Việt Thi, Tân Việt xuất bản, Sàigon 1950, trang 85" 


LỊJH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 8l 


Nhiệm an lão cập tuần năm lẻ, 

Khoa tân-mùi (1631), đệ-nhị danh khôi 
Đã hay thần-mộng yên bài, 

Ngọc lành cũng bởi chuốc mài ra công. 


Thơ quốc-âm của ông còn lưu-truyền bài Thơ ñà-tiện 
và đôi câu đối (I8). 


Những nhà thơ trên đây đều ký-thác trong tác-phầm 
nguyện-vọng thoát tục, nỗi lòng hoài-cô, là những chủ-đề 
thích-dụng từ thế-kỷ trước. Hầu hết họ đã từng làm quan 
ở Đàng Ngoài, hoặc với nhà Mạc, hoặc với nhà Lê trung- 
hưng. Trước thế-cuộc xoay-vần nhanh-chóng, hầu hết đều 
có phản-ứng nhận-định giống như Nguyễn Biỉnh-Khiêm. 


Nhà thơ đặc-sắc của tiền-bán thế-kỷ XVII, chính là Đào- 
duy Từ (1572-1634) với sự-nghiệp chính-trỊ, quân-sự phục 
vụ chúa Nguyễn ở Đàng Trong và với các thiphầm chữ 
nôm ; Wgoa-long-cương 0ãn, Tư-dung uãn và binh-thư Hồ trướng 
khu cơ. Ấy là nhà văn đầu-tiên của Đàng Trong và cũng là 
một người trong thế-hệ tiền-phong rời bỏ Đàng Ngoài đề 
vào Đàng Trong, nam.tiến theo đường hướng phát-triền tự 


nhiên của dân-tộc. 


Ông người làng Hoa-trai, huyện NÑgọc-sơn, tỉnh Thanh- 
Hóa, học giỏi, con ông Đào-duy Hán làm chức chức linh- 
quan coi đội nữ-nhạc đời vua Lê Anh-tông (1553-1573), vì 


quan-trường theo thàpnh-kiến xướng-ca vô-loại nên ông bị 


(I8) Văn đàn bảo giwy sdd trang l8; Trần trọng Kim, sđd, trang 60, 


82 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


đánh hỏng trong kỳ thi hương. Ông phần chí, vào Đàng 
Trong mưu lập sự - nghiệp. Ông đến Bình-định ở chăn trâu 
cho một phú-gia làng Tùng-châu, huyện Bồng-sơn, phủ Hoài- 
nhân, giống như Bách-lý-Hề đời Tấn, làm tập Ngoạ long 
cương tấn, tự ví mình: với Gia-cát Lượng. Quan khâm-lý xử 
Qui-nhơn Trần Đức-Hòa gả con gái và tiến-cử Đào-duy Từ 
với chúa Nguyễn-phúc Nguyên (1613-1635). Ông được thu- 
dụng làm Nha-úy Nội-Tán phong tước Lộc-Khê Hầu, coi-sóc 
việc nội ngoại quân-cơ, tham-lý quốc-chính, Ông có công trong 
việc xây đấp đồn Trường-dục (ở huyện Phong-Lộc tỉnh Quảng- 
bình) và lũy Nhật-Lệ (ở cửa Đồng-hới) tức là Định-Bắc 
trường-thành, tục gọi là Lũy Thầy. 


"Trong tập Wgọa long cương 9ãn (49) dài 136 câu, Đào-duy- 
Từ ca tụng thú thanh-nhàn ân-dật như Nguyễn Bỉnh-Khiêm : 


Thú uưi bốn thú thêm yêu, 

Kìa ngư, nọ mục, ấy tiều, này canh. 
Hạc già trực cửa nghe kinh, 

Trái dâng màu thẳm, thức xanh phượng quỳ. 
Gốc ngắn trúc uốn 0o 0e, 

Ngõ đua hạnh tía, hiên khoe cúc uàng. 


Lời thơ bình-dị nhưng uyên-chuyền hơn Đạch-vẩn quốc- 
ngữ thí, nhưng điều khác-biệt đáng nói hơn cả là xu-hướng 


(I9) Xem Văn-học tạp chÝ số 4; Văn-đàn bảo-giám quyền lÍ sdd, trang 2l7- 
223; Bùi văn Lang và lô văn Cầu, Lịch sử Đào duy Từ, Ha-noi, lmp. Trung 
Bàc tân văn, 957, 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 83 


hoạt-động nhập thể của Đào-duy Từ. Trong lúc Nguyễn Bỉnh- 
Khiêm ngồi nhìn nước sông Tuyểt-giang với đôi mắt thản. 
nhiên của một ần sĩ, Đào-duy Từ vượt trùng-dương đi tìm một 
đất hứa. Trong khi phục vụ ở Đàng Trong, ông là người 
công-thần văn-võ kiêm-toàn với tài-đức của một Khồng-Minh 


mà ông đã cực tả : 


Có phen xem tượng Thiên-tào 

Kìa ngôi khanh-tướng, nọ sao quân thần 
Có phen binh-pháp diễn trần, 

Điều-xà là trộn, phong-uân ấy đồ. 

Có phen thơ túi rượu hồ, 

Thanh-y sớm chúc, hồ-lô tối mời. 


(Ngoa-long-cương vấn) 


Nều Ngọa-long-cương ẫn là ngọn gió khí-phách hào-hùng 
từ Bắc chuyền»vào Nam thì tập Tư-dung tốn dài 336 câu là 
cái nhìn tha-thiết hướng về giang-san cầm-tú mà cửa Tư-dung 
(tức là cửa Tư-hiền ở Thừa-thiên) là một biều-tượng 
thanh-nhã ;: 


Vằng nghe tiếng mỡ già lê, 

Ngồi phiền bến não, rữa thì sạch không. 
Dịch nên cảnh lạ ô song, 

Húng xui tao-khách điệu trùng ngợi-khen. 


Vừa là tao.nhân mặc-khách, vừa là kẻ ưu.thời mãẫn-thể, 
Đào-duy Từ đã thực-hiện sự hòa điệu kỳ-thú giữa thi-văn và 
hoạt- động. 


84 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Trở lên là những tác-giả chính-yểu trong khoảng thế-kỷ 
XVI và tiền bán thể-kỷ XVII. Muốn được đầy-đủ, chúng ta 
phải kề hai cuốn truyện bằng thơ Đường-luật, chưa tìm ra tác- 
giả nhưng soạn-niên được các học.giả phỏng định thời Lê- 
mạt. Đó là truyện Tó-Công phụng sứ và truyện Bạch-Viên Tôn. 
Các (còn biệt-nhan là Lâm-Tuyền kỳ-ngộ). 


Truyện Tó-Công phụng sứ (20) gồm 24 bài thơ Đường- 
luật, là truyện Hán Vũ-Để sai Tô-Vũ đi sứ Hung-nô và bị 
Hung-nô cầm tù |9 năm. Lời thơ có những chữ cô thịnh-hành 
thời Lê Mạc. Đối chiểu cốt truyện với Việt-sử, chúng ta thấy 
đời Mạc có Nguyễn quang Bật đi sứ nhà Minh cũng bị giữ ở 
Tàu ]9 năm (1548-1566). Vua Mạc Phúc-Nguyên nhờ chuyện 
Tô Vũ-phong cho ông là Tô quận-công, Phải chăng tập thơ 
này của Nguyễn quang Bật ? 


Truyện Bẹch-Viên Tôn Các (hay Lâm-Tuyện kỳ-ngộ) (21) 
gồm |50 bài thơ Đường-luật, căn cứ vào chữ cô thì cũng 
đoán là xuất-hiện thời Lê Mạc. Truyện kề một tiên-nữ bị 
lưu-đày xuống cõi trần làm con vượn trắng biết nói và đi tu 
tiên là Bạch-Viên, mãn hạn lưu-đày Bạch-Viên hóa thành một 
thiểu-nữ xinh-đẹp kết duyên với Tôn-Các và sinh-hạ được 


hai con. Sau khi về cõi tiên, Bạch-Viên nhớ chồng con và xin 


(20) Xem Hoàng Xuân Hãn, Nghiêm Toản, sdd, trang l54-I59. 

(21) Xem Hoàng Xuân Hãn. Nghiêm Toản, sdd, trang l6l-I78; Lê Tuyên, Băn~ 
thề và hiện tượng trong thí ca Việt-Nam, hướng đổi thoại về hiện hữu 
con người. Trong các tiên thoại Lâm-tuyền kỳ-ngõ và Bích-câu kỳ-ngộ 
in trong Đặc-San Đại học Sư-phạm, tập Í, niên. khóa !960-l96l, Huế 
trang 65-Í1Q. : 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM ô5 


phép xuống trần tái-hợp. Câu chnyện kết-thúc khi Tôn-Các 
dậu Trạng làm quan tại Kinh. 


Thật khó mà trình-bày đầy-đủ |50 nắm văn-học trong 
một tiết-mục của một chương sách, Đề bô-khuyết, chúng ta 
thử đưa ra những nhận-định đại-cương về tánh.cách văn-học 
của thời-kỳ này. 


5. Tổng quan về văn-học thế-kỷ XVI và tiền-bán thế 
kỷ XVII. 


Truyền-thống tôn-trọng đạo-lý của thời kỳ trước vẫn 
được duy-trì nhưng không được hiền-minh như trước. 
Khuynh hướng giáo-huấn chi-phối ngay cả những đề-mục có 
tính-chất tự-tình. Tình-cảm cá-nhân bị dồn-ép dưới uy-lực của 
đoàn-thê, của các giáo-điều. Dù thỏa-hiệp với chính-quyền hay 
dù ân-cư nhàn-dật, các nhà văn chú-trọng biện-minh cho thái- 


độ xử thể của mình hơn là giải-bày trực-tiếp tâm-tư. 


Tuy nhiên bầu không-khí văn-học trầm-tĩnh ấy đã bắt đầu 
xao-xuyến vì một ngôn-ngữ văn-chương mới tạo nên những 
nét dị-biệt bất-đồng. 


a) Một ngôn-ngữ uăn-chương mới 


Về hình-thức chúng ta nhận thấy nỗ-lực tìm kiếm một 
ngôn-ngữ văn chương mới. Lối dụng-ngữ chú-trọng đến danh- 
từ đặc-biệt của thời-đại. Tác-phầm của Lê Đức-Mao, Nguyễn 
Bỉnh-Khiêm, Đào-duy Từ gồm có nhiều chữ cô, nhiều thề- 
cách diễn-đạt đặc-biệt thời Lê, Mạc. 


86 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Về thề-cách, lối hát ả đào được phồ-biển với Bài hát chúc 
làng của Lê Đức-Mao. Lỗi lục-ngôn-thề, thịnh-hành đời Hồng- 
đức, còn được ứng-dụng trong Đạch-Vân quốc-ngữ. thỉ nhưng 
xao-nhãng trong tiền-bán thế-kỷ XVII. Lối song-thất lục-bát 
manh-nha trong Bài hát chút làng, đã bắt đầu ồn-định trong Tứ 
thời khúc 0ịnh của Hoàng 5ï-Khải, báo hiệu tính-chất điêu-luyện 
của Chinh-phụ agâm sau này : 


Gió hiu-hỉu gỗi cao song bắc, 

Tả mỗi sầu, chẳng mắc chút lo 

Tréo chân, nằm ệch, ngáy pho 

Ngẫm hay chẳng khác người uua Hy, Hoàng. 


Lối phú nôm đã trở nên thuần-nhã, báo-hiệu những tác- 
phầm đặc-sắc đời sau. Tịch-cư ninh-thề phú đáng kề là một bài 
phú có giá-trị nghệ-thuật. 


Muốn nhận thấy phần đóng góp mới-mẻ của thế-kỷ XVI 
và tiền-bán thế-kỷ XVII thiểt-tưởng chúng ta có thê so-sánh 
bút-pháp của Nguyễn Trãi (thế-kỷ XIV) với bút-pháp của 
Nguyễn Binh-Khiêm (thế-kỷ XVI) và Đào-duy Từ (thế-kỷ XVII) 


NÑguyễn-Trãi còn lý-luận về cảnh nhàn, còn bị ám-ảnh 


bởi lịch-sử trong khi nhìn thiên-nhiên : 


Bá-Di người rằng thanh là thú 
Nhan-tử ta xem ngặt ấy lề 
(Quốc-âm thi tập, bài 48) 


Nguyễn Bỉnh-Khiêm và Đào -duy Từ hoàn toàn hòa điệu 


nhập thần trong cõi tự-nhiên : 


LỊCH-SỬ VẬN-HỌC CÒNG.GIÁO VIỆT-NAM 87 


Thu ăn măng trúc, đông ăn gió, 
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm q0. 
Rượu đến cội cây ta sẽ nhấp, 
Nhìn xem phú-quý tựa chiêm-bao. 
(Bạch-vân quốc ngữ thị) 


— Dịch nên cảnh lạ uô song 
Hứng xui tao khách điệu trùng ngợi-khen. 
(Tư-Dung vãn) 


b) Nhận-thúc dị-biệt, uăn-chương đa-dạng. 


Sự phong-phú về nội-dung còn rõ-rệt hơn nữa. Thời-thể 
loạn-lạc đặt các nhà văn trước một sự lựa-chọn nhiều khi 
đến đau-khô. Từ việc xác-định lập-trường chính-trị hoặc hợp 
tác với nhà Mạc, hoặc trung-thành với nhà Lê, hoặc nấn-ná 
đợi thời ở Đàng Ngoài, hoặc dứt-khôát với hiện-tại đi vào 
Đàng Trong lập nghiệp, các nhà văn đã đề cập đến những 
quan-niệm đạo-giáo hay triết-lý biện-giải cho lập-trường đã 
lựa chọn. Phùng Khắc-Khoan mơ về một cõi thiên-thai vĩnh-, 
phúc trong Ngư-phủ nhập Đào nguyên truyện, nhưng từ tiên. 
giới nàng Bạch-thị của truyện Lớm-tuyền kỳ ngộ vẫn hướng về 
trần-gian trong tình yêu đôi lứa : 


Trót mang một nghĩa cùng nguyền-ước, 
Chỉ đề đôi nơi luống khát khao. 


Bùi Vinh tha thiết với cung vàng điện ngọc nhà Mạc trong 
Cung trung bảo huấn, nhưng Nguyễn Hãng quyết tâm thoát tục 
hưởng nhàn trong Tịch cư ninh thề phú và Nguyễn Bỉnh-Khiêm 


Đô LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT.-NAM 


rời-bỏ chính-trường trở về tồn tâm dưỡng tánh ở Bạch-vân 


am : 


Danh toại công thành hưu hị hưu 
Đẳng nhàn thế cố nhất hư châu (22) 


Nhưng Đào.duy-Từ lại khẳng-khái hơn, đi vào Đàng 
Trong thực-hiện triểt-lý hành-động theo gương Khồng-Minh. 


Hỏa công dâng chước lạ nhường 
Gió ngàn Xích Bích thồi làn nguy-binh 
(NÑgọoa-long-cương vẫn) 


Những sự lựa-chọn là tìm-kiếm như thể chứng-tỏ rằng 
vănhọc Việ-Nam đã độ sinh-thành chuyền hướng. Trong 
tình-trạng cởi-mở này, nền văn.học công-giáo được phát-sinh 
và được chấp-nhận như là một trớc-vọng của thời-đại, thỏa- 
mãn sự tìm-kiểm và lựa-chọn của một số người không còn tìm 
thấy sự bình-an trong khuôn-khồ tam-giáo cồ-truyền và được 
ơn phước an-nghi trong Thiên-Chúa. 


I1II.— TÌNH-HÌNH TRUYỀN-GIÁO 


Theo nghi-sử, đạo Công-giáo du-nhập nước ta từ thời các 
thánh Tông-đồ, có sách chép rằng thời thánh Tô-ma tông-đồ 
truyền giáo ở Ấn-độ, một số môn đệ đã đi theo các thương- 


(22) Dịch nghĩa : nhừ thế cũng gọi là công toại danh thành rồi đây, thôi thế 
cũng nên thôi. Việc đời phó mặc cho con thuyền vơi voi nó lênh đênh 
muốn đến đâu thì đến mà ta tìm lại cái thú vui của ta. Bản dịch của 
Đô Nam, Danh-nhân Hải dương, VII, Nam-Phong tạp-chí, tập XXXIII số 
160. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM ô9 


thuyền đến truyền-giáo cho người Việt. Sĩ-Nhiếp đã dựng đên 
thờ với hình Thánh Giá trong dinh ở quận Cửu-chân (Thanh- 
hóa), coá cháu của ông giữ đạo cho đến người cháu năm đời 
thôi (22). 


Đó là những truyền-thuyết không có bằng-chứng kiềm- 
nhận. Sử-liệu hiện nay chỉ xác-nhận rằng kề từ thế kỷ XVI, đạo 
Công-Giáo được truyền giảng ở Việt-Nam. 


1. Thế-kỳ XVI: việc truyền-giáo trong thời kỳ phôi- 
thai. 


Đến thế-kỷ XVI, thương-thuyền Bồ-đào-nha đã đi lại ở 
Ấn-độ dương và Nam-hải. Năm 1510, thành Goa (Ấn-Độ) 
thuộc để-quốc Bồ, Năm ấy, người Bồ gởi phái - bộ đến Thái- 
lan, Năm 1514 họ đến Quảng-Đông (Trung-hoa) và sau đó họ 
dã hết bờ bê Bắc-Việt, như các ông Fernandez Perez năm |5ló6 
và Duarte Coelho năm 1524 ; ông Antonio de Faria vào vũng 
Đà-nẵng và chú ý đến Hải-phố (Hội-an). Những cuộc tiếp- 
xúc như thể chính là cơ-hội đề linh-mục tuyên-úy'các thương 
thuyền «tiểp-xúc với dân địa-phương cùng giảng cho họ về 
Thiên-Chúa giáo» (24) 


Sử-liệu Việt:Nam chép : « Năm Nguyên-hòa nguyên-niên 
đời vua Lê Trang-tông nhà Lê (1533-1548) có một người 
Tây-phương (dương-nhân) tên là I-nê-khu đi đường bề len 


° 


vào giảng đạo Gia-tô ở làng Ninh-cường, Quần-anh thuộc 


(25) Xem Trương-vĩnh Ký, Cours d°histoire dAnnam, cuốn Íl, Saigon, 1875 
trang 27. 


(24) Gáographie d' Farisi, bản dịch tiếng Pháp, trang 84. 


90 LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÒÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


huyện Ñam-chân (tức Nam-trực) và ở miền làng Trà-lũ thuộc 
huyện Giao-thủy (về miền Nam-định, Thái-bình, Ninh-bình 
ngày nay» (25). 


]-nê-khu là phiên-âm tiếng Inigo, chắc là một giáo-sĩ công- 
giáo từ Mã-lai đến, 


Gia-phả họ Đỗ ở Thanh-Hóa có ghi chép Đỗ Hưng-Viễn 
theo đạo Hoa-lang tức làng đạo Công-giáo. Theo sự suy-luận 
của Giáo-sĩ Poncet, Đỗ Hưng-Viễn trở lại đạo Công-giáo trong 
một.chuyến công-du hoặc ở Áo-Môn hoặc ở đảo Celèbes 
«(trong khoảng hậu bán thế kỷ XVIb dưới triều vua Lê Anh- 
tộng (I556-l573) (26) và có lẽ là một trong những người đầu 
tiên theo đạo Công-giáo ở nước ta, 


Nguồn sử-liệu ngoại-quốc cũng xác-nhận rằng việc truyền 
giáo khởi diễn ở Việt-Nam từ thể-kỷ XVI. 


Theo giáo-sĩ Marcos Gispert, «vị thừa sai Âu châu, theo 
chùng ta hết, đến đất Việt giảng đạo ttước tiên là giáo sĩ 
Gaspar de Santa thuộc dòng Đa-minh, quốc tịch Bồ-đào-nha. 
tỉnh dòng Santa Cruz (Goa). Năm 1550, dưới triều Lê Trung- 
tông (1548-1556), cha vào cửa bề Cần-Cáo thuộc tỉnh Hà-Tiên 
trong vương-quốc Việt-Nam, Trong 5 năm cứ ngụ tại tỉnh 
này, không những cha đã đi khắp tỉnh từ Bắc chí Nam, mà 
cha còn vựợt ranh-giới tỉnh và đến vùng Bà-rịa ở Nam-Việt 


(25) Nguyễn Phương, Cha Đắc lệ với sự thành lập Giáo-hội Công-giáo Việt 
Nam, in trong Đại- học, số 19, tháng 2 năm 1661 trang 7l-B7, 
(26) C.A. Poncet, L'un des premiers annamites, sinon le premier converti au 


catholicisme, in trong BAVH năm XXVII, tháng †-5 năm T94I tr 81-99. 


IỊCH-SỬ VẢN-HỘC CÒNG-GIÁO VIỆT-NAM 9J 


ròi từ đấy đi Quảng Đông» (27) Theo tài-liệu này, thì trước 
khi Chân-lạp chính thức sáp-nhập lãnh-thồ Việt-Nam vào 
cuối thế kỷ XVII, ngay từ thế kỷ XVI người Việt đã có mặt 
ở Hà tiên ngày nay, đến độ có thề xem đó là lãnh-thồ Việt- 


Nam. 


Tiếp theo cha Gaspar de Santa, dưới đời Vua Lê Anh- 
tông (1548-1556), hai cha dòng Đa-Minh đến đất Việt-Nam 
(1563), hoạt-động truyền-giáo trong 0 năm, sau bị trục-xuất 


nên phải trở về Áo-môn. 


Năm (580, hai cha dòng ĐÐa-minh, từ Malacca đến truyền- 
giáo ở Quảng-nam : cha Luis de Fonséca người Bồ và cha 
Grégroire de la Motte người Pháp. Chúa Nguyễn Hoàng ra 
lệnh bắt. Cha Luis de Fonséca bị giết đang khi hành lễ và cha 
Grégroire de la Motte bị tử thương, 


Theo tài-liệu các dòng tu, vào khoảng cuối thế-kỷ XVI, 
nhà Lê và nhà Mạc có ngỏ ý xin các giáo-sĩ đến giảng đạo 


trong nước. 


Năm 1570 Vua Lê Anh-tông, sau khi tiếp nhận một bức 
họa cuộc phán-xét chung do một linh-mục dòng Phan-xi-cô 
dâng tặng, có mời linh-mục đến giảng-đạo, nhưng vì thiếu 
linh-mục nên lời yêu-cầu không được thỏa-mãn. Nhà vua có 
yêu cầu Tòa Giám-Mục ở Áo-môn song cũng không có kết-quả. 


\ 


(27) Marcos Gispert, Historias de las missiones Dominicas en TunKin. 


Ty) LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Năm [580, theo linh-mục Ordonez de Cevallos (28) Mai- 
Hoa công-chúa, chị vua Lê Thế-tông, bấy giờ giữ chức Nhiếp- 
chính, cũng cé yêu-cầu các Tòa Giám-Mục Áo-môn và Goa 
gởi các thừa sai đến đất Việt. Chính cha Ordonez de Cevallos 
đã rửa tội cho Mai-Hoa công-chúa. Bà có lập một nữ-tu-viện 
ở An-trường (Thanh-hóa). Theo sự khảo-cứu của giảo-sĩ 
Poncet, chuyện Mai-Hoa công chúa mà Ordonez Cevallos gọi 
Flora Maria và sử ta gọi là Bà chúa Chèm chuyện có thật. 
Hiện nay, gần An-trường có một nơi gọi là nền Thờ, có lẽ là: 
nơi xưa kia đã xây nhà thờ nữ-tu-viện. Lại có một cái giếng 
tục gọi là giếng Gia-Tô, có lẽ do bà Mai-Hoa công-chúa đã cho. 
đào lên, nên gọi như thể đề nhớ ơn Bà (29). 


Năm 1581, tu-viện dòng Phan-xi-cô ở Áo môn cũng được 
Mạc Mậu-Hợp mời đến giảng đạo. Dòng thiểu linh-mục nên. 
dòng ở Manille đã phái linh-mục đến khu-vực nhà Mạc : từ 
thủ-đô Phi-luật-tân, 7 linh-mục dòng Phan-xi-cô đến Bắc. 
Việt năm |582 nhưng vì dân-chúng chống-đối nên phải trở về 
Cha Bartholomé Ruiz thuôc phái-đoàn này, trở lại cùng một 
cha khác, được vua Mạc Mậu-Hợp trọng-đãi. Song cha phải 
trở về năm 1859 và có hai cha dòng Phan-xi-cô quốc-tịch Bồ- 
đào-nha đến thay thể : các cha Andre dos Anjos và Jacomo de 
Conceicas. 


(28) Ordonez Cezallos, Fl Tralado de las relationes verdateras de les Reynos de 
la China, Cochinchina, y Champa y shas cosas nolabables y varios succe~ 
sos sacados sưs originales, laen, ¡628 ; Historia y viage del Mundo, 


Madrid, 1614, tái-bản 1691. 


(29) Xam C.A Poncet, la princesse Marie d“Ordonnez de Cervallos, BAVH;: 
OctoBre.Décembre 1941. trang 551-558. 


I.ỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT.NẠM 93 


Cha Martin Ignace Loyola, dòng Phan-xi-cô quốc-tịch Bồ- 
đdào-nha từ Malacca và được biết việc vua Mạc Mậu-Hợp yêu 
cầu xin Dòng Phan-xi-cô gởi thừa-sai đến giảng đạo. Cha có 
đến Việt-Nam và sau khi nhận thấy triền.-vọng truyền giáo, bèn 


di Âu. châu đề vận- động các thừa-sai đến đất Việt, 


Ngày 24-6-1059, hai cha Diego Aduarte, Alonso XXIimenses 
và thầy Juau Deca thuộc dòng Đa-minh đến Đà-nẵng và không 
khỏi ngạc-nhiên khi trông thấy một cây Thánh-Giá vĩ-đại dựng 
trên một đỉnh đồi ở đấy. Hai cha có gặp hai cha dòng Âu-cu- 
tinh làm tuyên-úy cha các thương-thuyên Bồ- đào-nha, 


Trước khi các cha Dèng Tên chính-thức đến truyền giáo 
năm l6|5, một cha dòng Phan-xi-cô đi tàu gặp bão có ghé đất 
Việt năm 1605. Và theo cha Ordonez Cevallos, còn có 3 linh- 


mục đo Tòa Giám-mục Áo-môn phái đến, 


Nhưng chúng ta đã thấy, việc truyền-giáo trong thế-kỷ 
XVIở Việt-Nam đang ở trong thời-kỳ phôi-thai, thiếu hẳn 
một hệ-thống tồ chức chặt-chẽ, một kế-hoạch liên-tục nên kết- 
quả không được mỹ-mãn như trong thời-kỳ sau đó các cha 
Dòng Tên phụ-trách, | 


9. Tiền-bán thế-kỷ XVII : Việc truyền-giáo do giáo-sĩ 
Dòng Tên phụ-trách. 


Năm 1614, Nhật-bản cấm đạo và trục xuất các giáo sĩ 
Dòng Tên ra khỏi nước. Một số đông giáo-sĩ phải trở về Áo- 
môn. Nhân có Ferdinand da Costa, một thương-gia người Bồ 


đã hoạt.động ở Hải-phố (Hội-an) trình-bày triền-vọng truyền- 


94 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


giáo ở Đàng Trong, Cha Giám-tỉnh Dòng Tên ở Áo-môn. 
quyết định gởi phái bộ truyền-giáo ở Đàng Trong năm |6|5 
mãi đến năm 1626, một phái bộ truyền-giáo khác mới được 
gởi đến Đàng Ngoài. 


a) 50 năm truyền-giáo ở Đàng Trong (I6I5-1664) 


Ngày 18-1-l6lI5, hai cha Dòng Tên Francesco Buzomi và, 
Diego Carvallo trở về đến Cửa Hàn, Qua năm sau, cha Diego. 
Carvalho trở về Nhật-bản và tử đạo năm 1624. Còn cha Fran- 
cesco Buzomi, với tư-cách Bề Trên ở lại Đàng Trong cho đển 
năm |639 mới trở về Áo-môn và từ trần ở đẩy. Cha là linh- 
mục Dòng Tên đầu tiên đến nước Việt và đã thành-công rực- 
rỡ. Lúc cha mới đến, chỉ có một số ít giáo-hữư do các tuyên- 
úy tàu buôn rửa tội ; lúc cha từ trần, số giáo-hữu ước-lượng 
50.000 người (20). 


Cộng-tác với cha Buzomi còn có nhiều giảo-sĩ khác như 
Andréa Fernandez (1616), Francesco de Pina, Francois Barrete 
(1617), Pedro Marquez, Christoforo Borri (I6l8) Antonio de 
Fontès, Alexandre de, Rhodes, Gabriel de Mattos, Gaspar Luis, 
Mattias Machido, Dirolamo Majorica, Michel Marchini (1624). 


Cha Francesco Buzomi tất thông-hiều phong-tục văn-hóa 
người Việt, Các cha Erancesco de Pina, Girolamo Majorica và 
nhất là cha Alexandre de Rhodes có công-nghiệp lớn-lao với 


(5O) Xem Marini, Histoire nouvelle et curieuse du Royaume de Tunquin et de 
lao. Paris, 1666. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔRNG-GIÁO VIỆT-NAM 95 


ngôn-ngữ văn-tự Việt. Nam. Cuốn ký-thuật của Cha Christo- 
[orro Borri xuất-bản năm 622 ở Rôma là một tài-liệu đầu tay 
về tình-hình nước ta thời bấy giờ (31). 


Sau {18 tháng hoạt-động ở Đàng Trong, cha Alexandre 
de Rhodes được bề trên phái ra Đàng Ngoài, mãi đến nắm 
1640 mới trở lại Đàng Trong, Cha nhiều lần bị trục-xuất 
khỏi Đàng Trong, nhưng lần nào cha cũng tìm cách trở lại 
đề coi sóc giáo-hữu, đến ngày 3-7-1945 mới lên đường đi Âu. 
châu đề vận-động thành-lập hàng giáo-phầm ở Việt-NÑam. 


Tính cho đến năm |964 là năm Cha Louis Chevreuil thuộc 
Hội Truyền giáo Ngoại-quốc Ba-lê đến Đàng Trong, còn có 
nhiều Cha Dòng Tên đến truyền-giáo như các Cha Metello 
Saccano, Baldassare Cadeira, Fransesco Rivas, Dominique Fu- 


citi, Pierre Marquez, Ignace Baudet, 


Giáo-hội Đàng Trong phát triền mạnh-mẽ, những giáo-hữu 
đạo-đức, sốt-sảng được giáo-sĩ ghi nhận là bà Gioanna, một bà 
quý-phái tại Kế Chàm được Cha Buzomi rửa tội năm Ióló, 
bà Minh-Đức Vương-thái được Cha Pina rửa tội năm (1626) 
(32), bà Maria Manuêlê... Các thầy giảng đã cộng-sự chặt-chẽ 


(51) Christoforo Horri, Relatione della nuova missione delli P.P. Della Compa- 
gnia dị Giesu al Regno della Cocincina Scrita dal Padre Christoforo Borr¡ 
Milan ex della medisina Compagnia, che fu uno de primi ch“entrono in 
delto Regno. Roma T751, có bản dịch tiếng Pháp, Anh, Hòa-lan, Đức, 
.và La-tinh.. : 

(52) Xem Phạm đình Khiêm: Minh Đúc Vương Thái-Phi, Tỉnh Việt văn đoàn 
Saigon, 1957, 


96 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


với các Cha và thay thể các Cha những lúc các Cha phải ân- 
tránh hay bị trục-xuất. Trong số những vị tông-đồ giáo-dân 
này, ta phải kề thầy giảng An-rê Phú-yên, tử-đạo tiên-khởi 
giáo-hội Đàng trong năm |ó44 (33), các thầy giảng Y-nha-xu 
Quảng-trị và Vinh-Sơn Quảng-ngãi năm |645. 


b) 37 năm truyền-giáo ở Đàng Ngoài (1626-1663) 


Nói đến việc truyền-giáo ở Đàng Ngoài là phải nói đến 
Alexandre de Rhodes trước tiên, mặc dầu Cha không phải là 
linh-mục Dòng Tên đầu-tiên đến Đàng Ngoài. 


_ Năm |ó26, Giuliano Baldinotti đến Đàng Ngoài với một 
thầy trợ-sĩ người Nhật Giulio Piani đề khảo-sát triền-vọng 
truyền-giáo. Tiếp theo phúc-trình của Cha Giuliano Baldinotti; 
các Cha Alexandre de Rhodes và Pierre Marquez được điều-động 
từ Đảng Trong ra Đàng Ngoài đề lo việc truyền-giáo, 


Hai Cha đến Của Bạng (Thanh-hóa) ngày {9-3-1627 
nhằm lễ Thánh Giu-se nên chọn Thánh Giu-se làm bồn-mạng 
Đàng Ngoài. Sự lựa chọn ấy sẽ được các đức giám-mục bản 
quyền chấp-thuận, Hai tháng sau Cha rửa tội được 200 
người (34). 


Chúa Trịnh Tráng có nhã-ý tặng các Cha một ngôi nhà 
bằng gỗ, một phần nhỏ đề ở, một phần lớn làm nhà thờ. Đến 


(55) Xem Phạm đình Khiêm, Người chứng thứ nhất, Tính Việt văn đoàn, Sai 
gon, 959. 

44) Xem C.A. Poncet, le voyage du Père A. de Rhodes de Cửa Đạng à Ha: 
noi en |627 in trong BAVH, l942,_trang 26l-282. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÒNG-GIÁO VIỆT-NAM 97 


năm 1629, Cha rửa tội được 3.000 người, trong số có bà Cata- 
rina, em Chúa Trịnh, một nữ-sĩ đã diễn-ca giáo-sử và cuộc đời 
Chúa Giê-su. 


Năm 1620, Chúa Trịnh cẩm đạo, Cha phải trở về Áo-môn 
làm giáo-sư thần-học và đến năm |940 mới trở lại Đàng Ngoài. 
Các thầy-giảng do Cha Alexandre de Rhodes huấn-luyện đã 


thay mặt các Cha coi-sóc giáo-hữu. 


Đức tin của giáo-hữu rất sốt-sắng, Giáo-hữu Phan-xi-cô 
đáng xem là vị tử đạo đầu-tiên của Giáo-hội Đàng Ngoài 
«(Phan.xicô là người hầu cận hộ-giá một ông Hoàng... 
ngày ngày trong lúc rảnh; Phan-xi-cô thường đi giúp việc 
tống táng các giáo.hữu nghèo-khó. Thấy Phan-xi-cô quên 
phẩm-giá, nhiều người đã bắt đầu dị-nghị. Câu chuyện dần 
dần đến tai ông Hoàng. Ông mới truyền gọi và dạy phải bỏ 
việc ấy đi vì cho là một tội phạm đến uy-danh của ông : 
«Bàn tay đã nâng-đỡ kẻ chết, đâu còn xứng-đáng động vào 
song-loan của ông Hoàng bà Chúa ?». Phan-xi-cô phân-trần hết 
lời nhưng uông công. Ông Hoàng vẫn một niềm cương-quyết, 
lại còn buộc Phan-xi-cô bỏ đạo. Phan-xi-cô không kém lòng 
cương-nghị ; vì thể mà phải chịu một trận đòn đến ngất người 
đi. Tình cờ lại còn bị tra-tấn một lần nữa, Phan-xi-cô vẫn dạ 
sắt gan đồng. Ông Hoàng cho là cứng đầu cứng cồ mới dạy 
quân đao-phủ lấy búa bồ đôi óc Phan-xi-cô. Đó là những giọt 
máu khai nguồn cho dòng máu rất phong-phú cho |0 vạn con 
dân đất Việt trong ngót 200 năm biết hy-sinh tính-mệnh vì đức 
tin và vì lý-tưởng Công-giáo. Có lẽ Phan-xi-cô tử vì đạo vào 


98 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


năm 1630 hoặc 1631 ; đến năm 1644, nghĩa là |4 năm sau An-rê 
mới chết vì đạo ở Nam» (233). 


Năm 1631, cha Gaspar d“Amaral đến coi-sóc giáo-hội Đàng 
Ngoài, tháp-tùng có hai cha Antonio de Fontès và Francois 
Cardim. Các cha sưng-sướng nhận thấy các thầy-giảng đã rửa 
tội thêm 2340 người và dựng thêm 20 nhà thờ. 


Lần-lượt các cha sau đây lại đến Đàng Ngoài đề cúng-cố 
Giáo-hội Đàng Ngoài : Girolamo Majorica, Bernadio Regro (1631) 
Antonio Barbosa, Felix Morelli, Baldassare Caldeira, Guiseppe 
Maturo (1639) Pietro Aberto, Manoel Cardozo (1641). 


Năm 1639, Cha Gaspar dAmaral trở về Áo-môn dưỡng 
bệnh và cha Felix Morelli thay thế làm Bề Trên. Cha Antcnio 
Barbosa mắc bệnh lao sau 0 năm giảng đạo, trở về Áo-môn và 
từ trần ở Goa. 


Năm 1ó4ó, Cha Gaspar dAmaral trở lại Đàng Ngoài với 
cha Pietro Alberto, lgnace Leviski, Francesco Ascanio Ruida, 
tàu gặp bão bị chìm, sống sót chỉ có giáo-sĩ Lubelli thuộc địa- 
phận Hải-NÑam (Trung-hoa) và một thầy-giảng Đàng Ngoài tên 
Egidio. Chúa Trịnh có đến phân ưu với các cha ở Kẻ Chợ. 


Cuối năm 1646, Đàng Ngoài có 200.000 giáo-hữu (36). 
Thấy việc truyền-giáo có cơ phát-triền, Bề Trên Giáo-đoàn 
tăng-phái các cha : Giovanni Cabral, Francesso Rangel, Fran- 


(55) Phan Phát Hườn, Việt-Nam giáo-sử, tập Í, sđđ trang 78. 
56) Xem Bonifacy, Les débuts du christianisme ‹.. trang 57.- 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 99 


cesco Figuera, Francesco Monte Foscoli, Stanislas Tortente và 
Fiippo de Marini. 


Năm 1ó49 cha Girolamo Majorica làm Bề Trên và khi cha 
qua đời năm I65ó thì cha Onuphre Borgès thay thể. 


Năm 1657 Chúa Trịnh Tráng từ trần và Trịnh Tạc nối 
ngôi. Trịnh Tạc trục-xuất các cha và chỉ cho phép ba cha 
Onuphre Borgès, Joseph Tissanier và Pierre Albier ở lại, nhưng 
các Cha không được phép ra khỏi Kẻ Chợ. 


Ñăm 1663, sau khi Áo-môn bị nhà Thanh phong-tỏa, Trịnh 
Tạc trục-xuất ba cha ngày I2-|I-l6ó63. Mãi đến năm 1669, 
các cha mới trở lại Đàng Ngoài và bấy giò Đàng Ngoài cũng 
như Đàng Trong thuộc quyền các Đức Giám-Mục Đại-Diện 
Tông-Tòa. 


c) Tiến tới sự thành-lập hàng giúo-phầm . 


Công-tác quan-trọng nhất của các cha Dòng Tên là chuân- 
bị tiến tới sự thành-lập hàng giáo-phầm. Tô-chức Thầy-giảng 
là chúng-viện đào-tạo các cán-bộ truyền-giáo và linh-mục 
tương-lai Cha Alexandre de Rhodes lên đường đi Âu-châu 
ngày ló-6-!049 đề vận-động việc bồ-nhiệm các Đức Giám-mục. 
Cha tường-trình với Bộ Truyên-Giáo và Đức Giáo-Hoàng về 
giáo-hội Việt-Nam : ước chừng có 200.000 giáo-hữu, hàng 
năm có thề tăng thêm 15.000 linh-hồn, cần phải có 300 linh- 
mục đề coi-sóc (37). Cha đề-nghị xin Đức Thánh Cha trạch- 


Á57) Xem Chapoulie, Rome et les missions đflndochine. 


!00 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAMW 


cử các Đức Giám-mục sang Việt-Nam đề đào-tạo các giáo-sĩ 
bản-quốc, lựa-chọn trong số các thầy-giảng « hiện đang tu-đức 


như trong bậc Linh-mục ». 


Lúc bẩy giờ. theo các sắc-dụ của các Đức Giáo-Hoàng: 
Léon X (1514-1516), Paul II (1539), Paul IV (553) Grégoire: 
XIII (1573); Paul V (1616), chính-phủ Bồ-đào-nha ( bảo-trợ »: 
việc truyền-giáo ở Viễn-Đông. Đề tránh sự xung-đột, cha A~: 
lexandre de Rhodes đề-nghị các vị Giám-mục sang Việt-Nam sẽ 
do Tòa-thánh ban tước-hiệu Đại-Diện Tông-Tòa (vicaire apos- 
tolique) tại các dân ngoại (in partibus infidelium), chứ không. 
mang tước-hiệu Giám-Mục Chính-Tòa (êvêque résidentiel). 


Hội Truyền-giáo Ngoại-quốc Ba-lê được thành-lập đề cung-- 
cấp Linh-mục thừa-sai. Ngày 29-7-1658, Đức Giáo-Hoàng A-. 
lexandre VII, cứ cha Francois Pallu làm Giám-mục hiệu-tòa. 
Héliopolis coi-sóc Giáo-hội Đàng Ngoài, Cha Lambert de la Motte. 
làm Giám-mục hiệu-tòa Đéryte coi-sóc Giáo-hội Đàng Trong. 


Nhiệm-vụ cấp-bách của các Đức tân Giám-mục là ‹ truyền. 
các chức thánh kề cả chức Linh-mục » và tùy-nghi cho đọc kinh. 


bằng ngôn-ngữ bản-quốc › (38) 


Theo truyền-thống khôn-ngoan của Giáo-hội, Tòa Thánh. 
La-mã căn-dặn các Giám-mục ‹« tránh xa việc chính-trị » bởi vì 
«xen-lẫn vào chính-trị thì thiệt-thòi cho tôn-giáo và làm cho: 


58) Archives MEP. Vol 247. Trích-dịch theo Nguyễn Hữu-Trọng, les Origineg 
du clergé vietnamien, Tinh- Việt Sài-gòn, l957, trang 47-48. 


LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 101 


các thừa-sai xao-nhãng mục-vụ, mặc dầu xen-lẫn thì thấy có 
thêm hy-vọng chắc sẽ phát.triển tôn-gião và truyền-bá đức 
tin» (29). 


Về vấn-đề thích-nghi văn-hóa, Tòa Thánh chỉ-thị tôn-trọng 
văn-hóa phong-tục địa-phương « miễn là không công-khai trái- 
nghịch đạo Công-giáo và thuần-phong rỹ-tục», bởi vì « đức 
tin không xua đuôi hay làm thiệt-thòi những lễ-nghi và phong 
tục, miễn là không phải là xấu-xa và trái lại đức-tin chú-trương 


là đáng được tôn-trọng » (40). 


Khi các tân giám-mục và thừa-sai thuộc Hội Ngoại-quốc 
Truyền-giáo Ba-lê đến đất Việt, lịch-sử truyền.giáo và văn-học 
công-giáo bước sang một giai-đoạn khác như sẽ đề - cập đến 


trong cuốn II của bộ sách này. 


Chúng ta đã trình-bày tỉnh-bình chính-trị, văn-học và 
truyền-giáo trong khoảng thờigian phát-sinh văn-học công- 
giáo Việt-Nam. Đạo Công-giáo du.nhập Việt-Nam trong một 
thời-kỳ khủng-hoảng phát-triền, Xã-hội Việt Nam trong thế- 
kỷ XVI và tiền bán thể-kỷ XVII là một xã-hội đang biển- 
chuyền theo những đường-hướng mới. Trong bối-cảnh lịch- 
sử ấy, đức tin Công-giáo đã nầy mầm và sinh-động, tạo nên 
Giáo-hội Công-giáo Việt-Nam. Nền-tảng tinh-thần thay đồi thì 
thề-cách điễn-dạt tình-tự, cảm-nghĩ cũng thay đồi theo. Đó là 
nguyên-nhân xâu-xa của nền văn-học Công-Giáo Việt-Nam. 


(59) như trên, trang 149. Chỉ-thị c của Bộ Truyền-giáo ngày lO-ll-I959 gởi 
cho Đức Cha Pallu. 


(40) như trên, trang l50. Tài-liệu đã dẫn. 


CHƯƠNG: II 


SỰ HỈÌNH-THÀNH NGÔN-NGỮ CÔNG-GIÁO 


(ateeó điễn-đạt của văn-học là ngôn-từ nên chúng 
ta phải xét sự hình-thành của ngôn-ngữ Công-giáo Việt- 
Nam trước khi đi sâu vào các văn-phầm Công-giáo chữ nôm 
và chữ quốc-ngữ. 


Suốt thể-kỷ XVI, không có sử-liệu nào chứng-tỏ các 
thừa-sai Công-giáo thông-thạo Việt-ngữ. Lễ di nhiên, muốn 
truyền-giáo trong thòi-kỳ này cần phải có thông-ngôn, Chúng, 
ta có thẻ phỏng-đoán họ là những thương-gia ngoại-quốc vì 
nhu-cầu thực-tế phải tập nói tiếng Việt đề giao-thiệp với 
người Việt hoặc là những người Việt có năng-khiếu ngoại- 
ngữ trong giới thân-cận các thương-gia ngoại-quốc. 


Trong tiền-bán thế-kỷ XVII, có nhiều Cha Dòng Tên 
học-hỏi Việt-ngữ, có nhiều giáo-hữu tinh-tường chữ Hán và 
chữ Nôm. Trong số những giáo-hữu tân-tòng, có người là nho- 
sĩ hay tu-sĩ Phật-giáo. Lẽ di-nhiên, trình-độ Việt-ngữ cũng 


như trình-độ giáo-lý của họ tiến bộ hơn những lớp người 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GOÁIVIỆT-NAM 103 


thông-ngôn trong thế-kỷ trước. Do đó sự chuyền-dịch danh-từ 
Côug-giáo từ ngôn-ngữ 'Tây-phương sang Việt-ngữ có phần 
mỹ-mãn hơn. Từ sự chuyền-dịch là giải-pháp cấp-thời, giáo- 
sĩ và giáo-dân lại nỗ-lực sáng-chế các danh-từ Công-giáo 


đúng với tín-lý và thích-ứng với tinh-thần Việt-ngữ. 


Một số văn.-liệu đã sưu-tầm được chứng-minh ý-thức và 
nỗ-lực xây-dựng ngôn-ngữ Công-giáo Việt-Nam. Trình-bày 
những văn-liệu ấy, tức là nêu ra những chặng đường của 
một lịch-trình tiến-triền phát-khởi từ thế-kỷ XVI và sôi-động 
trong tiền-bán thế-kỷ XVII, Trong số những văn-liệu này; 
tác-phầm chữ nôm của Girolamo Majorica (I6l9-1656) Gioan 
Thanh-Minh (1588-1663) và tácphầm chữ quốc-ngữ của 
Alexandre de Rhodes (1593-1660) có một tầm quan-trọng đặc- 
biệt nên sẽ được nghiên-cứu riêng trong những chương dành 
cho văn-học Công-giáo chữ nôm và chữ quốc-ngữ. 


1.— DANH .XƯNG CÔ NHẤT CỦA 

ĐẠO CÔNG-GIÁO 

(Thế-kỷ XVI) 

Danh-xưng cô nhất của đạo Công-giáo là Hoa-lang đạo. 

Từ-ngữ này xuất-hiện trong Đỗ-độc pia-phả, theo đó thì Đỗ 

Hưng-Viễn nếu không là người Việt đầu-tiên theo đạo Công” 

giáo thì cũng là một trong số những người Việt đầu-tiên chịu 
phép thánh-tầy (|). 

(Œ) Xem L.A. Ponecet, L?un des premiers annamites, sinon le premier, converti 


au catholicsme, BAVH năm thứ XXVIII, số † tháng †-5 năm 1941, 
trang 85-01. 


104 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Theo sự nghiên-cứu của sử-gia L.A..Poncet, Đỗ-tộc cư- 
ngụ ở làng Bồng-trung, huyện Vĩinh-lộc, tỉnh Thanh-hóa. 
Bản gia-phả họ Đỗ được viết trong thế-kỷ XVII. có chép sự 
tích Đỗ Hưng-Viễn theo đạo Công-giáo vào khoảng I562 
1573, trong một dịp đi sử đến vùng buôn-bán của người 
Bồ-đào-nha « hoặc ở Áo-môn, hoặc có lẽ chắc hơn ở đảo 
C¿lèbes, trên một thương-thuyền của người Bồ-đào-nha ». (2) 


Đoạn gia-phả nói Đỗ Hưng-Viễn theo đạo Hoa - lang 
như sau : 


qạ Thứ chi hựu thất đại tô. Chính tr‡ thất niên, Kỷ Dậu, 
khoa hương thí cống sanh. Chính trị thập ngũ niên, khâm sắc 
thọ Kiệt Tiết Tuyên lực công thần, đặc-tấn Kim-tử Vinh-Lộc 
đại phu, Lại bộ thuyên khảo thanh lại tư viên-ngoại lang. 
Lương khê Nam Đỗ tướng công (? Thụy Mỹ Trinh Hiền; 
hiệu Trúc lâm tiên sinh (?) Đức (?) đệ tam tử, tỷ Dương-thị, 
hiệu Từ Ái, sinh đắc tam tử. Mộ tại Cồn Cô Ngựa xứ. Thiếp 
mộ tại Cồn-Xương xứ. Thập nguyệt nhị thập lục nhật ky. Nhất 
nam Viên Đức, nhị nám Hưng Viễn, tùng Hoa lang ởạo ›. 


Dịch-nghĩa như sau : 


« Ngành thứ hai ông tô đời thứ bảy, niên-hiệu Chính.trị 
thứ 7 (1558-1571) năm Kỷ-dậu (1564) đậu cống-sinh khoa thi 
hương, đến năm Chính.trị I5, được sắcphong Kiệt-Tiết 
“Tuyên-lực công-thần, đặc-tấn Kim-tử Vinh-Lộc ởại-phu, chức 


(2) Như trên, trang 86. 


ILỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 105 


Lại-Bộ Thuyên-khảo thanh-lại-tư viên-ngoại lang, nam-tước 
Lương-khê Đỗ tướng-công (tức là Đỗ Công-Biều). Cụ tên thụy 
là Mỹ Trinh-Hiền, hiệu là Trúc-lâm tiên-sinh. Cụ là con thứ 
ba. Mẹ họ Dương hiệu Từ-Ái, sinh-hạ được ba con. Mộ chôn 
tại xứ Côn-Cö Ngựa, ky ngày mồng bảy tháng mười. Người 
thiếp mộ chôn tại xứ Cồn-Xương, ky ngày |6 tháng 4. Con 
trai đầu là Viên-Đức, con trai thứ là Hưng.Viễn, theo đạo 
Hoa-lang ›. 


Tại sao đạo công-giáo lại mệnh-danh là Hoa-lang đạo ? 
Sử-gia L. A. Poncet giải-thích : 


« Những dân-tộc Viễn-Đông nói chung dân-tộc Việt-Nam 
nói riêng, ngày trước chỉ danh đạo công-giáo theo quốc-hiệu 
của những người Tây-phương giao.thiệp với họ : nếu là người 
Phu-tu.ghe (Bồ-đào-Nha) thì gọi là đạo Phu-tu-.ghe; nếu là 
người Y-pha-NÑho, thì danh-xưng đôi là đạo Y-pha-Nño ; nếu 
là người Pháp thì gọi là đạo Pha-lang-sa, đạo của người 
Falenkis mà cha Henri-Bernard, Dòng Tên, đã nói đến trong 
sách Đề thông-hiều Đông-dương 0à Táy-phương (trang 58). 


cTrong thời-kỳ Đỗ Hưng-Viễn được ghi-chép vào gia-phả 
họ Đỗ, nghĩa là vào thể-kỷ XVII, người Hòa-lan đã thay-thế 
địa-vị của người Bồ-đào-nha ở Viễn-Đông, vậy đối với người 
Việt, đạo công-giáo là đạo Hoa-lang» (3) 


ŒØ) Như trên, trang 85-86 


106 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM' 


Lời giải-thích của L.A.Poncet phù-hợp với chứng-tích của 
cha Royer thuộc Dòng Tên, trong một bức thơ gởi cho em là 
Le Royer D'Arfix đề ngày 10-6-1700 : 


«Bốn năm về trước, vào khoảng tháng 8 năm |69ó, một 
cuộc bắt đạo lại diễn ra, sau khi công-bố sắc-dụ cấm đạo-Phu- 
tu-ghe (đạo công-giáo được chỉ danh ở nước này như thể) (4). 


Có người lại giải-thích hơi khác về nguồn-gốc danh-từ 
Hoa-lang : 


« Hoa-lang là tên gọi những người lái buôn Bồ, Tây-ban-. 
nha đến buôn-bán ở xử ta. Nhiều người cho nguồn-gốc tên 
đó do một thứ vải có hình hoa khoai lang, lái buôn Bồ đem 
vào bán ở xử ta. Hiều nhầm đạo Công-giáo là đạo của người 
Bồ, Tây-ban-nha, dân-chúng gọi là đạo người Hoa-Lang hay 
Hoa-lang đạo » (5). 


Nhưng lời giải-thích có thề tin-cậy hơn cả là của nhà bác 
học L. Cadière : 


(Đạo Hoa-Lang hay đạo người Hoa-lang, ( 

) Hoa-Lang Đạo. Chữ ( ) đọc là ñoa nhưng ở 
miền Bắc Trung-phần, và trong trường-hợp từ-ngữ này, hoa 
thường đọc là öz và ta có từ-ngữ đạo người Ba-lang. Trong 
nhiều thồ-ngữ miền Hoa-Nam, ðoa đọc là ƒa và ta có từ-ngữ đạo 
người ƒa-lang. 


(4) Xem : lettres des missionnaires de la Cochinchine et du Tonkin au com~ 
mencement du †8è siècle, traduites de l['allemand par A.V. Delvaux. 
Préface de l. Cadière. Notes de L. Cadière et H.Cosserat, BAVH số 5 
tháng 7-9-1945 trang 299. 


() Nguyễn Hồng, Lịch-sử truyền-giáo ở: Việt-Nam, tập I, Hiện-tại xuất¬bản; 
Sài-gòn 1959, trang 25 chú 4. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 107 


Từ-ngữ này, chắc là do sự phiên-âm danh-xưng Franc : Fa-lang, 
Ba-lang, Hoa-lang. Người Trung-hoa đã biết giống Franc trong 
thời tiếp những sử-bộ và những du.khách đời Trung-Cö, hoặc 
xưa hơn nữa, thời Thánh-chiến hay đời Đại-đế Charlemagne, do. 
sự trung-gian của người Thồ-nhĩ-kỳ và người Ả-rập. Nói 
chung thì từ-ngữ đạo Hoa-lang là danh-từ chỉ đạo-giáo của. 


người Âu-châu» (6). 


Theo những tàiliệu và những lời giảithích trên đây, 
danh-xưng Hoa-iang đạo được thông-dụng trong thời-kỳ truyền- 
giáo phôi-thai. Trong khi chưa sưu - tầm được sử-liệu nào. 
xuất-hiện trước ?Øỗ-độc gia-phả, chúng ta có thể xem danh- 


xưng cô nhất của đạo công-giáo ở nước ta là Hoa-lang đạo. 


Xét về phương-diện cấu-tạo ngôn-ngữ, danh-xưng này 
biều-thị khuynh-hướng diễn-tả bằng hình-ảnh khả-cảm, Đây: 
không phải chỉ là một mỹ-từ-pháp mà chính là một yếu-tính 
của ngôn-ngữ và tư-tưởng Việt-Nam. Đa số các từ-ngữ, nghĩa 
là những đơn-vị nhỏ nhất của ngôn-npữ đều chứa đựng hình- 
ảnh, Trong trường-hợp từ-ngữ Hod-lang đạo, hình-ảnh không 
đủ sức gợi nên yếu-tính của đạo Công-giáo. Nếu chỉ căn-cứ 
vào từ-ngữ mà phán-đoán thì có thề nói rằng có một ngộ-nhận 
là đồng-hóa tôn-giáo với chính-trị, cho rằng theo đạo công- 
giáo tức là chấp-nhận quốc-tịch của những thừa-sai công-giáo. 


(6) Annotations par L. Cadière, n0 f2. Phụ-lục sau bài của L.A. Poncet, 
bdd. trang 95-96. Đối chiếu : Truyện Đàng Trão của Phi-lip-phê Bình 
trang 15 ghi là đạo Português (Sách viết năm 1802 ở lisbonne). 


108 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Nếu quả thật có những sự ngộ-nhận này thì trình-độ giáo- 
lý của các giáo-hữu tiên.khởi quá đơn-giản. Đạo Công-giáo 
nhập-thề trong các dân-tộc nhưng không đồng-hóa với một dâna 
tộc nào, điều này đã được lịch-sử truyềên-giáo chứng-minh. 
Gương xưng đạo và tử-đạo của các giáo-hữu tiên-khởi không 
.cho phép chúng ta nghỉ-ngờ đức tin mới chớm-nở nhưng khá 
nhiệt-thành của họ. 


Thiết-tưởng chúng ta có thề nhận-định rằng danh- xưng 
Hoa-lang đạo, tuy không chửa-đựng tất cả thực-tại phong-phú 
sâu-sa của đạo Công-giáo, nhưng cũng đã được thông-dụng đề 
biều-thị một tôn-giáo đã đi sâu vào lòng những người giáo-hữu 


Việt-Nam tiên-khởi nhưng chưa kịp thê-hiện trong ngôn-ngữ, 


IIL.—- DANH-TÙ TÔN-GIÁO CỦA THÔNG - NGÔN: 
GIẢNG ĐẠO (trước năm 1615) 


Chứng-tích về danh-từ tôn-giáo của các thông-ngôn giảng 
.đạo rất ít-ỏi. Tác-phầm của Christoforo Borri và Bartoli gián- 
tiếp cho chúng ta biết một đôi điều về cách giảng đạo ngớ» 


ngần trước khi các cha Dòng Tên đến truyền-giáo năm Ió6I5. 


Giáo-sĩ Christoforo Borri giảng đạo ở nước ta từ IóI18 
đến 1621. Trong một tác.phầm xuất-bản năm |ó63l], giáo-sĨ 
„Christoforo Borri có viết : 


(Người Việt không hiều danh-từ Ky-tâ-hữu có ý-nghĩa 
gì và lý-do chính là câu nói của những người thông-ngôn 


-thường dùng đề hỏi người ta có muốn trở nên Ky-tô-hữu hay 


I|CH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM I0 


hay không, bởi vì câu nói của những người thông-ngôn vô 
nghĩa, nếu không có nghĩa rằng có muốn trở nên người Bồ- 
dào-nha hay không. Cha Buzomi nhận thấy như thể trong 
trường-hợp sau đây : phường tuồng trình-diễn một hài.kịch 
ở một nơi công-cộng và cha nhận thấy trong một màn phụ- 
diễn, một diễn-viên ra sân-khấu, ăn-mặc theo lối Bồ-đào-nha, 
mang một cái túi che khuất một trẻ em. Diễn-viên ra sân-khấu, 
nhìn khán-giả, lôi đứÃ trẻ từ bụng ra rồi hỏi đứa trẻ xem 
nó có muốn trở lại trong túi không bằng câu nói sau đây : 
Con gno mmuon bau tom laom Hoalaom chỉiam » (phiên-diễn theo 
chính-tả ngày nay là : «Con nhỏ muốn ào trong lòng Hòa-lan 
chăng ? ) Câu ấy có nghĩa là ; con nhỏ ơi, con muốn vào. 
trong bụng người Bồ-đào-nha không ‡ Đứa trẻ đáp : Vâng, 
và diễn-viên lại bỏ nó vào trong bụng, rồi một lần nữa lại 
lôi nó ra, hỏi nó như trước, lặp lại nhiều lần trò hề này đề 
giải-trí khán-giả. Cha Buzomi nhận thấy câu hỏi do diễn-viên 
nhắc đi nhắc lại nhiều lần chính là câu hỏi mà những người 
thông-ngôn đã dùng đề biết họ có muốn trở nên Ky-tô-hữu 
hay không, cha mới hiều rằng người Đàng Trong thường 
ngộ-nhận rằng trở nên Ky-tô-hữu không gì khác hơn là từ 
bỏ danh-vị người Đàng Trong đề trở nên người Bồ-đào- 
nha » (7). 


(7) Chritoforo Borri Relaton de la nouvelle mision des Đères de la 
Compagnie de Jésus au Royaume đe la Cochinchine, Lille, 1651, Bản dịch 
từ nguyên-văn tiếng Ý của Bonifacy trong BAVH tháng 7-12-1951. 


410 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Giáo-sĩ Bartoli, trong một tác-phầm xuất-bản năm 1663, 


có viết về giai-thoại này với vài chỉi-tiết dị-biệt : 


« Buzomi đến Turo (?) thì gặp một bọn phường chèo đang 
ở công-trường, chế-giễu những người theo đạo mới. Họ không 
diễn lại nghi-lễ rửa tội mà chỉ diễn lại một trò hề ngộ-nghĩnh 
họ đã tự nghĩ ra, vừa đề chế-giễu người theo đạo mới, vừa đề 
mua vui, bắt khán.gii phải cười bò. Được người ta báo, 
Buzomi đến tận nơi điều-tra thì thấy như sau : Một anh phường 
chèo mặc áo giả làm người Bồ-đào-nha. Y gọi đứa bé lại bên, 
hỏi xem nó có muốn đi theo đạo mới hay không. Khi đứa bé 
tỏ ý bằng lòng, y vạch áo bụng ra, dấu đứa bé vào trong. Từ 
đó, cái người Bồ-đào-nha trá hình mang cái bụng bà chứa to 
ghê-gớm, miệng nói ba-hoa, không còn thiếu trò hề gì. Giữa 
lúc khán-giả hò thét cười reo, thì y vạch áo rặn đẻ ra một đứa 
bé, rồi y bảo nó : « Từ nay mày là đứa có đạo». Giáo-šĩ 
Buzomi hiều ngay đấy chỉ là một trò hề có ý chế-giễu cách dạy 
đạo ngớ-ngần của các nhà truyền-giáo đi trước ông. Cách hỏi 
người theo đạo chỉ là hỏi xem họ có muốn trở nên người Bồ- 
đào-nha hay không. Theo đạo mới chỉ là thay-đồi quốc-tịch 
chứ không phải thay-đồi tôn-giáo » (8). 

Hai đoạn văn trên đây, ngoài công-dụng cho biết những 
, người theo đạo Công-giáo đã bị chế-giễu đến độ trở nên: đề-tài 
cho một hài-kịch, còn chứng-tỏ rằng những người thông-ngôn 


chưa hiều yếu-tính của đạo Công-giáo. Câu hỏi ngớ-ngần của 


(8) Bartoli, Historia della Compagnia di Gesu, la Cina 3a Parte dell” Asia, 
Roma 1665 trang 616. Ihanh-läng trích=dịch trong Biều nhất lãm văn- 
học cận-đại, tập l. Tự-Do xuất-bản, Sài-gòn 1958, trang 19-20. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 111 


họ có thề khiến cho những người ngoài đạo Công-giáo hiều 
lầm rằng theo đạo- Công-giáo là thay đồi quốc-tịch. 


Cũng như danh-xưung Hoa-lang đgo, ngôn-ngữ của những 
người thông-ngôn chứng-tỏ rằng đạo Công-giáo chưa được 


chuyền-dịch với những danh-từ đạt-ý. 


II. SỰ ĐÓNG GÓP CỦA GIÁO-SĨ 
FRANCESCO PUZOMI 
(1615—1622) 


Sự hình-thành của ngôn-ngữ Công-giáo bước sang một 
gia-đoạn mới với sự đóng-góp của giáo-sĩ Dòng Tên Fran- 
cesco Buzorni, Bề Trên. phái-đoàn truyền-giáo Đàng Trong. 


Như đã nói ở đoạn trên, tấn hài-kịch chế-giểu người theo 
đạo Công-giáo diễn ra năm |6|5, lúc giáo-sĩ Buzomi mới đặt 
chân đến Đàng Trong. Giáo-sĩ nhận thấy câu hỏi của người 
thông-ngôn lập lại trong hài-kịch là ngớ-ngần sai-lầm nên đã 
thay đồi thành một câu có ý-nghĩa hơn: Mnon bau dau 
Christiam chỉiam  (phiên-diễn theo chính-tả ngày nay là: Muốn 
tảo đạo ChrisHam chăng ?) (9). 


Trong bút-tích của giáo-sĩ Francesco Buzomi, chắc có 
những di-tích ngôn-ngữ Công-giáo do giáo-sĩ hiệu-chính hay 
sáng-chể. Theo sự khảo-cứu của linh-mục Nguyễn Khắc-Xuyên 
(10), trong một văn-kiện đề ngày 20-5-1622 tại Nước Mặn 
(0) Xem Thanh-Lãng, sđd, trang 19 


{10) Nguyễn Khắc Xuyên, Chung quanh vãn-đề thành-lập chữ quốc-ngữ vào 
năm 1645, VHNS loại mới, số 48 tháng †-2 năm 1960 trang 2. 


H2 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


(Qui-nhơn) hiện lưu-trữ trong Viện Bảo-Tàng Dòng Tên ở 
Rô.ma dưới ký hiệu ARSI Jap. Sin, 68a ff 1-4 và 6-10, danh. 
từ Hán-Việt Thiên-chủ đã được phiên-âm la Tiienchu viết liền 


nhau, không có dấu mũ (^) và dấu hỏi (3). 


Qua hai văn-liệu ngắn-ngúi trên đây, chúng ta có thề 
phỏng đoán mà không sai-lầm bao nhiêu là giáo-sĩ Buzomi đang 
do-dự giữa hai phương-thếể làm giàu ngôn-ngữ Công-giáo 
Việt -Nam, 


Phương-thể thứ nhất là phiên-âm hay dùng chính danh-từ, 
Âu-châu ghép vào tiếng Việt như trường-hợp đạo Christiam. 
Kết-quả là chúng ta có những từ-ngữ lai Việt lai Âu, không 


thích-hợp với thanh-vận và nhạc-điệu cố-hữu của tiếng Việt. 


Phương-thể thứ hai là nhập-tịch những danh-từ gốc Hán, 
tạo nên những danh-từ Hán-Việt như trường hợp Tiiên-chủ, 
Kết-quả là chúng ta có những từ-ngữ cấu-tạo theo lề-lối tự- 
nhiên của Việt-ngữ, không làm cho những người thấm-nhuần 
nho-học phải bỡ-ngỡ mất công tìm hiều như trường-hợp 


những danh-từ nguyên-lai ở các ngôn-ngữ 'Tây-phương. 


IV.— QUỐC-THƯ .CỦA CHÚA TRỊNH TRANG (1627) 


Năm 1627, các giáo-sĩ Alexandre de Rhodes và Pedro Marquez 
được chúa Trịnh Tráng (1722-I657) cho phép lưu-trú ở Kẻ 
Chợ (Hà-nội) đề truyền-giáo. 

Nhân dịp thương-thuyền Bồ-đào-nha trở về Áo-môn, chúa 
Trịnh Tráng có gởi cho cha Phụ-tỉnh Dòng Tên rnột quốc-thư: 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 112 


khắc trên miếng đồng lá. Văn-kiện ngoại-giao này gảy mất 
mấy hàng đầu, hiện lưu-trữ tại Thư-viện Vatican, Fonds 
Barberini, Orient 58 (I1). 


Nguyên-văn chữ Hán, phiên âm và dịch ra Việt-ngữ 


như sau : 


... Tiều nghỉ đồ bình cống thượng, tỷ nhị giáo sĩ sai cứu giáo. 
Kim phục tuyền nhị giáo sĩ tỉnh thức thiên ăn địa lý chỉ: học nghệ 
bồn quốc xiền minh thánh giáo, nghiêm thập giới tồng tập tại tam, 
tỉnh kỳ bồi thục kiều ngụ nhị giáo sĩ đẳng, tỳ đắc thông hảo, mậu 
dịch, hỗ thị, cập cống phi nghỉ số đoan đằng. Nhân ký đắc dị 0ật 
thái ánh tân hà, kiêm đắc giáo sĩ thông thiên địa, bất thăng 
cảm hạ. Cặp ăn nghiệm giới tại tam, thường thường phỉ ngoạn đệ 
nhiễm iềm mộ. Kỳ bồi thực nhị giáo sĩ, dĩ định lữ thứ cư trú trữ 
liên quan càn tượng, sút khôn trục chỉ giai âm. Nhược thông hảo 
hỗ thị nãi thuận nhân tình, tiện dân dụng chỉ sự hồ đãi ngôn, 


Tư phục thư. 
Kệ : Trầm hương nhị cân, 


Bạch tế bố bát thất 
Cát nhạn nhất lâu trọng thập cắn. 


Bồn nhật khắc cụ.- 


(H) Việt-Nam khảo-cồ tập-san, số 2, Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục xuất-bản 
Sài“gòn 1960. 


114 LỊCH-SỮ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Bản dịch Việt-ngữ : 


. những lỗ-uật nhỏ đâng-cống nhự những bức đồ và bình. 
phong, đề hai giáo-sĩ đến xem xét về tôn-giáo. Nay ngài lại chọn hai 
giáo-sĩ tỉnh-thông thiên-uăn địa-lý đến bản-quốc đồ mở-mang thánh- 
giáo, dạy mựời điều răn tóm 0ào ba mỗi, lại yêu cầu giúp-đỡ tà 
cho phép hai 0ị giáo-sĩ ấy trú-npụ đề được giao-hdo, trao đồi hàng- 
hóa, buôn-bán oới nhau. Ngài lại cống-hiến mấy thứ lễ-uật. Tôi đã 
nhận được mấy thứ 0ật lạ đẹp-để 0à đã tiếp hai giáo-sĩ thông thiên- 
Đăn địa-lý ấy, thật là cảm-kích 0ô cùng. Tôi cũng đã nghe giảng 
những điều răn-cấm tóm vào ba mối, lấy làm tốt-đẹp và mến-chuộng 
lắm. 


Việc giúp-đỡ hai Uị giáo-s, tôi đã định xong, cho cư-trú ử 
nơi dành cho khách ở phương xa, ở đó có thề xem hiện-tượng của 
trời đất uà xét-nghiệm điềm lành. Việc giao-hảo buôn-bán là thuận 
lòng người và tiện cho sự cần-dùng của dân, hà tất phải nói, 


Nay phúc thư 


Kê: Trầm hương hai cân 
Vải trắng nhuyền tắm tấm 
Cát nhạn một xêu nặng I0 cắn. 


Ngày này khắc đủ. 


Hai giáo-sĩ đến « cứu giáo » chính là Julien Baldinotti và 
Jules Piani đã đến Đàng Ngoài nắm 1626. Còn hai giáo-sĩ 
¿ fỉnh-thức thiên-văn địa lý s chính là Alexandre de Rhodes và 
Pedro Marquez. Giáo-sĩ Alexandre de Rhodes có thuật lại rằng 


I.|CH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 115 


đíĩ dâng tặng chúa Trịnh Tráng (cuốn chữ Hán có vẽ 
hình trái đất tròn của Buclide, do các cha Dòng Tên soạn, có 


vữ nhiều hình địa-lý và chú-thích bằng chữ Hán ». Đó là bản- 
đồ thế-giới do cha Ricci vẽ và chú-thích bằng chữ Hán theo 
những tài-liệu đã khám-phá được trước thể-kỷ XVII. Cha đã 
giải-thích cho Chúa và triều-thần nghe ; từ vấn-đề địa-lý sang 
vấn-đề tôn-giáo, cha đề-cập đến Thiên-Chúa, (« vua cả vũ-trụ, 
người sẽ thưởng-phạt cho các bầy-tôi trung-thành của người 
hạnh-phúc bất-diệt trên Thiên-quốc ». (12). 


Danh-từ Công-giáo trong bức quốc-thư này có phần điêu- 
luyện và chính-xác. Phải chăng đó là kết-quả giảng đạo của 
giáo sĩ Alexandre de Rhodes và ảnh-hưởng của các sách giáo-lý 


Hán-văn do các cha Dòng Tên soạn-thảo ở Trung-hoa ? 


Đạo Công-giáo được chỉ tính là ¿hánh-giáo đúng như đã ghi 
nhận trong kinh Tin Kính, Danh-từ giáots đã được đặc-dụng 
đề chỉ-thị các linh-mục Công-giáo. Từ-ngữ thập giới nghiêm tồng 
tại tam hàm-súc một sự thông-hiều giáo-lý thề;hiện trong một 
công-thức gọn-gàng đầy-đú có nghĩa là: mười điều răn của 
Thiên-Chúa tóm vào ba mối tức là ba nhân-đức đối-thần :Đức 
Tin, Đức Mến, và Đức Cậy. 


Với sự đóng-góp của văn-chương chữ Hán, ngôn-từ đã 


bắt đầu có khả-năng diễn-đạt thực-chất của Đạo Công-giáo. 


(l2) Trích theo Nguyễn Hồng, Lịch.sử truyền-giáo ở Việt-Nam, tập l. Hiện 
tại xb, Sài-gòn 1959 trang T10. 


116 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


V.— TÂM THƯ CỦA GIÁO-HỮU 
ĐÀNG NGOÀI (1630) 


Sau ba năm làm Bề Trên phái-đoàn truyền-giáo ở Đàng 
Ngoài, giáo-sĩ Alexandre de Rhodes bị chúa Trịnh trục-xuất 
năm 1630. Các giáo-hữu đàng ngoài có nhờ giáo-sĩ chuyền dâng. 
Đức Giáo-Hoàng Urbain VIII một bức thư tỏ lòng kính-mến 
trung-thành. Đồng thời họ cũng nhờ giáo-sĩ chuyền trình cha 
Bề Trên cả Dòng Tên một bức thư khác, « nội-dung thư này 
với thư trên không khác mấy » theo sự nhận-xét của Phạm 
đình Khiêm (|3) 


Linh-mục Nguyễn Hồng cho biết bức thư sau còn lưu-trữ 
ở Bảo-Tàng viện Dòng Tên ở Rô-ma dưới ký-hiệu ARCH, 
]ap. Sin Ñ° B0F. |2 - 13r (14) 


Nguyên-văn chữ Hán phiên-âm như sau : 


« An-nam quốc các bồn đạo thần đẳng bái tạ Thiên Địa Chân 
Chúa thư-túc trình Đại.Sư Tây-phương, Ý đại lị a quốc, sứ tôn 
sư uãng Đông-phương giáo hóa chúng sinh, Hạnh ngộ hữu sự đáo 
An nam quốc giảng Thiên Chúa thánh đạo. Cố bản quốc hâm mộ bất 
thăng. Vấn đạo thậm tảo, kế đắc ngũ thiên dư nhân, lỳ dư tín đạơ 
dữ đa. Nhiên bản quốc quán thần thượng uị thông hiều, phỉ báng 
bất di tắc giết sơ Uị hữu kim hà xử đặc lai. Độc bản đạo tâm 0 
nghỉ nhị ý đốc kính nhạ. Vì thử cảm thư túc trình Đại Sư thùy 


(15) Theo Phạm-đình-Khiêm, Giáo-sĩ Đắc-lộ và tác-phầm quỗc-ngữ đầu tiên 
Tinh-Việt xb Sài-gòn 1960 trang XX II, chú T1. 
(4) Nguyễn Hồng, sdd, trang 140-141. 


I.|CH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 117 


lân mẫn chỉ chân tình, cứu man dì chỉ tiều quốc. Hữu hà kế sứ An 
nam quốc, quý tiện cộng đắc thánh đạo, tận khi tha kỳ, di thoát 
trầm luân thụ phúc chỉ tắc kỳ tứ hữu dư hỉ. 


Thần bồn đạo đồng, kê thủ đốn thư, túc trình tư thư. 


Tụ Thiên Chúa giáng sinh chí kữm nhất thiên lục bách tam 
thập niên ›. 


Bản dịch Việt-ngữ : 


« Tốt cả các bồn-đqo rước An-nam, đều lạy-tg Chúa thật Trời 
Đất, cúi mình dâng thư lên Đgi-Sư ở phương Tây nước Ý-đqi-lj 
u, xin sai thầy đáng kính sang phương Đông dạy-dỗ chúng-sinh. 
Thực là hạnh-phúc cho chúng tôi được các thầy đến nước An-nam 
giảng đạo Thánh Chúa Trời. Nước chúng tôi uốn hân-hoan mến đạo 
khôn xiết. Nghe theo đạo rất sớm, kề được hơn năm ngàn người, 
ngoài ra còn nhiều người nữa muốn tin đạo. Dẫu vua, quan nước 
chúng tôi chưa hiều biết đạo nên có nói lời phi-báng những từ đầu 
đến nay tẫn chưa lên đn đạo. Còn bồn-đạo chúng tôi không bao giờ 
lòng nghỉ-ngờ hai ý, uẫn rất mực tôn-kính đạo. Vì thể chúng tôi 
cả dám kính đệ lá thư này lên Đạgi-Sư, đẩng rất chân-tình thương- 
xót, xin cứu nước rhỏ man-rg chúng tôi. Xin liệu cách nào sai 
đấng làm thầỷ sang nước An-nam đề chúng tôi, sang hèn tất cả đều 
được đạo thánh, tỏ hết đàng tà, đề thoát khỏi chìm-đắm, được phúc 
lành tức là được ơn thanh-nhàn vậy. 


Chúng tôi tất cả bồn-đạo cùng nhau cúi đầu kính đệ bức thư 
mọn này, 


Từ Thiên-Chúa giáng-sinh đến nay là một ngàn sáu trăm ba 
mươi nắm ». 


118 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM. 


Bức thư lịch-sử này có lẽ là công-trình tập-thề của một số 
tân-tòng hay thầy-giảng tính.thông nho-học và xuất-thân từ 
cửa Phật mà giáo-sĩ Đắc-Lộ đã nhắc-nhở trong các sách ký- 


thuật vẻ việc truyền-giáo ở Việt.NÑam. 


Ảnh-hưởng của các sách giáo-lý chữ Hán do các Cha Dòng 
Tên soạn-thảo đã làm cho ngôn~ngữ công-giáo Việt-Nam điêu- 


luyện cao-nhã hơn. 


Đức Chúa Trời được mệnh-danh là T?iên-Địa Chân-Chúa, 
đạo Công- giáo được gọi là Thiên - Chúa thánh - đạo. Những. 
từ-ngữ như bôn-đạo, Tñiên-Chúa giáng-sinh còn lưu-truyền đến 
ngày nay. 

Một số từ-ngữ Phật-giáo đã được rửa tội và làm giàu 
cho ngôn-ngữ công-giáo t đại-sư, tôn-sư, giáo-hóa, chúng-sinh, 


thoát trầm-luân, thụ phúc. 


Chúng ta cũng nên ghi nhận rằng chưa có danh-từ thỏa- 
đáng đề chỉ-định các phầm-trật Công-giáo. Các danh-từ đại-sư: 
ôn-sữ chưa biều-thị đúng đắn nội-dung thánh-chức linh-mục 
Công-giáo, cũng như danh-từ gíáo-sĩ trong quốc-thư của chúa 


Trịnh Tráng. 


Điều quan-hệ là ngôn-ngữ Công-giáo đã nhập vào cộng-: 
đồng ngôn-ngữ của dân-tộc, với những từ-ngữ thông-dụng 


nhưng chứa-đựng thực-chất của đạo Công-giáo. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 119 


VI.— DI-NGÔN CỦA THẦY - GIẢNG 
AN-RÊ PHÚ-VÊN (1644) 


Từ khi bị giam-cầm cho đến khi được phước tử-đạo, 
thầy-giảng An-rê Phú-yên vịÌtử-đạo tiên-khởi của Đàng Trong 
(15) đã nói những lời thống-thiết cảm-động. 


Giáo-sĩ Alexandre de Rhodes có ghi lại với tư-cách là 
chứng-nhân. Nhưng tiếc thay, Cha viết bằng tiếng Ý và tiểng 
Pháp nên chúng ta không được may-mắn lưu-tích di-ngôn của 
thây-giảng An.rê bằng Việt-ngữ (16). 


Tuy nhiên, một tài-liệu tiếng Bồ-đào-nha đã trực-tiếp 
phiên âm một câu nói của thây-giảng An-rê. Đó là một văn- 
kiện viết tay, do Phạm Đinh-Khiêm phát-giác trong sách Wgười 
chững thứ nhất (I7), nhan đề là Relacao da gloriosa mnorte que pa- 
derao pella conƒfissao da feê de Cristo nosho Senhor tres catechistas 
dos Padres da Compdnhia de Jesus em a Reino Cochinchina nos 
annos de [644 e 645. 


(5) Xem Phạm Đình-Khiêm, Người chứng thứ nhút, Tinh-Việt xb, Sài“gòn 
1959. 

(6) Xem Alexandre de Rhodes: †) La glorieuse mort d“André catéchiste de la 
Cochinchine, qui a le premier versé son sang pour la querelle de Jésus 
Christ, en celte nouvelle église. Par le Pàre Alexandre de Rhodes, qui a 
toujours elé présent à toute cette histoire, Paris T655. 
2) Relatione della morte di Andrea catechista chỉ primo de Christiani nel 
Kegno di Cocicina è flate ucciso da gÏindefedeli in odio della fede alli 
26 di luglio 1644, Roma 1652. 

(7) Sdd, trang 154, 240. 


120 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Căn-cứ vào những báo-cáo về tin-tửức nhận được từ Việt- 
Nam, cha Mathias de Maya, quản-nhiệm Dòng Tên tỉnh-hạt 
Nhật-bản soạn-thảo vào năm 649 một bản báo-cáo dày 45 trang 
khồ 20x25cm gởi về trình Cha Bề Trên Cả Dòng Tên cùng một 
lần với thủ-cấp thầy-giảng An-rê Phú-yên. Theo văn-liệu 
này, Thầy-giảng An-rê đã từ-giã các giáo-hữu lần sau hết vào 
năm 1644 như sau : ‹(... Ƒu nghỉao cũ duc choe Jesu cho đen est 
e0} cho den blen đoï] ». 


Phiên.diễn theo chính-tả ngày nay và thêm cho trọn câu, 
ta CÓ : 


(« Hỡi anh em, chúng ta hãy) giữ nghĩa cùng Đức Chúa 
Giê-su cho đến hết hơi, cho đến trọn đời». 


Giáo-sĩ Alexandre de Rhodes có thuật lại câu này, dịch 
từ Pháp-văn ra như sau : 


« Hỡi anh em, ta hãy trung-tín cùng Đức Chúa Trời cho đến 
chết ; không một điều gì có thề giập tắt lòng kính-mến Chúa Giê-su 
Ki-tô trong trái tim ta » (18). 


Và theo lời tường thuật của giáo-sĩ Rlexandre de Rhodes, 
thầy-giảng An-rê đã không ngớt đọc tên cực trọng : Giêsu Í 
Maria ! khi đao-phủ đâm mũi giáo vào khoảng giữa hai bả vai, 
xuyên sau lưng ra trước ngực, 


(8) AlIexandre de Rhodes, la glorieuse mort..« trang 55. Phạm Đình-Khiêm 
trích-dịch, sđd trang l54. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 121 


Một điều lạ-lùng đã xảy ra khi đầu thầy.giảng đã rời khỏi 
cuống họng. Chúng ta hãy nhường lời cho giáo-sĩ Alexandre 
de Rhodes ; 


« Người thanh niên thánh-thiện này (như trên đã nói) vẫn 
không ngớt đọc thánh-danh Chúa Giêsu ; ngay lúc đầu thầy 
này đã rời khỏi cuống họng và nằm ngả trên vai bên phải, tôi 
nghe thấy rõ-ràng tên cực-trọng Giê-su ấy phát ra từ vết 
thương nơi cồ, cùng một giọng giống hệt như từ cửa miệng 
phát ra lúc trước ; tôi nghe thấy thể rõ-ràng và tất cá những 
người gần tôi lúc ấy đều nói như vậy, vừa vui mừng lại vừa 
kinh-ngạc » (19). 


Câu nói do Cha Mathias de Maya nhắc lại và các thánh- 
danh do cha Alexandre de Rhodes ghi chép là tài-liệu đề chúng 
ta nhận-định về ngôn-ngữ công-giáo của thầy-giảng Ân-rê cũng 
như của những giáo-hữu đương-thời. 


Từ-ngữ giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giê-su, giản-dị mà thâm. 
thúy, chứng-tỏ rằng đạo Công-giáo đã nhập-thề trong tiếng Việt. 


Các danh-từ phiên-âm Giê-su, ñ⁄a-ri-a, qua lối phát-âm 
thống-thiết cảm-động của thầy-giảng An-rê trong một trường- 
hợp tử-đạo vinh-quang, đã được rửa rội đề nhập-tịch hệ-thống 
thanh-vận Việt-ngữ bằng giá máu và trở nên thông-dụng. 


Di-ngôn của một người đã sống đạo như thày giảng An- 
rê chứng tỏ rằng tiếng Việt đã bắt đầu có khả-năng diễn-đạt 
một Đạo Sống. 


(19) Phạm Đình-Khiêm trích-dịch, sđd trang 156-157 


122 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


VIIL— CÔNG-THỨC RỬA TỘI (1643) 


Năm 1645, theo đề-nghị của giáo-sĩ Alexandre de Rhodes, 
35 giáo-sĩ Dòng Tên truyền-giáo tại Việt-Nam, Trung-hoa và 
Nhật-bản, nhóm-họp dưới quyền chủ-tọa của giáo-sĩ Cabrol đề 
thảo-luận và quyết-nghị về công-thức rửa tội bằng Việt-ngữ, 


Theo linh-mục Nguyễn Khắác-Xuyên, biên-bản hội-nghị 
này còn lưu-trữ tại Viện Bảo Tàng Dòng Tên ở Rôma dưới 
ký-hiệu ARSI Jap. Sin 80ff 35-39 (20) 


-Linh-mục Thanh-Lãng khám-phá rằng đó là bản tường- 
trình của giáo-sĩ Marini viết năm 1654 gởi cho P,Assislente 
de Portugal đề thuật lại hội-nghị năm |645 «dưới hình-thức, 
một biên-bản, trang thứ nhất có thê coi là tiều-dẫn (viết năm 
1654) đề giới-thiệu biên-bản đã làm năm 1645» (21). 


Dù viết năm 1645 hay sau lại năm |654, văn-kiện về công- 
thức rửa tội cũng là một chứng-tích về danh-từ công-giáo năm 
1645. 


Theo La-ngữ, công-thức rửa tội là: Ego fe baptizo ỉn niomine 
Patris, et FHHil, et Spiritms sancti. Công-thức này không bắt-buộc 
phải đọc bằng la-ngữ nên các thừa-sai công-giáo đã dịch ra 
tiếng địa-phương đề dễ hiều. Nhưng dịch-thuật không phải 


(20) Nguyễn Khắc-Xuyên, bdd, xem sách này, trang !!! chú 1Q chương | 


(21) Thanh-Lãng, Những chặng đường của chữ viết quốc-ngữ; ín trong Đại 
học số 19, tháng 5-1961 trang 22- 


I.,|CH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 123 


lì dễ-dàng vì cần phải đạt ý La-ngữ và thích-ứng với tinh-thần 
và cú-pháp tiếng địa-phương, 


Ở Trung-hoa, việc sử-dụng công-thức rửa tội trải qua ba 
tiai-đoạn : trước là dùng La-ngữ, sau là ghép chữ Hán 0à chữ 
Bò : Ngã tầy nhữ nhân Patêlẻ, cập Fellio, cập Spiritu santo danh 
giả, sau cùng là dùng toàn chữ Hán: « Ngữ tây nhữ nhân Phụ, 
cập Tử, cập Thánh Thần chỉ danh» (22). 


Ở Việt-Nam, công-thức được công-nhận trong thời-kỳ này 
chỉ còn hai tiếng ngoại-lai : (spirif0 santo) : «Tao rửa mầi nhễn 
Danh cha tà con 9à Spirilo samo» (phiên-diễn theo chính-tả 
ngày nay là : Tao rửa mày nhân danh cha 0à con Đà Spirito Santo). 


Cuộc thảo-luận rất sôi-nồi về từ-ngữ nhắn danh và các 
quan-điềm được phát-biều là tài-liệu giúp chúng ta hiều-biết 


về tình-hình ngôn-ngữ Công-giáo lúc bấy giờ. 


Đạo Công-giáo tin rằng chỉ có một Thiên-Chúa nhưng 
một Thiên-Chúa Ba Ngôi. Điều quan-hệ là phải nói thế nào đề 
hiều rõ là một Thiên-Chúa ba ngôi-vị, chứ không phải là ba 
Thiên-Chúa. 


Những ý-kiến đối-lập được nêu ra trong cuộc thảo-luận 


liên-hệ đến từ-ngữ nhân danh. 
Có người muốn dùng tiếng Việt thuần-túy thay vì tiếng 
(22) Xem P.MD.“Elia. De prima forme baptisimatis apud Sinenses signis sỉ~ 


nensibus expressa, trong Péridioca, trang 2 Roma 1938 trang 340-548. 
Chú-thích của Nguyễn Khắc-Xuyên, bđd trang 4. 


124 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Hián-Việt và công-thức là : Tau lấy tên Cha và con tà Spirito 
Santo tau rửa mmầy. 


Phải chủ-trương dùng nên danh viện-lý rằng nhân danh 
đã gọn và đẹp hơn (ơữ lấy tên lại đã được công-nhận ở Trung 
Hoa nên có thể dùng ở Việt-Nam. 


Nhưng người ta hồ-nghi về số ít hay số nhiều của chữ 


đanh nên có nhiều giải-pháp đã nêu ra. 


Giải-pháp của những người hồ-nghi do-dự là dùng tiếng 
La-tinh với công-thức ; In nomine Cha uà Con 0à Spirito Santo 
hay dùng tiếng Bồ-đào-nha với công-thức : In nome Cha và 
Con bà Spirito Santo, Công-thức Bồ-đào-nha đã bị chế-giễu vì 
1n nome đã bị nhại là ín ứ mê với ý-nghĩa uú-mê trong tiếng 
Việt. 


Giải-pháp của những người muốn dịch in nomine ra tiếng 
Việt cũng khác-biệt nhau từ quan điềm của họ về số ít hay số 
nhiều của chữ đanh. 


Giáo-sĩ Alexandre de Rhodes thuộc nhóm thiều-số không 
công-nhận từ-ngữ nhân danh và chủ-trương dùng nhấn nhất 
đanh vì sợ rằng danh có nghĩa là nhiều danh, nhiều tên. Trong 
tự-điền Việt-Bồ-La, giáo-sĩ cũng hồ-nghỉ như thể : « Wñin 
danh Cha (Nhân danh Cha) : In nomine Patris est đubium an ñha- 
beat eum sensum nghĩa là Nhân danh Cha : hồ-nghỉ không biết có 
phải nghĩa ấy không 9. 


Một số giáo-dân không đồng quan-điềm với giáo-si 
Alexandre de Rhodes. Cha Thanh-Lãng có phát-giác biên-bản 


I|CH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 125 


ba trang chữ Nôm, bên cạnh chữ Nôm có ghi-chú chữ Quốc- 


ngữ và chữ La-tinh, nguyên-văn phiên-diễn như sau : 


«Nhin danh Cha và Con và Phirito Sangto ¡ nàí Annam 
các bỏn đạo thì tin rằng ra ba danh bí bàng muon í làm một 
thì phẩy nóy nhin nhít danh Cha ecc... tôy là Giu aõ cãi (?) 
Trâm (?) cũ nghi bậi tôy la Anre 5en (2) cũ nghi bậi tôy là 
Ben tô uãn Trien cũ nghi bậi tôi là Phe-ro uãn nhịt cũ nghe 
bậi tôi là An jo uãn Tãu (?) Cũ nghi bại tôy là Tho me cũ 
nghi bậi tôy là Sĩ le cũ nghi bậy tôy là Lu 1 s¡ cũ nghi bậi tôy 
là Phi-lip cũ nghi bậi toi là Đa Minh cũ nghi bậi tôy là an 
ton cũ nghỉ bậi tôy là Giu ão cũ nghi bậi» (22). 


Có người đồng quan-điềm với giáo-sĩ Alexandre de Rhodes 
nhưng lại dịch nhân nhất danh ra tiếng Việt thuần-túy thành ra 


có công-thức : Tao lấy một tên Cha 0à Con uà Spirito Santo rửa mầy, 


Cuối-cùng chủ-trương đanh là số ít được nhiều người 
ủng-hộ. Theo Gaspar d“Amaral, tác-giả cuốn tự-điền Việt-Bồ 
(thất-lạc) và Antonio Barbosa, tác-giả cuốn tự-điền Bồ-Việt 
(thất-lạc), không cần thêm chữ nhất hay chữ một đề chỉ số ít. Có 
nhiều trường-hợp không cần dùng dung-tù chỉ số mà vẫn hiều là 
số ít như cát ma (cất mả); cát xác (cất xác). Chỉ khi nào muốn 
tó số nhiều như blai có ba hồn bảy vía (trai có ba hồn bảy vía} 
hay Cñúa biờy bø ngôy (Chúa Trời Ba Ngôi). 


Kẽt-quả cuộc thảo-luận là các giáo-sĩ đã căn-cử vào văn 
pháp Việt-ngữ và uy-tín của Chữ Hán đề công-nhận công-thức : 
Tao rửa mày nhân danh Cha sà Con à Spirito Santo. 


(25) Theo Thanh-lãng, bdd, trang 24-25. 


(26 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Dưới biên-bản có ghi danh-sách những giáo-sĩ ủng-hộ, 
phản-đối hay trung-lập trong quyết-nghị chấp-thuận công-thức 
này. Kèm theo còn có ghi chức-vụ hoặc khả-năng Việt-ngữ 
nữa. 


Có 31 giáo-sĩ chấp-thuận trong đó có Cha Cabrol, chủ-tọa 
hội-nghị, cha Semedus, phụ- trách Trung-hoa, cha Antonio 
Barbosa với ghi-ehú (hông-thạo tiếng (peritus linguae) cha Gaspar. 
d'Amaral với ghi-chú rất thạo tiếng (peritisimus linguae), 


Có 2 giáo-sĩ bỏ phiếu trắng : cha Carolus de Rocha, môn- 


đệ Việt-ngữ của cha Alexandre de Rhodes và cha AÁscanius. 


Có 2 người giáo-sĩ phẩn-đối là Cha Alexandre de Rhodes 
và cha Metellus Saccamus, môn-đệ Việt-ngữ của Cha 
Alexandre de Rhodes. Biên-bản không ghi khả-năng Việt-ngữ 
của cha Alexandre de Rhodes mà chỉ phụ-chú là : giáo-sư thần- 
học, khi xưa làm Bề Trên Truyền-giáo Phái-đoàn Truyền - giáo 
Đảng Trong. 


Qua công-thức được hội nghị chấp-thuận, chúng ta nhận 
thấy sự thận-trọng của các thừa-sai trong công việc chuyên- 
dịch ngôn-ngữ thần-học Âu-châu sang Việt-ngữ. Phần đông 
các ngài đã nỗ-lực học-hỏi Việt-ngữ đến độ nhận-định tính. 
vi ý-nghĩa của các danh-từ và văn-pháp đặc-biệt cúa ngôn- 
ngữ nước ta. Thái-độ thận-trọng và nỗ-lực học-hỏi ấy là 
những yếu-tố ảnh-hưởng đến sự hình-thành của ngôn-ngữ 
Công-giáo Việt-Nam. 


\.|CH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 127 


Chủ-đích của các giáo-sĩ là tạo nên một công-thức được 
mọi người hiều rõ đầy-đủ ý-nghĩa của bí-tích rửa tội và tín- 
điều Thiên-Chúa Ba Ngôi. Về văn-từ, các giáo-sĩ không ngại 
dùng một từ-ngữ Hán-Việt khá phô-thông và gọn-gàng thuần- 


nHã 


Danh-từ Spirio Sanio chưa được phiên-dịch ra Việt- 
ngữ có lẽ vì các giáo»sĩ chưa tìm ra được một danh-từ tương- 
xứng. Phải đợi đến thời-kỳ truyền-giáo sau mới có danh-từ 
Chúa Thánh Thần với nội-dung đúng với tíin-lý Công-giáo. 
Phương chỉ, khuynh-hướng dùng nguyên-văn danh-từ ngoại. 
quốc đang thắng-thế ở tiền-bán thế-kỷ XVII. 


VII.— THƯ CỦA BENTO THIỆN VÀ IGESSIO VĂN 
TÍN GỞI CHO GIÁO-SĨ FILLIPPO DE MARINI (1659) 


Filippo de Marini là môt giáo-sĩ Dòng Tên đến Đàng 
Ngoài năm 1647 và bị trục-xuất năm ]658. 


Theo Hoàng Xuân-Hãn trong bài Một tài tăn-kiện bằng 
quốc-âm tàng-trữ ở Âu-châu (24), Viện bảo-tàng Dòng Tên ở 
Rô-ma còn giữ một bức thơ của Bentô Thiện gởi cho giáo 
sĩ Fdlippo de Marin đề năm 1659 và một bức thư của 
Ígessio Văn Tín gởi cho giáo-sĩ Filippo de Marini, cuối thư 
đề «mồng 2 tháng 9 Đức Chúa Trời ra đời |659 » (nguyên- 
văn là: mùng hay thánh chính D.C.J. ra đòy một nghìn sáu 
mươi nam muoy chính) (23). 


(24) Đại học số 1O, tháng 7 1959 trang 108-119. 
(25) Theo tài liệu chụp hình của L.M. Vũ.Khánh-Tườngo 


128 LỊCH.SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Ngoài ra còn có một bài dài kề sử-ký địa-dư phong-tục 
nước ta mà Hoàng Xuân-Hãn cho là « Bentô Thiện làm và gửi 
cho Filippo de Marini năm 659 đề giáo-sĩ này viết sách 
Historia et relatione de[ Tunchino năm 1665 9, 


Hai bức thư nói trên ghi dấu một giai-đoạn tiến-triền 


cúa ngôn-ngữ Công-giáo Việt-Nam, 
Đoạn chót của bức thư của Bentô Thiện như sau : 


‹( Ởn đức Chúa Blờy blả' caõ cho thầi đờy đờy. Bốấi nhieu 
miờyw tôy chép tháng mươy ï Igrega mà thư nồi thi ngài Lễ Bà 
Thánh Daquia cũ õn Thánh Miganto tử 0ì đạo, tôây lại ơn thầi là 


cha 0ì thương đến con cũ tôy xin cha chớ quên làm chỉ. 


Từ Đức Chúa Jesu ra đờy cho đến rài một nghìn sáu trăm 


năm mươy chín năm. 
Bento Thiên tôy tá nhà Thầi. » 


Trong bức thư của Igessio Văn Tín, với bút.pháp cũng 
giống như của Bentô Thiện, chúng ta gặp từ-ngữ sau : (đài 
cả, (thầy cả) bồn đạu (bồn đạo) D. C, Blờy blả“ con cho Thài 
đờy nài 0à đờy sau (Đức Chúa Trời trả công cho Thầy đời 


này và đời sau). 


Khuynh-hướng trở về với ngôn-ngữ Việt-Nam thuần-túy 
đã được thắng thế với từ-ngữ Đức Chúa Trời thay-thể cho 
Thiên-chủ (năm 1622) Thiên-Địa Chân-Chúa (năm 1627), Đức 
Chúa Giê-su ra đổi thay thế cho Thiên Chúa giáng-sinh (năm 
1630). 





Phụ bản XVII : Mật trang trong cuốn Phép Giảng tắm ngày của 
lịnh-mục Alexandre de Rhodes. 





LAN 


2 


Phụ bản XƯI1I] : Bìa cuốn Tường-trình về những bước tiến-triển 
khả-quan của Đức Tín do các Cha Dòng Tên rao-giảng ở Đàng Ngoài 
của linh-mục Alexandre de Rhode›s, nguyên-văn tiếng Y in năm 1650. 





Phụ.bản XIX : Mật trang trong cuốn Tường-trình về những bước 
tiến-triển khả-quan của Đức Tin do các Cha Dòng Tên rao-giäng ở 
Đàng Ngoài của linh-mục Alexandre de Rhodes in nặm 1650. 





Phụạ-bản XX : Bìa cuốn Những cuộc hành-trình của linh-mục 
AIexandre de Rhodes, in lần thứ nhất năm 1655, tái-bản năm 1666, 





Dhụ-bản XXTI : Chân dung linh mục Đedro Ordonez de Cevallos, 
In trong sách Tường-trình của Linh-mục xuất bản ở laen năm 1698. 


Tài-liệu trong cuôn Essai sur les Origines du Christian risme au 
lonkin et dans les autres pays annamites của F. Romanet du Caillauđ, 





Phụ bản XXII: Bìa cuốn Khảo về nguồn-gốc Ki-tô-giáo ở xứ 
Bắc và các xứ Việt khác của F. omanet du Caillaud in năm 1915. 


TSSIONE.- ' : 
OMPAG CN 





Phụạ-bản XXIIHI: Bìa cuốn Tường-trình về địa-phận truyền-giáo 
mới của các Cha Dòng Tên ở Đàng Trong của linh-mục Caristforo- 
lorri, nguyên-văn tiếng Y in năm 1631. 





Phụ-bản XAIV: Một trang cuốn Tường-Irình của linh-mục 
Christoforo Borri in năm 1651. 


I|CH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 129 


Lối phô-diễn giản-dị nhưng thâm-thúy mà chúng ta thấy 
thề-hiện trong từ-ngữ giữ nghĩa cùng Chúa Giê-su của thầy-giảng 
An-rê là đặc-tính bút-pháp của Bento Thiện với từ-ngữ tử 
0ì đạo, của Igessio Văn-Tín với đoạn : Đức Chúa Trời trả công 
cho Thày từ đời này 0à đời sau, 


Danh-từ öồn đạo xuất-hiện năm {ó30 đã được thói quen 
công-nhận. Cách xưng-hô với linh-mục thấm-nhuần tình phụ- 


tử, gọi linh-mục là Thầy cả, là cha, tự xưng là con. Đề tỏ ý 
khiêm-nhường vâng-phục, có lúc xưng là tôi-tớ nhà Thầy. 


Đến giai-đoạn này, chúng ta nhận thấy ngôn-ngữ Công- 
giáo Việt-Nam sống động với tâm-tư của giáo-hữu nhiệt-thành, 
với hình-thức thuần-túy dân-tộc, giản-dị chẩt-phác mà vẫn tao- 


nhã đoan-trang. tu”, 


Từ cuốn Đỗ-(ộc gia-phả đến bức thư của Bento Thiện và 
Igessio Văn Tín, chúng ta vừa nhìn lại tiến-trình của ngôn-ngữ 
Công.giáo Việt-Nam trong khoảng gần [50 năm. 


Trước khi các cha Dòng Tên đển truyền-giáo, nghĩa là tử 
năm l6l5 trở về trước, chúng ta gặp những từ-ngữ, những 
kiều nói chưa đú khả-năng diễn-đạt thực-chất Công-giáo. NÑgôn- 
từ lúc bấy giờ chưa đi kịp nội-dung muốn phô-diễn. 


NÑỗ lực truyền-giáo của các Cha Dòng Tên trong tiền-bán 
thế-kỷý XVII đã phát-động một cuộc tiến-hóa vượt bực trong 
ngôn-ngữ Công-giáo Việt-Nam. Thừa-hưởng kinh-nghiệm ngôn- 
ngữ Công-giáo Trung-hoa, cảm-thông sâu-sắc với tinh-thần 
Việt-ngữ, các thừa-sai với căn-bản thần-học vững-vàng và các 
giáo-dân với trình-độ giáo-lý khả-quan và đức-tin sống động, 
đã cùng nhau góp công chuyên-dịch, sáng-chế danh-từ, thí- 


120 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


nghiệm trau-dồi lối phô-diễn. Kết-quả là có một số danh-từ bị 
đào-thải, nhiều danh-từ được công-nhận. Lối dụng-ngữ lai 
Việt lai Âu hay hoàn-toàn chịu ảnh-hưởng Hán-văn chỉ là 
biện-pháp tạm-thời đáp-ứng nhu-cầu cấp-bách (26). Trong nỗ. 
lực xây-dựng ngôn-ngữ Công-giáo Việt-Nam, chúng ta nhận 
thấy khuynh-hướng phát-huy công-giáo tính và dân-tộc tính 
dần dà thắng thế. 


Đó là đường-hướng tiển-triền mà chúng ta nhận thấy, 
trong những vắn-liệu giới-thiệu trên đây và nhất là trong các 
tác-phầm chữ quốc-ngữ của Alexandre de Rhodes. 


(26) Các sách bồn các Địa-phận Đác-Việt đều có chép bản kinh Hán-văn, 
quen gọí là Kinh Cầu Chữ. Chúng tôi phỏng-đoán kinh này thông-dụng 
từ thời-kỳ sơ-khai của giáo-hội Công-giáo Việt-Nam. 

Kinh cầu chữ 

Thiên-Chúa căng lân thần đẳng. 

Thưa : Kirixitô căng lân thần đằng. 
Thiên-Chúa căng lân thần đằng. 
Kirixitô phủ thính thần đẳng. . 

Thưa : Kirixitô thùy doän thần đằng. 
Tại thiên Thiên Chúa phụ giả 

Thưa : Căng lân thần đẳng. 
Thục thế Thiên Chúa tử: giả. 
Thánh Thăn Thiên Chúa giả 
Tam vị nhất thề Thiên Chúa giả. 
Thánh Maria 

Thưa : Ứj thần đẳng cầu 
Thiên-Chúa thánh mẫu 
Đồng thân chỉ thánh đồng thân giả" 
Kirixitô chỉ mẫu 


(Xem tiềp trang 13l) 


JCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 131 


Thủy thai Vô nhiễm nguyên tội chÍ hậu. 
Chí thánh Mân côi chỉ hậu 
An-hòa chỉ hậu. 
Trừ: miễn thế tội Thiên Chúa dương cao giả: 

Thưa : Chúa xá thần đằng. 
Trừ miễn thế tội Thiên Chúa dương cao giả. 

Thưa : Chứa lân thần dẳng. 

Thiên thần lai báo Thánh Mẫu Maria nãi nhân Thánh Thần thụ dựng thính 
chúng đồng đảo khần kỳ Thiên Chúa, dĩ Chúa thánh sủng phó ư thầu 
đẳng linh hồn (hay là linh hồn mồ). T thần phàm do Thiên thần chỉ 
báo dĩ chỉ Thiên Chúa tử giáng dựng giả, nhân kỳ khồ nạn cập kỳ thập 
tự Thánh giá hạnh đại ư phục sinh chỉ vinh phúc, diệc vị thị thần đằng 
Chúa Kirixiô Amen.. 
Thiên Chúa hồng hựu vĩnh dữ thần đằng giai yêu. Amen. 


CHƯƠNG II 


VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO TRUYỀN KHẨU 


H ÂU hết các nền văn.-học trên thể-giới đều bắt đầu 
bằng hình-thái truyền-khầu, với những tác-phầm được cộng- 
đồng chấp-thuận làm của chung đến độ khó tìm ra tác-giả. 
Văn-học Công-giáo Việt.Nam cũng thế. Những lối hùng-biện 
tôn-giáo, những bài ca-nhạc phụng-vụ đã là những hình-thức 


phô-diễn truyền-khâu đi trước những tác-phầm thành văn. 


1.— CA-NHẠC CÔNG-GIÁO BÌNH-DÂN 


Trong những yếu-tố cấu-tạo nền văn-học truyền-khẩu việt 
Nam, các học-giả thường nhấn mạnh nhạc-điệu cố-hữu của 
của tiếng Việt và tinh-thần mơ-mộng của người Việt. Những 
câu ca-dao thi-vị, những điệu dân-ca phong-phú, chính là những 
tuyệt-phầm nho-nhỏ được dư-luận tán-thưởng; 


LỊCH-SỬ VĂÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 133 


Những nhận-định trên đây có thề áp-dụng đối với các tác 
phầm ca-nhạc công-giáo bình-dân, xuất-hiện ở Việt - Nam từ 
buöi bình-minh của đạo Công-giáo ở Việt-Nam, như bút-tích 
của nhiều vị thừa.sai đương thời ghi-nhận. 


Noi gương thánh Phanxicô Xaviê, vị tông-đô miền Đông- 
Â, các thừa-sai chủ-trương thích-ứng việc truyền-giáo với các 
nền văn-minh cồ-truyền bản-xứ. Người chủ-xướng thời-danh 
chính là giáo-sĩ Alexandro Valignano (1529 — 1606) đã có địp 
đi quan-sát các cơ-sở truyền-giáo ở Trung-Đông và Viễn-Đông 
Chủ-trương khôn-ngoan này được các giáo-sĩ thực-hiện ở Ấn- 
độ với giáo-sĩ Nobili ở Trung-hoa với các giáo-sĩ Ruggicri 
và Ricci 


1.— Ca-nhạc phụng-vụ bình-dân. 


Ở Việt-Nam vào đầu thế-kỷ XVII, phong-trào ca-nhạc 
phụng-vụ bình-dân chứng tỏ nỗ-lực thích-nghi việc truyền- 
giáo với các giá-trị tích - cực của văn-học Việt - Nam. Kinh 
nguyện và mầu-nhiệm của đạo Công-giáo đã được trình-bày 
theo thề-điệu cö-truyền đề giáo-dân cảm-nhận dễ-dàng hơn. 
Trong thiên khảo-luận Wền 0ăn-chượng công-giáo 0Š Phanxicô Äa- 
0ỉe tại Việt-Nam (1) Georg Schurhammmet đã ghi-nhận : 


{I) Georg Schurhammer; Ânnamitish Xavierius Literatur, bài đăng trong quyền 
Missionwissenschaftlich Studien, Aix la-ChaPeele, †f951† trang 500-514. 
Bản dịch Việt-ngữ của Irương-bừu lâm và Đỗ văn Anh, Việt-Nam khảo 
cồ tập“san, số 2, Bộ Quốc-gia giáo-dục, Sài-gòn, 1960, trang 144-I81. 


134 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


« Ñgười Việt-Nam có thói quen vừa học vừa hát (2) nên 
các thi-phầm xuất-hiện rất mau-chóng. Ca và kịch thường cố 
cơ-hội đề được sáng-tác, đặc-biệt vào những ngày lễ Giáng- 
sinh, Các ngày đó, với những cuộc lễ long-trọng và Máng-tỏ 
thu hút giáo-dân và cả người ngoại-đạo rất đông-đảo đến nhà 
thờ. Trong xứ Nam, các giáo-sĩ đã làm Máng-cổ năm 1626 ở 
Cacham (3) và năm 1647 ở Hội - an (4). Ở xứ Bắc, trong dịp 
lễ Giáng-sinh năm {634 tại Rum (5), cuộc trình-diễn đời sống 
của hai Thánh Alexis và Eustache đã làm khán-giả rơi lệ (6). ở 
Lăng-cô (7) rất nhiều người theo đạo vì các bài hát về phép 
trầu-nhiệm của ngày Giáng-sinh (8). Năm 1642, lễ Giáng-sinh 
đã được cử-hành Kê-Mié (9), có Máng-cỏ, ca và kịch như đã 
vừa trình-bày trên đây. Năm 1648, cũng nhân ngày lễ này, 


(2) Bài ký sự đề năm 1665 trích trong A. launay, Histoire de la Mission de 
Cochinchine, lII, Paris, 1925. TR. 510. (chú thích của Georg Shurhammer). 

(5) Cacham là làng Thanh chiêm. Xem Phạm Đình-Khiêm, Đi tìm địa-điềm 
và di-tích hai thành cồ Quảng-nam và Phú-yên đầu thế kỳ XVII, trong 
Việt-Nam khảo-cồ Tập-san số † tr 72-77 (chú-thích của Trương-bửu Lâm 
và Đỗ văn Anh}. 

(4) Japsin. 71, 98. 552v. (chú-thích của Georg Shurhammer}- 

(5) Kưm : có lẽ là của Ròm trong tỉnh Nghệ-An, của sông Cả (chú-thích 

của I.B.L và Ð.V.A). 

Japsin. 88,205. D. Bartoli nghĩ vở kịch đó do Majorica soạn (chứ 

thích của Œ.S.) 

(7) Viết là Langou ; có lẽ là lăng-cô, dưới chân đèo Hải-vân về phía Huể 
(chú-thích của TBL và ÐVA). 

(8) Japsin 88,450v. (chú-thích của G.S.) 

(0) Kê Mié : chúng tôi chưa nhận được tên địa-điềm này (chú-thích của 
T.B.L và Ð.V.A). 


(6 


.~ 


_> 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG.GIÁO VIỆT-NAM 135 


4000 giáo-dân đã tụ họp tại Kẻ-bố (10) đề xem diễn lại sự cải- 
giáo của Josaphat. Trong buôồi lễ có naững cuộc đối-thoại và 


Ââm-nhạc bản xử » (JI). 


Giáo-sĩ Alexandre de Rhodes có thuật lại lễ.nghị Tuần 
Thánh cử hành tại Hội-an năm 1644, trong dịp đó giáo-hữu 
« hát những lời than.thở bằng tiếng bản-quốc rất thảm-thiết về 
sự Thương-Khó của Chúa Giê-su (12). 


Những cung-điệu ca-vẩn nhắc-nhở trong các sử-liệu trên 
đây chính là tác-phầm tập-thề đầu mùa của một cộng-đồng giáo- 
hữu mới thành-lập, được bảo-tồn trong các giáo-xứ từ thế-hệ 
này sang thể-hệ khác (I3), tạo nên một truyền-thống ca-nhạc. 
phạng-vụ bình-dân (14). 


(O) Kẻ bấ : viết là Kẻ Bò, chắc là Kẻ Bố, làng Bố-vệ, huyện Đông-sơn, tỉnh: 
Thanh-hóa. (chú thích của TBL và ÐVA). 

(f) Japsin 85,209. (chú-thích của G.S.) 

(12) Alexandre de Rhodes, Voy. et Mis. trg 175. 

(15) Linh-mục Cardière có nhận xét về địa vị của các cung điệu ca-vãn-tại các 
giáo-xứ như sau : * Việc hát các u-văn được tồ-chức một cách phiền- 
nhiễu và cảm-động, nhất là tại các giáo-đoàn Bắc-Việt. Việt lần hạt 
Mân-Côi được chia ra từng hồi từng lớp có điềm bằng những bài gẫm 

. về từng giai-thoại của cuộc đời Chúa Cứu Thế đề gợi cho mọi, người 
những tình cảm thích hợp» (Bullein de la Ligue Mission, Paris, T958, 
trợ. 47. Trích dẫn theo Thanh-Lãng, BNLVHCĐ, trạ 56, 57. 

(14) Năm 1965, nha Tuyên-Úy Công-giáo Quân-Lực Việt-Nam Cộng-hòa cớ 
tồ chức một giải Dâng Hoa tại Sài-gòn, có 21 đoàn tham-dự. Xem bài 
tường-thuật và phê-bình cuộc thi trình-diễn này trong nhật báo Xây 
Dựng (tháng 6 1965): “Giải Dâng hoa !965 theo sự nhận-xét của 
một nhạc-sĩ », bài ký H.H.H. và nguyệt-san Tinh-thần số 18, Tháng 8 
năm 1965 đặc biệt về Đại-Hội Văn-Nghệ Công-giáo. 


136 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Dân Việt vốn ưa ca-hát, tiếng Việt vốn có nhạc-tính phong 
phú nên ngay những lời kinh-nguyện nhật-tụng cũng đã là 
những cung-điệu trầm-bồng nhịp-nhàng. Cao hơn một bậc nữa. 
là những cung ngân-nga khi đọc sách Thánh trong nhà thờ; 
những điệu bi-ai đọc trong mùa Thương-Khó, những bài vè- 
vãn kính mừng Sinh Nhật và dâng tiến Đức Bà. Tất cả đều 
thấm-nhuần hồn nhạc lời thơ cồ-truyền của dân-tộc và sống- 


động đức tin sốt-sắng, 


Đặc-sắc hơn hết là những bài Văn Dâng Hoa, tồng-hợp ba 
nghệ-thuật thi, vũ, nhạc trong niềm kính mến Đức Mẹ, Nhà 
nhạc-học Chương-Thi, đã giới-thiệu phần tinh-túy của Vãn 
Dâng Hoa như sau : 


« Ngày xưa, không ai biết tự đòi nào, vãn hoa đã liên- 
kết chặt-chẽế với việc tôn sùng Đức Mẹ trong tháng năm. Vì 
vậy mà có những kiều nói đầy ý-nghia : « Tháng Đức Bà Tháng 
rước kiệu Đức Bà, Tháng rước hoa, Tháng dâng hoa, Tháng hoa. 
Ngày rước hoa là ngày vui-mừng cho cả xứ, cả họ, cả đoàn 
thề tö-chức, là ngày ai nấy tỏ lòng sùng-kính Đức Mẹ một cách 
phi-thường : nào kết hoa làm kiệu, nào mời các đoàn-thề của 
xứ lân-cận tới thông-công. Riêng các trẻ em được cả một buôồi 
vui-thú : nào cờ-quạt, nào khăn-áo, nào quà-bánh... như 
không một ngày nào có, Trung-tâm-điềm cuộc rước chính là lúc 
đâng hoa. Giờ-phút kiệu hoa vào nhà thờ và bắt đầu đâng hoa 
là giờ-phút tột độ. Ai nấy thu hết tâm-trí vào cảnh trang- 
hoàng của nhà thờ, vào kiệu Đức Mẹ, vào đàn con thơ-ấu 
đang thay mặt gọi người « dâng hoa dâng nến cùng lòng » cho, 
Mẹ nhân-ái. Say-mê không phải vì tàn, quạt; hoa, nến, không 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 137 


phải vì bầu khí tưng.-bừng náo-nhiệt, không phải vì dáng điệu 
mềm-mại và đoan-trang của các con Đức Mẹ cho bằng say-mê 
vì bài Văn Dâng Hoa. Chính vì lời ca và cúng vãn làm sống 
dộng những mầu-sắc và: những công-trình bài-trí làm rung- 
chuyền tâm-hồn mọi người dự cuộc. Vì bài vãn là lời cầu- 
nguyện có nhịp-nhàng, có thú-vị có ý-nghia tượng-trưng rất- 
phong-phú và tính-cách đặc-biệt Việt-Nam vậy. 


« Văn Dâng Hoa đã có một lịch-sử, đã được coi như lời 
tâm-huyết của từng thế-hệ Công-giáo dâng lên trước tòa Đức 
Mẹ Việt-Nam. Riêng về phương-diện âm-nhạc, vãn hoa là bước 
đầu của nghệ-thuật âm-nhạc Công-giáo Việt-Nam » (15) 


Lời ca được sáng-tác theo các thề thơ dân-tộc như nói 
lối, lục bát, thường gồm những từ-nhữ cô, hay những kiều 
nói đặc-biệt của Công-giáo. Cung-điệu rất phong-phú đặc-sắc 
có bài là những điệu ca lý cồ-truyền, có bài được qcấu-tạo' 
theo một đường lối riêng-biệt, khác xa những điệu cö-truyền 


kia» (16) 


Sau đây là một bài vấn Đức Bà (17) theo thề nói lối rất 
gần lối hát nói về phương-diện dùng vần liên-tiếp và yêu-vận ; 


(15) Chương Thi, Văn Đức Đà, Tập l, nhạc đoàn Tiếng Chuông Nam, Hà- 
nội, 1952. trg 5-4. 

(6) Xem bài của H.V.H, bdd, nhật báo Xây-Dựng, ngày 6-6-1965. 

(17) Trích dẫn theo Nguyễn Khắc-Xuyên, Tìm hiều Giáo-nhạc, Tinh Việt, Hà- 
nội Q52, trg 55-36. Tác giả ghi-chép từ miệng một bà trùm đã có tuôi, 
« thời cồn xuân sắc, bà là tay ca-văn bậc nhất 9. 


128 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Gió huận-phong thoảng qua 0ườn cấm, 
Cảnh thanh-hòa sắc đã sang hè. 

Trăm thứ hoa đua nở tứ: bề, 

Hoa thanh-lịch chỉ uề nhân-đức. 

Mừng Đức Bà như hoa ngũ sắc, 

Mùi thơm-tho nực chốn trần-gian, 

Chữ đồng-trinh ghỉ tạc đá tàng, 

Gương trung-nghia khắp nhân-hoàn lấp-lánh 


+ + . + ° ° ` ‹ 


Chúng con nay tiến hoa phụng-sự, 
Giãi tấm lòng xích tự bấy lâu; 
“Ơn ga-xa uẫn đội trên đầu, 


Tay dâng hát mấy câu cầu-nguyÊn. 


Ga-xa, phiên-âm la-ngữ grata nghĩa là duyên-dáng, ơn 
nghĩa là một từ-ngữ cô, Trong những câu vẫn theo thê lực bát 
sau đây, chúng ta cũng gặp những từ-ngữ cô như mọn-mqy;, 
Chúa Dêu. Thiết-tưởng có thề căn-cứ vào những từ-ngữ ấy đề 
ấn-định soạn-niên của các bài vãn đó là thuộc thời khởi-thủy 
của Giáo-hội Công-giáo Việt-Nam : 


— Cúng con mọn-mạy phàm-hèn 

Dám đâu ngửa mặt trông lên bàn thờ, 
— Lạy ơn Đức Mẹ Chúa Dêu 

Chúng tôi trông-cậy cùng kêu-uan Bà,, 


Khuôn-khồ thề thơ lục-bát thường được nới rộng đề 
thích-ứng với nhửng lề-lối đặc biệt của nền ca-xướng Việt> 
Nam, như ngân-nga nhấn láy hay dự-diễn (anticipatton), nghĩa 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 139 


là đưa ra trước một số chữ của câu thơ. Ví-dụ chứng-minh 
sau đây được tríchdẫn theo sự ghi-chép và ký-âm của 
Chương-Thi (|8) : 

Dòng tấm lòng (¡) thành, 

Chúng tôi dâng tấm lòng (¡) thành, 

Mấy lời uạn phúc (Ì) mấy ngành (a) mấy ngành Mân-côi (L). 





Đâu điền | mg Ẻ thà»|., 9 HIẾP 


b————--- 





Íạ. `8 RÄu€ c mu Tổ 4 mây 









[ ` T—_— 
=—==—-_-.. 
(Š——#—2— —“—*®*—'———t—— 

VẢ ST HS —— 
XS.“ >¬—.—' 


` ^ ` , 
ngh)& Play cóc C 


8) Văn Đúc Bà, sdd. trạ 5O. 


140 LỊCH-SỦ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Văn-học-sử và nhạc-sử Việt-Nam không thề bỏ qua 
truyền-thống ca-nhạc phụng-vụ bình-dân. Gần đây công cuộc 
sưu-tầm (19) và phát-triền (20) nền ca-nhạc ấy đã được đặt 
thành vấn-đệ trong khuôn-khồ duy-trì những giá-trị văn-hóa 
đân-tộc và qui-định đường-hướng sáng-tác mới. Tựu-trung,. 
nhà nhạc-học Chương-Thi đã đưa một nhận-định xác-đáng 
về giá-trị văn-nghệ và tôn-giáo của những cung-điệu ca-vãn 
‹Công-giáo cồ-truyền : 


cĐây đó người ta ca-tụng các cung sách, các lễ-nghị 
á-phụng-vụ (para-liturgique) như ngắm đứng của ta, nhất là 
đối với những người đã có dịp so-sánh các lễ-nghi tôn-giáo, 
Đông Tây. Dùng y-phục đại-tang và giọng khóc lâm-ly kia 
đề khóc Chúa Giê-su tối ngày chịu chết, dùng cung-giọng 
dịu-dàng và những vần thơ uyên-chuyền kia đề vào hang-đá 
kính mừng Chúa Hài-Đồng một vè Sinh-Nhật, cũng như dâng 


(19) Xem Tìm hiều giáo-nhạc của Nguyễn Khác-Xuyên và Văn Đức Bà của 
Chương-Ihi. Theo chỗ chúng tôi biết, nhạc“sĩ lê-quang Nhạc, giáo-sư 
Trường Quốc-Gia Âm-nhạc và Kịch-nghệ Huế đã hoàn-thành một 
bộ sách phân tích nhạc-ngữ và sưu-tập giáo-nhạc cỗ-truyền Việt-Nam. 


420) Theo sự tiế-lộ của H.V.H (bdd), * ai cũng mong răng rồi ra sẽ có những 
cuộc thi Dâng hoa tồ-chức mỗi năm không những ở Sài-gòn mà cồn ở 
nhiều địa-phận khác. Và như vậy số bài bản cồ-truyền tất phải khai-thác 
hết. Cuộc trở vì nguồn đó vừa phù-hợp với tinh-thần Công-đồng Vatican 
lÌ vừa hòa nhịp với phong;trào khảo-cứu cồ-nhạc mà Trường Quốc-Gia 
Âm-nhạc đang tiển-hành và một nhạc-sĩ đã thực-nghiệm một cách thành 
công trong những bài tân-nhạc. Kề thì ngay từ l946, giới nhạc sĩ Công" 
giáo đã tìm ra hướng đi đó và đã gặt-hái được kết-quả bền-vững, chứng 

* cớ là trong cuộc thi vữa kề nhiều bài tân-tạo đã xen kẻ với bài cồ¬ 
truyền mà vẫn gây được vẻ hòa-hiệp tự-nhiên » (Nhật-báo Xây-Dựng, 
ngày 6-6-I965). 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM. 14? 


kinh Đức Mẹ hiền-vinh một cung lục bát và ngành hoa ngũ sắc, 
đó là những lễ-phép giàu ý-nghĩa cũng như giàu cảm-tình, có 
sức kích-động tâm-hồn chúng ta rất mạnh, đó là sự thành-kính 
tận-tình của con cháu Tiên-Rồng muốn dâng-tiển Thiên-Chúa 


tất cả những gì mình có » (2l) 


9. Giáo-sử diễn-ca. 


Phong-trào ca-nhạc bình-dân còn vượt khỏi phạm-vi các 
giáo-đường mà phôö-biến khắp nơi. Những đề-tài trong giáo-sử 
được soạn thành lời thơ, phồ thành điệu nhạc truyền-tụng 
khắp nước. 


Năm 1622, bà chị của Chúa Đàng Trong xin chịu phép 
rửa tội. Bà thường nghe những bản hát đạo và tiều-sử các 
thánh do một nữ ca-sĩ Đàng Ngoài trình-bày (22). 


Giáo-sĩ Alexandre de Rhodes có kề lại trường-hợp của bà 
Catarina, em gái Chúa Trịnh Tráng : ‹Bà đặt thành thơ-vãn 
tất cả lịch-sử đạo Công-giáo bắt đầu từ tạo thiên lập địa đến 
khi Chúa xuống thế làm người, đời sống, cuộc tử-nạn, phục-sinh 
và lên trời của Đấng Cứu-thế, Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng 
ta và ở cuối còn phụ thêm đoạn kề chuyện chúng tôi đến xứ 
Đông-Kinh và công cuộc truyền-giáo ở đó. Bà làm rất hay. 
Đến sau vẫn còn được tất cả người có đạo truyền tụng cho 
nhau, họ ngâm lên lúc làm việc ở nhà, lúc làm việc ngoài đồng 


(21) Chương Thi, Văn Đức Bà, sdd. trang 7. 
(22) Japsln 71.462 (chú-thích của G.S.) 


142 LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


hay lúc đi đường. Người biết ca-nhạc còn họa nhạc thêm vào, 
Rồi chẳng những người có đạo mà còn cả những người không 
có đạo cũng thích ngâm-vịnh. Nhờ những thơ-văn đó mà nhiều 
người đã trở lại đạo » (23). 


Ngoài những điều trên đây, chúng ta chưa biết gì hơn về 
các tác-phầm công-giáo truyền-khầu đầu mùa. Chúng ta hy- 
vọng tằng rồi đây các nhà khảo.c6 sẽ phát-giác được chính 
văn cuốn giáo-sử diễn-ca của bà Catarina. Tác-phầm này lúc 
đầu lưu-truyền theo lối truyền-khầu nhưng có lẽ về sau được 
chép thành văn và chắc được lưu-trữ trong thư-viện các cơ- 


quan Công-giáo hay lãng quên trong tài-liệu của tư-gia. 


IIL— HÙNG-BIỆN TÔN-GIÁO 


Theo giáo-sử, các giáo-sĩ Dòng Tên truyền giáo ở Việt- 
Nam trong tiền-bán thế-kỷ XVII phần đông đều thông.thạo 
Việt.ngữ và giảng đạo trực tiếp bằng tiếng Việt. Đối-thoại với 
người ngoại-đạo, diễn-giải Phúc-Âm cho giáo - hữu, huẩn- 
luyện thần-học cho thầy-giảng, đó là những trách-vụ giáo-mục 
cấp-bách đòi hỏi các giáo-sĩ phải trồ tài hùng-biện bằng Việt- 
ngữ. Về phần giáo-dân, ý-thức tông-đồ phát-sinh từ đức tin 
chớm nở nhưng nhiệt-thành đã thề-hiện trong những lúc mạn- 


đàm tranh-luận với người ngoai-đạo. 


(25) AIlexandre de Rhodes, Hist. Tung. trg. l4. Trích dịch theo Nguyễn 
Hồng, sdd. trạ lI8. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 143 


Lời nói tuy bay đi như lời nhận-xét của ngạn-ngữ, nhưng 
nội-dung của lời giảng đạo truyền-khầu của giáo-sĩ và giáo-dân 
đã kết.tinh trong đức tin và củng-cố nền móng của Giáo-hội 
Việt-Nam. Từ thời khởi-thủy, dưới hình-thức truyền-khầu,. 
nền văn-học Công-giáo Việt-Nam nở hoa trong tài hùng-biện 
tôn-giáo 


Sau đây là một ít trường-hợp lý-thú đã được ghi-chép 
vào giáo-Sử : 


1. 





Giáo-sĩ Buzomi tranh-luận với Thầy Tư-Bình (94) 


Từ năm 1618 đến năm 1620; giáo-sĩ Busomi hoạt-động 
truyền-giáo ở Nước Mặn (Qui-nhơn). Lúc bấy giờ, Thầy Tư- 
Bình là một đạo-sư danh tiểng có 200 môn-đệ. Đề duy-tri ảnh 
hưởng Thầy đã yêu cầu giáo-sĩ Buzomi mở cuộc tranh-luận tôn- 
giáo trước công-chúng. 


Đúng ngày giờ ấn-dịnh, Thầy cùng 200 môn-đệ đến nơi 
hẹn gặp mặt, kèn-trống đến rước, linh-đình trọng-thê. Giáo-sĩ 
Buzomi âm-thầm đến nơi đơn-sơ trong bộ áo tu-hành không 
người đưa đón. Công-chúng dự thính rất đông, nào là quan- 
chức; nào là kỳ-hào, nào là các thầy sư-sãi. 


Nhờ sự giúp-đỡ của Thánh-Linh và căn-bản thần-học—Cha 
vốn là giáo-sư thần-học ở Áo-môn, giáo-sĩ Buzomi đã đánh đồ 
tất cả lý-luận của Thầy Tư-Bình, Thầy lúng-túng rút lui trong 


lúc giáo-sĩ Buzomi được công-chúng hoan-hô đưa-tiễn về nhà. 


(24) Xem Bartoli, Historia della conpagnia de Gesu, Vol. V. Trạ !96-I09, 
tược-thuật theo Nguyễn Hồng sdd. trạ 7I. 


144 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Số người trở tại mỗi ngày thêm đông : năm |621, cha rửa tội 
được I72 người (25). 


9.— Giáo-sĩ Francesco de Pina thuyết-phục các nho-sĩ. 
Trong lúc giáo-sĩ Francesco Buzomi truyền-giáo ở Qui- 
nhơn, giáo-sĩ Francesco de Pina hoạt-động ở Quảng-nam, 


Lúc bấy giờ có một lão-nho có uy-tín ở Quảng-nam. Cha 
Pina vốn đã tinh-thông Việt ngữ và am-tường văn-hóa Việt- 
Nam, tìm cách giao-thiệp với cụ đề đưa cụ trở lại đạo thật. 
Giáo-sĩ nhận thấy cụ có tinh-thần phục-lý, muốn tìm hiều đạo 
Công giáo nhưng đang còn rụt-rè do-dự vì tính bảo-thủ. Sau 
khi nghe giáo-sĩ Pina thuyết-giáo cụ, bí-mật đi vào Nước Mặn, 
gặp giáo-sĩ Buzomi đề đối-chiếu các lời thuyết-giáo. Cuối-cùng 
cụ đã xin rửa tội, tên thánh là Giu-se. Cụ Giu-se còn lôi-cuốn 
nhiều nhà trí-thức trở lại như cụ Phê-rô, một hưu-quan trước 
đây tu-trì tại gia, cụ Manuêlê, nguyên là một sư cụ danh-tiếng 
cụ Phao-lồ,cố-vấn pháp-luật của hoàng-tử trấn-thủ Quảng- 


nam (26) 


5.— Giáo-sĩ Alexandre de Rhodes thuyết-giáo ở Đàng 
Ngoài và Đàng Trong. 

Giáo.sĩ Alexandre de Rhodes có thuật lại nhiều cuộc thuyết- 
giáo đã chinh-phục được nhiều linh-hồn nhờ tài hùng-biện và 
khả-năng sử-dụng Việt-ngữ, 

(25) Xem Bartoli. sdd, trợ. 207-222. Như trên, trợ 75 
(26) Alexandre de Rhodes, Voyages et Missions tr. l09. Trịch dịch theo Phạm 


Đình-Khiêm, Giáo-sĩ Đắc lộ và Tác-phầm quốc ngữ đầu-tiên, Tinh-Việt xb. 
Sài-gòn I960,trg XX. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÒNG-GIÁO VIỆT-NAM 145 


Năm 1627, giáo-sĩ đến Cửa Bạng. Trước đám đông dân 
chúng đến xem hàng-hóa do thương-thuyền Bồ-đào-nha đem 
dến, giáo-sĩ Alexandre de Rhodes đã giảng : « Tôi có một món 
hàng còn quí hơn nữa và rẻ tiền hơn hết mọi thứ khác, ai 
muốn có thì tôi cho không, ấy là đạo thật, là đường thật đưa 
đến hạnh-phúc » (26). Sau.bài giảng đầu-tiên ấy, hai người xin 
tòng giáo và trong hai tháng ở lại Thanh-hóa, giáo-sĩ đã rửa tội 
được 200 người. 


Năm 644, giáo-sĩ Alexandre de Rhodes giảng đạo ở 
Quảng-nam. ,Đây là một buôi thuyết-giáo do giáo-sĩ thuật lại : 


« Trong lần thuyết-giáo hôm trước, tôi trình-bày cho họ về 
nguön-gốc linh-hồn là do chính Thiên-Chúa tạo dựng, cha mẹ 
chúng ta không tham-dự vào đó chút nào. Hôm đó tôi tiếp- 
tục trình-bày về ông-bà nguyên-tô và tội-phạm của ông-bà 
truyền lại cho con cháu muôn đời về sau vết nhơ rmình đã sa 
ngã. Khi tôi vừa trình-bày xong thì một người tân-tồng trí 
khôn thông-minh sắc-sảo, đã dự buồi thuyết-giáo hôm trước, 
đứng lên hỏi tôi: — Thưa đạo-trưởng, lầm thế nào hòa-hợp 
điều mà đạo-trưởng vừa thuyết-giáo lần này với điều mà đạo- 
trưởng đã nói lân trước ? Linh-hồn chúng ta như đạo-trưởng 
đã quyết không một nguyên nhân nào ngoài tay Chúa Trời Đất 
còn cha mẹ chúng ta không có tham-dự vào việc tạo-dựng linh- 
hồn con người cả. Vậy sao linh-hồn lại hoen-ố do tội-lỗi của 
người mà có hay không nó không tùy thuộc ở họ. Ở dân 
26) Alexandre de Rhodes Vogages: et Missions, trợ. 109. 


Trích dịch theo Phạm Đình-Khiêm, Giáo-sĩ Đắc-Lộ và tác-phằầm quốc~- 
ngữ đầu-tiên, sđdd. trợ. XX. 


946 LỊCH-SỬ VÀN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


chúng tôi, chúng tôi cũng gặp những nố khi cha mẹ có tội, 
con cái bị giáng xuống làm thường-dân. Nhưng ở đây như 
đạo-trưởng đã nói, linh-hồn không có người cha nào khác 
Chúa Trời Đất, thì Adam không sinh ra linh-hồn được, Tôi 
thật bỡ-ngỡ khi nghe thấy ở miệng một người xứ Nam câu 
vấn-nạn xưa kia đã làm cho Thánh Âu-cu-tinh (Augustin), vị 
tiến sĩ cả, phải suy-nghi. Tôi không tìm trả lời cho ông theo lối 
luận-lý tinh-vi của nhà trường, có thể làm cho ông càng rối trí 
hơn. Tôi đưa ra cho ông một tỷ-dụ nho-nhỏ và nó đã làm ông 
hài lòng. Tôi nói với ông thế này : Chẳng hạn ông có trong 
tay một ngọc trai trong trắng, chẳng may viên ngọc bị rơi vào 
vũng bùn lầy đã làm nó hoen-ố. Nhưng nếu bây giờ ông đem 
rửa nó đi, nó sẽ lại trắng đẹp như trước. Linh-hồn chúng ta 
cũng thế trong tay Chúa Trời Đất, nó là một ngọc quí trong 
trẳng nhưng rơi vào một thân-xác đã bị nhơ-bần, linh-hồn bị 
hoen-ố vì không còn phải là một linh-hồn biệt-lập, nhưng là là 
một con người có hồn có xác sinh bởi Adam. Trong nước phép 
rửa, linh-hồn được rửa sạch hết mọi vết nhơ và lại được trở 


nên sáng ngời như mất trời.» (27) 


4.— Huấn-luyện thần-học cho các thầy-giäng và giảng 
dạy giáo lý cho giáo-dân. 


Tồ chức thầy-giảng là một sáng-kiến của giáo-sĩ Alexandre 
de Rhodes. Với tư - cách là Bề Trên Phái-đoàn truyền-giáo 
Đàng Trong, giáo-sĩ Alexandre de Rhodes đã lựa-chọn, huấn 


(27) Alexandre de Rhodes, Voyages et Missions. trạ l5O-l5l do Nguyễn= 
Hồng trích dịch, sđd. trạ l69-I70. 


LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 147 


luyện những người tân-tòng nhiệt-thành và giao-phó cho họ 
nhiệm-vụ phụ-tá các cha trong việc truyền-giáo. Trước khi rời 
khỏi Đàng ngoài năm 1630, giáo-sĩ đã tồö-chức lễ khấn-hứa cho 
các thầy giảng mà bốn thầy xuất-sắc là Phan-xi-cô, An-rê, Y- 
nha-xô và An-tôn. Họ tuyên thệ : |) giữ đức khiết-tịnh cho 
đển khi có thừa-sai khác đến thay thế ; 2) đề làm của chung 
tất cả của cải giáo-dân dâng-cúng cho các thầy ; 3) vâng lời 


thấy Bề Trên do các giáo-sĩ trạch-cử, 


Ở Đàng Trong, trong thời lưu-trú từ cuối tháng giêng 
1642 đến tháng chín 1ó43, giáo-sĩ đã thành-lập đoàn thầy- 
giảng. Trong số mười người đầu-tiên làm lễ khấn-hứa ngày 3I 
tháng bảy năm 1643, sẽ có ba vị tử-đạo : An-rê Phú-yên, 


Vinh-sơn Quảng-ngãi, Y-nha-xô Quảng-trị. 


Ngoài những tài-liệu huấn-luyện quan-trọng hoặc những 
bản kinh sách giáo-lý mà các giáo-sĩ đọc cho các thầy chép 
bằng chữ Nôm hoặc đã phiên Âm ra quốc-ngữ cô, chúng ta có 
thề: phỏng-đoán rằng việc huấn-luyện thần-học cho các thầy- 
giảng đã thực-hiện theo lối truyền-khâu. Nhờ sống gần các giáo- 
sĩ, các thầy-giảng đã lãnh-hội những lời giảng-dạy, học thuộc 
lòng những nguyên-tắc tu-đức được những lời nguyện-ngắm; 


những bài diễn-giảng Phúc-Âm. 


Việc giảng-dạy giáo-lý cho giáo-dân chắc cũng thực-hiện 
theo lối truyền-khầu trong những địp thuyểt-giáo công-cộng, 
những cuộc thăm-viếng các họ đạo, những lệ-nghi phụng-vụ 


cộng-đồng, 


148 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Giá-trị nghệ-thuật của ca-nhạc phụng-vụ bình-dân và giá. 
trị đạo-đức của những bài thuyết-giáo và tranh-luận đã được 
chứng-minh trong sự trưởng-thành của giáo-hội Việt-Nam do. 
các cha Dòng Tên góp phần xây-dựng. Giáo-lý được giảng-dạy 
trong một ngôn-ngữ càng ngày càng thuần-nhã, đức tin được 
bồi-dưỡng củng-cố đến độcó nhiều giáo-dân sẵn-sàng lãnh phước 
tử đạo, nghi-lễ phụng-vụ thích-nghi với truyền-thống văn-hóa 
của dân-tộc, đó là những thành-tích truyền-giáo khả-quan trong 
một giáo-hội tân-lập, đúng như lời bình-luận của L.E Louvet 
trong sách La Cochinchine religieuse : ‹ Đối với những giáo-hội 
tân-lập, Thiên-Chúa thường hay cho phép tái-diễn mầu-nhiệm 
ngày lễ Chúa-Thánh Thần hiện xuống, đó là ngày giờ của 
những hội-giáo mới. Thánh-sủng Chúa đỗ tràn xuống nhiều 
hơn trên tất cả mọi linh-hồn ngay lành, và lòng người cũng 
sẵn-sàng hơn đề tiếp-thụ thánh-súng bởi vì họ chưa bao giờ 
lạm dụng ơn chúa. Giáo-hội Việt-Nam lúc ấy sống trong những. 
ngày tuôi đẹp của nhiệt-ái buồi đầu ; trong thánh-ý Chúa, những 
ogày tươi-đẹp ấy cốt đề chuân-bị và tăng-cường giáo-hội hầu. 
đối-phó với những gian-nan thử-thách của ngày mai» (28). 


Tiếp theo ý-kiến của L.E. Louvet và riêng trong trường 
hợp văn-học công-giáo, chúng ta có thề nói rằng dưới sự tác- 
động mầu-nhiệm của Chúa Thánh-Thần, một sự chuyền mình 
hóa-thân quan-trọng đã thành-tựu : hình-thái truyền-khâu tiến. 
sang hình thái thành văn. 


(28) L.E. Louvet, La eochinchine religieuse, l, Paris l|885. Trích dịch theo Phạm 
Đình - Khiêm, Minh-Đức Vương-thái-Phi, Tinh-Việt xb. Sài-gòn Í957 trợ 
102. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 149 


Những tác-phầm chữ NÑôm và chữ quốc-ngữ tiêu-biêu cho 
tiền-bán thể-kỷ XXVII chính là công-trình của những giáo-sĩ 
và giáo-dân đã hoạt-động đắc-lực cho công cuộc truyền-giáo. 
Đã từ lâu, người ta nói đến những tác-phầm của Alexandre de 
Rhodes và mới đây, người ta phát-giác thêm tác-phầm của 
Girolamo Majorica và Gioan Thanh-Minh. 


Điều quan-trọong đáng nêu ra là phần nhiều những tác- 
phầm ấy đã được thai-nghén trong kinh-nghiệm truyền-giáo, 
phô-biến và thử-thách bằng lối truyền-khầu trước khi được 
tác giả tu-chỉnh thành sách. Vì nhu-cầu đòi hỏi, các giáo-sĩ đã 
soạn một cuốn giáo-lý bằng tiếng Việt. Một bút-tích năm [620 
hay 1621 ghi rằng : «Cuốn giáo-lý soạn bằng tiếng Việt đã tạo 
nên nhiều ích-lợi ; bởi vì không những trẻ-con mà cả người 
trưởng-thành cũng học thuộc lòng « (29). Theo sự phỏng-đoán 
của L. Cadière, đó là công-trình tập-thề của các giáo-sĩ, các 
người thông-ngôn và các tân-tòng trí-thức, hoặc phiên-âm bằng 
quốc-ngữ cố đề các giáo-sĩ tiện-dụng, hoặc ghi-chép bảng chữ 
Nôm đề phô-biển trong dân-chúng. Sách này chắc còn sơ-lược 


nhưng chính là một văn-kiện căn-bản. 


429) Dẫn trong một bức thư của giáo-sĩ Gaspar luis gởi từ Áo-môn ngày 
7-I2-I62I cho Cha Bà Trên Cả Dòng Tên Đản dịch Pháp-văn Paris, 
l687 trạ l27-I28. Chụp hình làm phụ bản in trong B.A.V.H. tháng 7-l2 
năm [95I. 


GHƯƠNG IV 


CÔNG-TRÌNH VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO 
NHẬT-BẢN VÀ TRUNG-HOA QUAN-HỆ ĐÊN 
VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


P Ề định vị-trí của những tácphầm văn-học Công- 
giáo Việt Nam trong bối-cảnh lịch-sử văn-học và 
truyền-giáo ở Á-Đông, chúng ta phải xét tình-hình văn-học 
công-giáo Nhậtbản và Trung-hoa trong thể-kỷ XVI và tiền 
bán thế-kỷ XVII. Chúng ta phải hạn-chế vấn-đề trong khuôn- 
khô phiên-âm ngôn-ngữ theo mẫu-tự la-tinh và soạn-thảo các 
sách giáo-lý và chỉ nhấn mạnh một Vài tác-phẩm có quan-hệ 
trực-tiếp đến các tác-giả Công-giáo ở Việt-Nam thời ấy. 


1— SỬ-LIỆU XÁC-NHẬN ẢNH-HƯỞNG 
CỦA NHỮNG CÔNG-TRÌNH VĂN- 
HỌC NHẬT-BẢN VÀ TRUNG- HOA 


Các giáo-sĩ Dòng Tên được chỉ-định truyền-giáo ở Việt- 
Nam đều thừa-hưởng kinh-nghiệm truyền-giáo ở Nhật-bản và 
Trung-hoa. Lúc bấy giờ Áo-môn là một trung-tâm truyền-giáo 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM l5† 


theo lời giáo sĩ Alexandre de Rhodes, là một nơi « đào-tạo 
những tay thợ cả đem ánh sáng Phúc-Âm chiếu khắp Đông- 
phương » (]) 


Hơn nữa, Nhật-bản cấm đạo năm |59ó. Trong số |23: 
giáo-sĩ truyền-giáo, chỉ còn 30 vị lén-lút ở lại Nhật-bản đề 
nâng-đỡ đức tin của giáo-hữu. Phần lớn những vị khác phải. 
trở về Áo môn, có vị được phái sang truyền-giáo ở Việt-Nam. 


Về phần Việt-Nam,, có nhiều sử-liệu chứng tỏ các sách 
công-giáo do các Dòng Tên soạn-thảo bằng Hán-văn đã du- 
nhập nước ta từ cuối thể-kỷ XVI., Vào khoảng năm {585 giáo- 
sĩ Micae Ruggieri (Minh-kiên) gặp sứ-thần Việt. Nam ở Bắc- 
Kinh, và có trao tậng cuốn sách giáo-lý,nhan đề là Thiên-Chúa 
thực-lục chíinh-uăn (2) Sách này được sử-thần lưu giữ làm gia- 
bảo và vào khoảng cuối năm |627 đến năm 1620, giáo-sĩ Ale- 
xandre de Rhodes tình-cò nhận thấy sách này trong một tu-sĩ. 
Phật-giáo đến nghe giáo-sĩ thuyết-giáo ở Kẻ Chợ : 


« Một buôồi sáng chú-nhật, đang khi giáo-dân đang họp 
nhau dự lễ thì ông đến, đem theo một cuốn sách chữ Hán, 
trong bìa ngoài có hình chữ tên cực trọng Giê-su. Vừa nom 
thấy, tôi nhận ngay là một tác-phầm của các cha dòng chúng 


tôi ở Trung-quốc, và tôi bỡ-ngỡ hỏi sao cuốn sách đó lại rơi 


()— Alexandre de Rhodes, Voyages et Missions Éd. Lille †888 trang' 69. An- 
dré Mariiler dẫn trong le catéchisme du Père de Rhodes, in trong Cathé- 
chismus, Tỉnh-Việt tái-bản, ấn-bản Pháp-ngữ trang ZXLHI. 

(2ˆ Xem Henri Bernard, Pour la compréhension de lÍndochine et de FƯOe- 
cident, Hanoi 1959, trang 91-92 và Aux Portes de la Chine, trang 220; 
chú 29. 


152 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIAO VIỆT-NAM 


vào tay ông ta. Ông sãi kề: Ông cụ thân-sinh của ông được 
vua xứ Đông-Kinh này sai cống lễ-vật vẫn quen dâng cho vua 
Tàu ở Bắc-Kinh, khi trở về mang theo cuốn sách đó. Ông cự 
quí nó lắm; khi ông gần chết thì ông mới có mười tuôồi, ông 
cụ trối lại bảo rằng ; Này con ơi, cầm lấy sách này và gìn-giữ 
cần-thận như một kho vàng quí-báu, cuốn sách đó do một ông 
Nghè Tây-phương đã tặng Cha và Cha đã mang từ Bắc-Kinh 
về. Ông Nghè đã cho cha cuốn sách đó, quyết nói với cha rằng ‡ 
niểu tuân giữ và tin theo những lời đã chép trong sách, thì sau 
đời sống trần-tục sẽ được đưa lên cõi cực-lạc trên đời. Ông 
sãi đã gìn-giữ nó hơn ba mươi năm trời nay đề trong một 
thúng mây nhỏ. Ông đã đọc nhiều lần mà vẫn chưa hiều được 
lời sách, nhưng sau khi nghe chứng tôi giảng một vài lần thì 
đã bắt đầu hiều ra chút ít. Tôi ông ta có hiều mấy chữ đại-tự 
ở trang đầu có ý nói gì? Ông ta trả lời không, tôi liền đưa 
ra một cuốn sách của các cha dòng tôi viết trang đầu cũng có 
hình chữ tên cực trọng Chúa Giê-su và giơ cho các người tân- 
tòng xem. Họ thấy hai cuốn có hình chữ giống nhau` thì lấy 
làm vui-mừng lắm. Đoạn tôi trao cho họ cuốn sách đó và họ 
đọc ra đó là một cuốn sách đạo-lý Công-giáo viết theo một 
thứ-tự y như tôi đã theo đề dạy cho họ, nhờ đó mà những 
người tân-tòng càng thêm bền vững trong đức tin. Còn ông 
sãi thì vì đố.ky nhất định không muốn cho người công-giáo 


sao lại cuốn sách đó » (3) 


ŒØ) Alexandre de Rhodes, HHitoie du Royaume du Tonkin et des grands 
progrès que la prédication de l“Evangile y a faits en la conversion des in= 
tidèles, Lyon 1651, Nguyễn Hồng trích dịch trong Lịch-sử truyền-giáo ở 
Việt-Nam, sdd, trang 120-121. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 153 


Giáo-sĩ Alexandre de Rhodes không ghi rõ nhan-đề sách 
nhưng một suy-luận giản-dị đưa đến kết-luận đó là cuốn sách 
của Minh-kiên xuất-bản ở Trung-hoa năm 1584. Câu chuyện 
xảy ra vào khoảng cuối năm |ó27 đầu nắm |628, lúc giáo-sĩ 
mới đến Đàng Ngoài. Thầy sãi đã giữ sách đó 30 năm tức là 
sách ấy phải mang về trước năm 1598. Giáo-sĩ Minh-kiên đã 
tắp thân-sinh thầy sãi năm {585 và cuốn sách trao tặng đĩ 
nhiên là cuốn Thiên-Chúa thực-lục chính-vấn in năm 1584. 


Đoạn trích-dẫn trên đây còn cho chúng ta biết rằng giáo- 
sĩ Alexandre de Rhodes và có lẽ các giáo-sĩ khác cũng vậy, có 
mang đến đất Việt các sách giáo-lý Hán-văn đề phồ-biến. Hơn 
nữa, lối giảng-đạo của giáo-sĩ đã theo đúng (hứ-tự như trong 
sách của Minh-kiên. 


Một sử-liệu khác chứng-tỏ cuốn T;iên-Chúa Thực-nghĩa 
(1603) của giáo-sĩ Ricci (Lợi-mã-đậu) đã là co-hội thúc đây cụ 
Phao-lồ Quảng-NÑam trở lại đạo Công-giáo năm |622. Cụ là cố 
vấn pháp-luật của hoàng-tử trấn-thủ Quảng-Nam đọc nhiều 
sách về đạo-lý kim-côö, nhưng chưa có tác-phầm nào làm cụ vừa 
lòng. Sau khi nghe giáo-sĩ Pina thuyểt-giáo và đọc sách của 
Lợi-mä-đậu, cụ nói chắc tìm thấy đạo thật. Sau rằm tháng 
giêng năm ấy cụ đã tô-chức tiệc mời các quan chức, trình-bày 
lý do cụ theo đạo Công-giáo và cụ cũng đã tồ-chức hội-họp 
đề nghe cha Pina thuyểt-giáo (4) 


(4) Xem Bartoli, Historia della Compania dị Gesu Vol. V trang 207-222. 


154 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Lại theo Pfister (5), cuốn sách bồn chữ Hán của giáo.8] 
P. Soerio in năm |601 ở Trung-hoa có lẽ đã được dịch ra quốc- 
âm và phồ-biến năm |631. 


Nói về ảnh-hưởng của các sách giáo-lý chữ Hán lưu-hành 
ở Trung-hoa thời ấy đối với giáo-hội Việt-Nam, thiết-tưởng 


chúng ta có thê đồng ý với giáo-sĩ André Mariller (6) như sau) 


« Đối với các tân-tòng người Việt cũng như đối với các 
thừa-sai rao giảng Phúc-Âm, công-trình văn-học phô-diễn đức 
tín thực-hiện ở Trung-hoa dường như đã đóng vai trò công. 
nhận hơn là ảnh-hưởng trực tiếp, chi-phối toàn bộ. Khám-phá 
sự đóng góp quan-trọng của những định-chế và tín-ngưỡng 
Trung-hoa, các thừa-sai đều xem người Việt là một dân-tộc 
độc-sáng, nên trong khi tiếp-xúc với người Việt Đàng Ngoài 
và Đàng Trong, các ngài tự-do tìm-kiếm một phương-pháp 
thông-khảo và một ngôn-ngữ phô-diễn thích-hợp. Vũ-trụ tỉnh. 
thần và đạo-đức mà các thừa-sai nhận thấy biều-lộ trong các 
tu-sĩ Phật-giáo, nho-sĩ, quan-chức cũng như quân-nhân, thợ- 
thuyền và nông-dân, cỏ nhiều điềm tương-tự với thể-giới tư- 
tưởng Trung-Hoa. Và những vị tông-đồ ấy cùng sôi-nồi một 
tinh-thần, cùng được đào-tạo giống nhau, cùng gặp những trở- 
ngại giống như trường-hợp các bạn đồng-liêu truyền-giáo ở 
Trung-hoa. Do đó chúng ta hiều tại sao có sự đồng-nhất trong 


(5) PHster, Notices biographiques et biliographiques sur les Jésuites de l“Ân- 
cienne mission de Chine T. !. Chang-Hai 1932, trang 75. Dẫn theo Andró 
Mariller, le catéchisme du Père de Rhodes, sđd, trang XLIII chú 28. 


(6) André Mariller, sđd trang XHIII và XLIV. 


LỊCH-SỦ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 135 


phương-thức truyền-giáo, có những hình-thức ngôn-ngữ giống 
nhau mà chúng ta khám-phá ở bên này cũng như bên kia, mặc 
dù không nhất-thiết là có chính-thức vay-mượn ngôn-ngữ », 


II.— CÔNG TRÌNH VĂN-HỌC 
CÔNG-GIÁO NHẬT-BẢN 


Công-trình văn-học Công-giáo Nhật-bản bắt đầu từ thời 
Thánh Phanxicô Xaviê. Năm 1549, Yajirô, một người Nhật 
Công-giáo đầu-tiên do thánh Phanxicô Xaviê rửa tội đã phiên 
dịch cuốn giáo-lý của ngài ra tiếng romdji, tức là chữ Nhật 
La-mã-hóa. Nhận thấy tầm quan-trọng của chữ Hán đối với 
các nước Viễn-Đông, Thánh Phanxicô Xaviê đã cho phiên-dịch 


cuốn giáo-lý ra Hán-văn. 


Nguyễn Khắc-Xuyên (7) cho chúng ta biết rằng bản thảo 
của Vajirô (không lưu lại cho người thời nay» nhưng công- 
cuộc nghiên-cứu thư-tịch đã phát-giác được nhiều tác-phẩm 
bằng chữ Nhật Hán-tự và chữ Nhật La-mã-hóa từ năm |692. 


Theo một học-giả người Nhật, Shingetomo Koda (8) có 
10 cuốn bằng chữ Nhật Hán-tự và |6 cuốn bằng chữ Nhật- 
La-mã-hóa. Tác-giả có xác-định rằng từ năm |592 đến [596 
có sáu cuốn bằng chữ Nhật La-mã-hóa. Trong nhà in của 


Dòng tên thời-kỳ ấy tại Amacusa, có một chuyên-viên về nghề 


()_ Nguyễn Khắc-Xuyên, Chung quanh vấn-đề thành-lập chữ Quốc-ngữ, bài 
in trong VNHS, loại mới số 39 tháng 5-4 năm 1959. 
(6) Shingetono Koda, Notes sur la presse jésuite au lapon et spécialemen- 


sur les livres imprimés en caractères japonais trong Monumenta nippo- 


nica, Tokyo 19359, lỊ trang 574. Chú-thích của Nguyễn Khắc-Xyuên, bdể 


156 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


in chỉ biết chữ romaji, tên là thầy Gioan Baotixita, người Ý 
và một chuyên-viên khác chỉ biết chữ Hán-tự tên là thầy 
Phêrô người Nhật, Những tác-phầm đáng chú-trọng là cuốn 
tự-điền La-Bồ-Nhật in năm 1595 và sách giáo-lý in năm |592. 


Cuốn tự điền nhan đề là : Dictionarium latino lusitanicum ac 
Japoniưm — (In amacusa in Collesgia Japonico Societas jesus, Anno 
1595). 


Cuốn giáo-lý tiếng Nhật với mẫu-tự la-tinh nhan-đề là : 
Dotrina lesus no Compania no Collagio Amacusa TrÌ 0oite supeiores 
T10 Đ0U XỈ 10 CũTnuni core uo {an t0 nasu mono nari, Nengi, 592. 


Vẫn theo học-giả Shingetomo thì hiện nay còn giữ đựợc 
trong thư-viện Vatican cuốn sách nhan-đề là Doctrina (giáo-lý) 
và trong thư-viện Casatense tại oma một cuốn khác nhan-đề 
là Doctrina Cñristams (giáo-lý đạo Ki-tô). 


Đến năm 1632, nhà in của Thánh bộ Truyền-giáo tai 
Rôma còn cho in ba tác-phầm bằng romaji của một soạn-giả 
Dòng Thánh Đa-Mính là giáo-sĩ Didaco Collado. 


Cuốn thứ nhất là một tập nhỏ nhan-đề là Phương-pháp 
xưng tội 0à xét mình, gồm 65 trang, khô 8, một bên tiếng La- 
tính, một bên bằng romaji : Modus conjfitendi et examinandi 


paenitentem Japoneusem, Romae J632. 


Cuốn thứ hai là một cuốn tự-điền La-Bồ-Nhật gồm 252 
trang, khồ 8, mỗi trang 2 cột: Dictionarium siue Thesauri linguae 
Jjaponicae compendium, Romae, I632. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 157 


Cuốn thứ ba là một sách văn-pháp Nhật, in chung với 
tự-điền với số trang riêng nhan-đề là : Ars grammatirae japo- 


nicaec linguae, Romae !632. 


Ñgoài ra, tưởng cũng nên kề những sách ngữ-vựng xuất- 
bản ở Nagasaki (1604) và Manilla (1632). 


Những công-trình trên đây là những kinh-nghiệm quý-báu 
đối với những giáo-sĩ truyền-giáo ở Việt-Nam thời ấy. Thử 
chữ romaji chắc đã gây cảm-hứng cho rác giáo-sĩ sáng-chế chữ 
quốc-ngữ. So-sánh các tự-điền, sách văn-phạm và cuốn phương- 
pháp xưng tội và xét mình in ở Rêôma năm {632 với các tác- 
phầm của giáo-sĩ Alexandre de Rhodes in ở Rôma năm |65I, 
chúng ta thấy Alexandre de Rhodes cũng soạn tự-điền và văn- 
phạm như Didaco, chỉ khác là trong lúc Didaco soạn một cuốn 
giáo-lý thực-hành thì Alexandre đe Rhodes đã soạn một tác- 
phẩm lý-thuyết sâu rộng hơn. 


Muốn nhận xét đại-cương về giá-trị các sách giáo-lý Nhật- 
bản nói trên, chúng ta cần biết qua tình hình giảng-dạy giáo- 
lý vào thế kỷ XVI XVII. Ở Bồ-đào-nha, lúc bấy giờ được coi 
như là một trung-tâm truyền-giáo, có một giáo-sĩ đã viết hai 
cuốn giáo-lý : một cuốn dài gọi là giáo-lý điễn-giải (Symboli 
fidei Declaratio) và một gọi là giáo-lý đại-cương (Doctrina). 
Cuốn sau này được phôö-biến rộng-rãi ở các miền truyền-giáo 
vào thể-kỷ XVI, đã từng được phiên-dịch sang tiếng tamoul, 
tiếng Mã-lai, tiếng Nhật viết theo lối romaji. 

Nguyễn Khắc-Xuyên có phân-tích cuốn Doctrinm bằng 
romaji in ở Amacusa năm {592 làm thí-dụ ; 


(58 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÒNG-GIÁO VIỆT-NAM 


« Trước hết là cách-thức làm dấu thánh-giá rồi tới mấy 
kinh cần-thiết hay thông-dụng trong Kitô-giáo : Kinh lạy 
Cha, Kinh kính mừng, Kinh thân lại Nữ-vương, Kinh Tìin- 
Kính sau đó tới mười giới-răn Thiên-Chúa, sáu giới -răn 
Hội-thánh và cuối-cùng là những điều hiều-biết về tội nặng 
tội nhẹ, bẩy phép bí-tích, các nhân-đức gồm có : bẩy mối tội 
đầu, bảy công việc phúc-đức, bốn nhân-đức cả, ba nhân-đức 
đối-thần, bây ơn Đức Chúa Thánh-Thần, tám mối phúc thật, 
Kinh cáo mình, .. » (9) 


Những sách giáo-lý với nội dung sơ-sài, khô-khan như 
thể không thích-hợp với những dân-tộc có một nền văn-hóa 
cồ-truyền ở Á-Đông. Do đó, có phong-trào sáng-tác sách giáo- 
lý sâu-sắc linh động hơn đề tăng gia hiệu-lực truyền-giáo 
bằng cách giới-thiệu đầy-đủ đạo Công-giáo là một đạo mặc- 
khải khác hẳn các tôn.giáo ở Á-Đông. 


I1II.— CÔNG - TRÌNH VĂN -. HỌC 
CÔNG-GIÁO TRUNG-HOA 


Sự đóng góp của văn-họẹc Trung-hoa trong văn-học 
Việt-Nam là một sự-kiện hiền-nhiên. Trong trường-hợp văn- 
học Công-giáo, điều đáng nói là những tác-phầm chữ Hán 
đã gây ảnh-hưởng ở Việt-Nam là công-trình của những giáo- 


Sĩ truyền-giáo ở Trung Hoa. 


(9) Nguyễn Khắc-Xuyên, Quan-điềm thần-học trong phép giảng tám ngày của 
giáo-sĩ Đắc-lộ, bà: trong Đại-học số 19 tháng 2, 1961. 


LỊCH.SỬ VĂÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 159 


1. Công-trình phiên-âm Hoa-ngữ. 


Cuốn ngữ-vựng hay tự-điền Bồ-Hoa đầu-tiên là công- 
trình của hai giáo-sĩ Dòng Tên, Micae Ruggicri (Minh-kiên) 
và Matteo Ricci (Lợi-mã-đậu) vào khoảng những năm 1584- 
588. Theo Nguyễn Khắc-Xuyên (10), tài-liệu này còn là bản 
viết tay, lưu-trữ tại Văn-khố Dòng Tên ở Rôma (I1). Người ta 
nhận thấy mỗi trang có ba cột : một là chữ Bồ, hai là chữ Hán, 
ba là Hoa-ngữ phiên-âm, Phương-pháp phiên-âm còn thiểu 
sót, chưa có ký-hiệu đề phân-biệt các thanh, cách La-mã- 
hóa xét ra theo lối phát-âm của người Ý bởi vì các tác-giả là 
người Ý. 

Năm 1598, Ricci hợp-tác với giáo-sĩ Cateneo khám-phá 
ra những ký-hiệu riêng đề ghi các thanh (12). 


Nhưng công-trình ngữ-học vĩi-đại hơn cả là của giáo-sĩ 
Trigault, tác-giả bộ Âm vận-kinh xuất-bản tại Hang-Tchéou 
năm 1626. Sắch này in bản gỗ gồm 700 tờ giấy nho. Các 
âm-vận Hoa-ngữ được xếp theo mẫu-tự La-tnh, Các nho- 
sĩ đương thời sửng-sốt trước công-trình của một người Âu 
đã trình-bày Hoa-ngữ theo một cách phát-âm chu-đáo và 
khoa-học. (13) 


(O) Nguyễn khắc Xuyên, Tác-phầm quốc-ngữ đầu tiên : Phép giảng tám ngày 
in trong Giáo-sĩ Đắc-lộ và Tác-phầm quỗc-ngữ đầu tiên, sdd trang X 1|. 

(1) Vocabulario Portughese, ARSI sin l, 45 chú thích của Nguyễn Khắc- 
Xuyên, bdd, trang XI. 

(12) D/Elia, Fonti Ricciane, lÍ, trang 53 chú 3 như trên. 

x15) ARSI, lap-Sin Íl, 127, 


160 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔRG-GIÁO VIỆT-NAM 


Theo H. Bernard (I4), cuốn tự-điền Bồ-Hoa của Ruggerio 
và Ricci đã làm mẫu cho cuốn tự-điền Bồö-Nhật năm {1595 và 
theo Nguyễn Khắc-Xuyên (45) « biết đâu bộ tự-điền Bồ-Hoa 
kia cũng đã là khuôn-rnẫu cuốn tự-điền Bồ-Việt của giáo-sĩ 
Antonio Barbosa mà cha Đắc Lộ đã nói tới trong cuốn tự- 
điền Việt-La-Bồ của ngài» (1651). 


Nguyễn Khác-Xuyên cũng đã dè-dặt nêu mối tương- 
quanh giữa nỗ-lực của Ricci-Cattaneo và Trigault và của 
Alexandre de Rhodes : 


‹Chúng tôi chưa định được phần ảnh-hưởng của Hoa- 
ngữ phiên-âm trong công việc thành-lập chữ quốc-ngữ, Song 
chúng tôi có thề đoán được rằng : những tác-phầm trên rất 
có thề rơi vào tay các giáo-sĩ sửa-soạn đến xứ ta, và bởi vì 
tiếng Trung-hoa có các thanh tương-tự như Việt-ngữ nên 
ảnh-hưởng của nó, nếu thực ra có, dễ-dàng được thâu-nhận 
hơn ảnh-hưởng của Nhật-ngữ La-mã-hóa. Thật vậy, kề đến 
những ký-hiệu đề ghi các thanh, chúng tôi nhận thấy phương- 
pháp của Ricci-Cattaneo và Trigault rất giống phương-pháp 


(4) H. Bernard, Les adaptations chinoises đouvrages européens, 1945, trang 
516 chú 100. Chú-thích của Nguyễn Khắc“Xuyên trong bài Vãn-đề chữ- 
quốc-ngữ Trung-hoa hay Vấn-đề phiên-âm Hoa-ngữ cuối thể-kỷ XVI và 
đầu thế-kỷ VII, ¡in trong VNHS, loại mới số 45 tháng 8 năm [950 
44 tháng 19-959. 


(5) Bdd, VNHS số 44 trang T155. 


LỊCH-SỬ VÃN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM lóI 


của Đắc Lộ. Phải chăng đây là nguồn-gốc của những dấu 
‹ sắc, huyền...» của chúng ta ngày nay ? » (l6) 


9.— Tác-phẩm giáo-lý bằng Hán-văn. 


Trong giai-đoạn đầu-tiên, người ta thấy xuất hiện những 
bản dịch toàn bộ hoặc một phần của sách (Griáo-lj đạỉ-cương 
xuất-bản ở Bồ-đào-nha, Những bản dịch này đã được giáo-sĩ 
Matteo tu-chính và cho xuất-bản. 


Giai-đoạn thứ hai là giai-đoạn sáng-tác những tác-phầm 
phong-phú hơn như : sách giáo-lý của Ruggerio (1584), sách 
giảng-giải Thập-điều (1584) sách dạy tân-tòng của Soerio(I601) 
sách giáo-lý của Ricci (1603), sách giảng giải kinh Tin-Kính 
của Pantofa (+ I618), sách dịch-thuật cuốn giáo-lý vấn-đáp Bồ- 
đào-nha của Rocha (+ 1623) và rất nhiều sách kinh-nguyện, 
tu-đức (I7). 


Trong số những tác-phầm này, chúng ta đặc-biệt đề-cập 


đến tác-phâm của Ruggerio và Ricci. 


(16) Nguyễn Khắc-Xuyèn, Tác-phầm quốc-ngữ đầu-tiên : Phép giảng 8 ngày 
bđd, trang XLII. Các thanh và ký-hiệu đó là : 
Bình thượng — 
Đình hạ 


& 
Thượng thanh ` 
Khứ thanh , 
Nhập thanh bơ 


(7) Pfiter, Notices biographiques et bibliographiques et sur les lésuites de 
lancienne mission de Chine. t Í Chang Hai, (952. 


162 


LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


a) Thiên-Chúa thực-lực chính-văn (1584). 


Đây là tác-phầm chữ Hán của Micae Ruggerio (Minh-kiên) 
xuất-bản năm | 584 tại Phúc-kiến. 


Sách gồm có mười sáu chương : 


Chương I 


Chương II 


Chương III 


Chương VỊ 


Chương V 


Chương VI 


Chương VI ; 


Chương VIH 


: Chân hữu nhất vị Thiên Chúa (chỉ có một 


Thiên-Chúa thật). 


: Thiên Chúa sự tích (những đặc-tính của Thiên- 


Chúa). 


: Giải thích thể nhân... Thiên-Chúa (luận về sự 


loài người tìm-hiều Thiên-Chúa). 


: Thiên Chúa chế tác Thiên Địa nhân vật (luận 


về Thiên Chúa sáng tạo trời đất cùng loài 


người và muôn vật), 


: Thiên nhân, Á Dương (về thần, về A-dong) 


: Luận lý nhân hồn bất diệt, dị cầm thú (luận 


về hồn loài người bất-diệt khác với thú). 


Giải thích hồn qui tứ xứ (nói về hồn về bốn 
nơi, sau khi lìa khỏi xác. 


: Thiên Chúa tự cô cập kim chỉ hữu tam giáng 


kỳ qui giới (nói về từ xưa tới nay, Chúa ban 
luật : luật tự nhiên, luật Maisen và luật Phúc- 
Âm, tức Ki-tô-giáo). 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM I63 


Chương IX 


Chương X 


Chương XI 


Chương XII 


Chương XII1 


Chương XIV 


Chương XV 


Chương XVI 


.. 


: Thiên-chúa giáng thế thục nhân đệ tam thứ qui 


giới (Chúa giáng-thế thuộc loài người vào kỳ 
thứ ba). 

Giải thích đệ tam thứ dữ nhân qui giới sự tích 
(bàn về tính-cách của luật thử ba). 

Giải thích nhân đương thành tín Thiên Chúa 
thực sự (Bàn về những sự mầu nhiệm mà 
loài người phải tin theo). 

Thiên Chúa thập giới (mười giới-răn Thiên- 
Chúa). 

Giải thích đệ nhất bi văn (bài về bia thứ nhất 


gồm ba giới-răn đầu-tiên). 


: Giải đệ nhị bi văn (bàn về bia thứ hai, gồm 


bảy giới-răn). 


Giải thích tăng đạo thành tâm tu hành thăng 
thiên chi chính đạo (bàn về kẻ tu hành thành 
tâm theo chính đạo). 


Giải thích tịnh thủy trừ tiên tội (bàn về nước 
thánh diệt tội xưa) (I8). 


So-sánh với loại sách Doctrina được phiên-dịch sang Hoa- 


ngữ, chúng ta thấy tác-phầm của Ruggerio phong-phú hơn 


nhiều. Tác-giả đã lần lượt đề-cập đến mấy vấn-đề' căn bản 


(8) Xem Nguyễn Khắc-Xuyên, Quan-điềm thần-học trong Pháp giảng tám 
ngày của giáo sĩ Đắc lộ, bdd, trang 59-40. 


164 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


trong đạo công-giáo như những tín-điều về Thiên-Chúa sáng 
tạo, Thiên-Chúa quan-phòng, Thiên-Chúa thưởng-phạt loài 
người xứng với phúc-tội của mỗi người. Thiên-Chúa giáng- 
sinh cứu-chuộc loài người, Thiên-Chúa giáng-sanh trong lòng 
một nữ ‹đồng-thân», (hụ thống thụ khồ thụ hình thập tự, sống 
lại, lên trời và ngày sau lại xứng phán-xét kẻ sống và kẻ chết. 
Vấn-đề linh-hồn cũng được bàn giải kỹ-càng. Phép bí-tích rửa 
tội đề-cập sau cùng, kết-thúc tác-phầm bằng cách mở cửa kín- 


đáo mời người ta vào nước Chúa. 


Tác-giả biết lợi-dụng các giá-trị tích-cực cồ-truyền của 
Trung-hoa và không ngại dùng những từ-ngữ Phật-giáo hay 


Không-giáo đạo tăng, sư-trưởng, đgạo-nữ, đạo-sĩ v.v... 


Thật ra tác-giả chỉ mới sửa-soạn tâm-hồn người đọc đón 
nhận các chân-lý của đạo Công-giáo nên tác-phầm có tính-cách 
minh-giáo rõ-rệt. Xét kỹ, tác-phầm có thề làm cho nhiều 
người hiều lầm về đạo Công-giáo nên người ta đã dự-định 
thay-thể bằng một tác-phầm ngay từ năm 1593. Các bản gỗ 
khắc tác-phầm của Ruggieri đã bị hủy-bỏ theo lịnh của Ricci 
năm |59ó6. 


b) Thiên-Chúa thực-nghĩa (1603). 


Đó là tác-phầm của Matteo Ricci (Lợi-mã-đậu) xuất-bản 
năm 1603 ở Bắc-Kinh gồm có 8 chương gồm |I| tờ, kề về 
lượng thì dày hơn sách của Ruggieri, chỉ gồm có 39 tờ, kề về 


phầm thì sâu-sắc hơn. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 165 


Sách của Matteo Ricci gồm có tám chương hay tám cuộc 
đàm-thoại giữa một nho-gia Tây-phương hay Tđy-sĩ với một 
nho gia Trung-hoa hay Trung-sĩ : 


Chương I : 


Chương IÏ : 


Chương II : 


Chương IV 


.e. 


Chương V 


.. 


Chương VI : 


Chương VỊI : 


Chương VITT : 


Thiên-Chúa tạo dựng vũ-trụ và cai-trị bằng 
toàn-năng sắn-sóc của ngài. 

Loài người có nhiều tư-tưởng sailầm về 
Thượng-Đế : 

Loài người có linh-hồn bất-tử khác hẳn với 
muông-chim cầm-thú. 

Người ta lý-luận sai-lạc về thần-thánh và về 
linh-hồn loài người. Vũ-trụ không phải chỉ là 
một thề. 

Thuyết luân-hồi chỉ là thuyết mơ-mộng và sợ 
sát sanh là trểẻ-con. Tại sao lại giữ chay £ 
Những lý-do đích-đáng đề giữ chay, 

Mục-đích con người trên trần-gian, ý-hướng của 
con người trong công cuộc mình làm. Có địa- 
ngục đề phạt kẻ dữ và thiên-đàng đề thưởng 
người lành. 

Bản-tính loài người vẫn tốt. Người tín-hữu 
phải học biểt những gì. 

Người Âu có thái-độ nào đối với tôn-giáo ? 

Tại sao linh-mục giữ khiết-trinh ? "Tại sao 
Thiên-Chúa hóa thân giáng thể ? (20) 


(20) Xem Nguyễn Khắc-ÄXuyên, bdd. trg 41-42. Matthieu Ricci, Entretiens 
đ un lettré chinois et đun doeteur Européen sur la vraie iđée de Dieu 
trong Lettres édifiantes, Paris, 1785, XXV trợ TI1-418. Henri Bernard, 
Le père Matthieu Ricci et la société chinoise de son temps, Ïlientsin, 


1957, Ï, trợ. 122. D“Elia, Fonti Ricciane, ll, trg 294. 


tó6 'LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Tác phầm của Ricci quảng-diễn mấy chủ-đề của vấn-đề 
tôn-giáo : có một Thượng-Đế và chỉ có một Thượng-Để thôi, 
có linh-hồn và linh-hồn thiêng-liêng bất-tử, loài người và hành- 
vi thuộc luân-lý-tính cúa loài người. 


Tác-giả chú-trọng về triết-học Ki-tô.giáo hơn là thần.học 
chính-tông, ít đề-cập đến những mầu-nhiệm Ki-tô-giáo trừ 
mấy đoạn nói về nguồn-gốc loài người theo sách sáng-thế, về 
bậc đồng-trinh và phép thánh-tầy. Tác-giả viện-dẫn tứ thư ngũ 
kinh của Nho-giáo đề chứng-minh vấn-đề Thựượng-Đế, linh- 
hồn, đồng thời chỉ-trích những sai-lạc trong các tôn-giáo như 


Khồng-giáo, Lão-giáo, Phật-giáo. 


Có thề nói là tác phầm T;iên-Chúa thực-lục là một sách 
minh-giáo viết cho các nho-gia thời đó mà tác-giả gọi là Trung 
sĩ. Tác-phầm được dịch ra tiếng Mãn-châu, Cao-ly, Nhật- 
bản v.v.., Năm |667 có người cho nó đã được « mặc-khải và 
trợ-lực riêng của Chúa » và năm {778, có người đã so sánh nó 
với những tác-phầm cö-điền của Trung-Hoa. 


*% 
* *+ 


Sau khi kiềm-điềm việc sáng-chế chữ Nhật La-mã-hón, 
việc phiên-âm Hoa-ngữ, chúng ta nhận thấy nỗ-lực sáng-chế 
chữ qnốc-ngữ trong tiền-bán thế-kỷ XVII nằm trong khuôn 
khồ công-trình ngữ-học của các giáo-sĩ truyền.giáo ở Á Đông 
muốn có công-cụ phồ-biển dễ-dàng Phúc-Âm. Những cuốn tự- 
điền và sách văn-pháp ở Nhật-bản và Trung-hoa và Việt-Nam 
cùng nằm trong khuôn-khô ầy và có thề xem là những công- 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG.GIÁO VIỆT-NAM 167 


trình khảo-luận ngữ-học đầu-tiên căn-cứ trên quan-điềm khoa- 
học và phát-huy cá-tính dân-tộc. Từ việc dịch-thuật đến việc 
sáng-tác, các tác-giá sách giáo-lý Nhật-bản và Trung-hoa đã 
biều-thị hai khuynh-hướng văn-học : một là vận dụng lối phiên 
âm La-tinh, hai là vận-dụng văn-tự cô-truyền. Hai khuynh- 
hướng này cũng xuất-hiện ở Việt-Nam với hai loại tác-phẩm ; 


tác-phầm bằng chữ quốc-ngữ và tác-phầm bằng chữ Nôm. 


CHƯƠNG V 


VĂN.-HỌC CÔNG-GIÁO CHỮ NÔM 


Sự trở lại của những nho-sĩ và tu-sĩ Phật-giáo là một yếu- 
tố phát-triền văn-học công-giáo. Các tân-tòng này đã giúp các 
thừa-sai ghỉ chép bằng chữ nôm những văn-kiện công-giáo 
cần-thiết. Giáo-sĩ Alexandre de Rhodes, khi mới đến xứ Bắc 
đã nhờ một thầy đồ chép những kinh tổi sớm và kinh mười điều 
răn (|). Chắc các thầy giảng cũng ghi-chép những lề-luật do 
các cha ấn-định cho tồ-chức tông-đồ giáo-dân tiên khởi mà các 
thầy là những cán-bộ đắc-lực (2). Có sách chép rằng trong 


(l) Xem Nguyễn Hồng, Lịch-sử truyền giáo ở Việt-Nam sdd. Về trường hợp 
trở lại của sư cụ Gioakim ở An-vực, tác-giả viết: Không dám phiền cụ; 
cha Đắc-lộ nhờ một thanh-niên biết chữ chép ra chữ nôm những kinh 
cha đọc cho đề những người tân-tòng theo đó mà học» (trạ 105). 
Về trường-hợp giảng đạo cho người phang-hủi ở làng Văn-nô, tác-giả 
viết : *Trong số đó có ông Simon, một người có chữ-nghĩa. Được 
cha Đắc-lộ gửi cho một bản kinh mười giới-răn Chúa, ông liền đem 
dạy cho các người hủi trong làng và ngày chủ-nhật vì không thề đến nhà 
thờ được, những làng hủi họp nhau lại trước ảnh Chúa và đọc-các kinh 
đó với nhau ° (trg 106). 


(2) Xem Phan Phát Hườn, Việt-Nam giáo-sử, Í, trg 77. 


LỊCH-SỬ VAN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 169 


lúc vằng các cha, các thầy đã soạn một cuốn lịch công-giáo đề 
nhắc-nhở giáo-dân về các tiết- lễ Công-giáo (3). Cha Onuphre 
Borgès bề trên Phái-đoàn Truyền-giáo Đàng Ngoài từ năm |65ó; 
có soạn một tác-phầm huấn-luyện các thầy-giảng, giảng-giải 
cách dạy bồn cho người tân-tòng cách giúp kẻ liệt và rửa tội 
khi cần-kíp (4). Ngay đến cuốn Piép giảng 8 ngày của giáo-sĩ 
Alexandre de Rhodes trong thời-kỳ còn là sơ -thảo cũng đã 
được ghi chép bằng chữ nôm và chữ quốc-ngữ đề các thầy- 
giảng và giáo-dân tiện-dụng (5). 


Phong-trào văn-học công-giáo chữ nôm là một nhu-cầu 
thực-tế trong lúc chữ quốc-ngữ chưa được ồön-định hay phô- 
biến rộng-rãi. Về những tác-phầm kề trên đây, được nhắc- 
nhở trong các ký-thuật của các thừa-sai hay trong một sự suy“ 
luận không xa sự thật bao nhiêu, chúng ta ước-ao sẽ phát-giác 
được những bút-tích hay văn-kiện chứng-minh. 


Trong hiện-tình, chúng ta mới khám-phá được một số 
tác-phầm bằng chữ nôm của giáo-sĩ Girolamo Majorica truyền 


Ø) Xem Nguyễn Hồng, sdd, trạg-139. 
(4) Xem Nguyễn Hồng, sdd, trạ 295. 


(5) Xem Nguyễn Hồng, sdd. trạ 156. chú l. Đề cảm ơn một lão quan ở Bõ 
Chánh, * Cha Đắc-lộ cũng biếu ông một cuốn bồn bằng chữ nôm 9 (trợ 156) 
và tắc giả suy-luận rằng “có lẽ đó là cuốn bồn 8 ngày do chính cha 
soạn và xuất-bản sau này bằng chữ quốc ngữ ở Rô-ma 1651» (chú †). 


170 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIAO VIỆT-NAM 


giáo ở Đàng Ngoài và của thầy giảng Gioan Thanh-Minh ở 
Đàng Trong (6). 


1.— GIROLAMO MAJORICA 
(1605 -- 1656) 


Ciáo-sĩ Dòng Trên Girolamo Majorica không những nồi 
tiếng vì sự-nghiệp truyền-giáo ở Dòng ngoài còn được nhiều 
người biết đến vì đã có công sáng-tác và chủ-trương biên-soạn 


những tác-phâm công-giáo chữ nôm. 


1.— Tiểu-sử 


Giáo-sĩ sinh ở thành Ñaples (Ý-đại-lợi) vào Dòng Tên 
năm |605. Hoạt-động truyền.-giáo của giáo-sĩ bắt đầu từ năm 
IóI9 ở Ấn-độ, trong triều-đình của Adie Khan. Sau hai năm 
làm việc giáo-sĩ đến Áo-môn năm 1623 và từ Áo-môn đến 
Đàng Trong, ngang qua Macassar. Trong thời - gian lưu-trú 
ở đây, giáo-sĩ học nói và viết tiếng Việt. Năm 629, giáo-sï 
bị chúa Nguyễn trục - xuất rồi bị cầm tù hai năm ở Chiêm- 
thành. Sau khi được người Bồ-đào-nha giải - thoát, giáo - 


(6) Xem !) Hoàng Xuân¬Hãn, OGirolamo Majorica, ses oeuvres en langue viet“ 
namienne conservés à Bibliothèque ÍNatonale de Paris trong Archivum 
Historium Societas lesu, tập XXII, 1955 trợ. 20 5-214. 2) Thanh-Läng 
Những chặng đường của chữ quốc ngữ, bđd, Oeorg Schurhammer, 
Annamitisch Xavierius literatur, bdd. 3) Sommervogel, B¡bliothèque do 
la compagnie de Jesus, tome V (1894), p. 561. Sau khi công-bỗ danh sách 
táo phầm của Majorica (1589-1656), Sommervogel. có viết theo tài-liệu 
của Sotwel, Bibl. Script. lesu : « Seripsit vel traduxit ad volumina Ínstrug 
tionum piarum, ldiomate Tunchinensi seu annamatico cujus peritus inslg“ 
niter erat solatis et salute illorum *. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 171 


sĩ ra Đàng Ngoài năm J621 và lưu lại đây cho đến khi từ-trần 
năm l656 (7). 


Sự-nghiệp truyền-giáo của giáo-sĩ Girolama Majorica ở 
Đàng Ngoài rất khả-quan. Sau khi giáo-sĩ Felix Morel chết vì 
đẫm tàu năm |650, giáo-sĩ Girolama Majorica lên thay thế làm 
Bề Trên Phái-đoàn Truyền-giáo. Theo Marini (8), lúc bẩy giờ 
có 4 nhà thờ ở kinh đô, {12 nhà thờ ở vùng ngoại-ô ; nhiều 
hơn là ở Nghệ-an có 120 nhà thờ, rồi vùng Kẻ Nam | |4, vùng 
Thanh-hóa 74, Kẻ Đông 50, Kẻ Bắc 23, Kẻ Tây I5. Dưới thời 
giáo-sĩ Majorica, có tất cả 70 thây-giảng chia làm ba bậc : các 
thầy đang tập-sự, các thầy đã hoạt-động nhưng chưa khấn trọn 
đời và các thầy đã khẩn trọn đời. Dưới thời giáo-sĩ Alexandre 
de Rhodes có 2 thầy khấn trọn đời, năm |625 được 7 thây và 
dưới thời giáo-sĩ Majorica {0 thầy. Số người trở lai tăng-gia 
rất chóng : năm |648 có |9,577 giáo-hữu, vào năm {657 (một 
năm sau khi giáo-sĩ từ-trần (số giáo-hữu tăng gấp đôi tức hơn 


350.000 người (9). 


9.— Tác-phẩm. 


Trong bản tiều-sử của giáo-sĩ Majorica Dòng Tên, sử-gia 


ca-ngợi công-nghiệp truyền-giáo và nhấn mạnh lòng đạo-đức 


(7) Theo một bản chép tay và danh-sách tác-phầm và tiều-sử các người đã 


chết tại giáo-hội Nhật-bản trong lap-sin, 64, 3566-568v và lap-Sin 89, 
297-30%. 


(8) Xem Marini, Missioni, trg-264. 
(9) Xem Nguyễn Hồng sdd. trạ 226. 


172 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


rất cao và nói rõ giáo-sĩ đã sáng-tác hoặc phiên-dịch rất nhiều 
tác-phầm, cộng được 48 cuốn (10). 


Năm 1634, giáo-sĩ đã soạn tiều-sử thánh Inhatiô, các bà 
thánh Đôrotê, Bacbara, Lutia, Âgnès, Agata, Xébastianô, các 
thánh Eaustin và Jovite Job, và nhiều vị thánh khác. Giáo-sĩ 
cũng có lẽ đã viết nhiều bài suy-niệm về lòng bác-ái của Chúa 
Cứu-thể, của Đức Mẹ, về Địa.ngục, về phép giải-tội và về sự 
sự phó-thác trong tay Đức Chúa Trời (II). 


Trong năm {675 gíiáo-sĩ có soạn nhiều bài khảo-luận về 
hôn-nhân, nhiều bài suy-niệm về Thánh-lễ Misa về sự chuẩn- 
bị rước mình Thánh-Chúa, một bài về lòng trung-kiên giữ đạo 
khi bị truy-nã cẩm-đoán, tiều-sử Đức Mẹ, tiều-sử của thánh 
Jérôme, thánh än-sĩ Antônio và một bức thư rất dài về sự cần- 
thiết phải từ-bỏ những điều hà-lạm (12). 


Vào năm |ó638, trong một bức thư, chính giáo-sĩ Majorica 


ôn lại sự-nghiệp văn-chương như sau : 


« Tuân-lệnh bề trên tôi đã soạn và viết rất nhiều tác-phầm 
với mục-tiêu cứu-rỗi linh-hồn. Tôi đã viết tiều-sử thánh 
Phanxicô Xaviê và cũng có viết về Phép lạ mà thánh đã ban ở 
Ñapoli (Ñaples) cho thánh đã tử-đạo Marcello (I3). Tôi đã 


(10) Jap-Sin 64 566. 

Œf) lap-Sin 88, 20v- 

(12) lap-Sin 85a-26. : 

(5) Nhan-đề của sách ấy là : Miraculi. A.S. Francisco averio lndiarum 
Apostolo — In collegio Neap. Soc. Jesu Patrati die ÍÍÏ — January Anno 
Dom. MDC XXX|IV narratio-Ex Archigepiscopalis Curiae Tabulis dep- 
rompta-Neapoli — Apud lazarum Scoregium 1654. Bản chép tay hình 
như đã được sửa-chữa bởi cha P. Marcello Mastrilli thuộc Dòng Tên. 


LỊCH-SỦ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 173 


viết tiều-sử của Á - Thánh Phanxicô Borgea (I4), các bà 
Thánh Engrace, Olaya (15) và 7 vị thánh khác. Tôi đã soạn 
một tập khảo-luận rất dày về nhựng tội-lỗi gây ra bởi những 
cái lưỡi và những phương cứu-chữa Một tập khác dày hơn 
nữa nhan-đề « An-úi kẻ đau-khồ s, một tập khác về đức trong 
sạch (I6) với nhiều tiểu-sử của các bà thánh đồng-trinh như 
Agnès, Cécile, Agathe. Tập này tôi vừa sửa-chữa lại. Tiếp theo 
là 7 bài suy-gẫm về Thánh-giá, về sự Phán Xét, và một cuốn 
sách nhỏ về việc tử-đạo... Giáo-dân bắt đầu thờ-phượng 
Thánh Phanxicô Xaviê vì Phép lạ cho thánh tử-đạo Marcello 
được truyền-lan nhiều » (I7). 


Năm 1642; giáo-sĩ cho ta đời một tập khái-luận về thiên- 
thần hộ-mệnh (I8). 


Một tài-liệu khác viết tông-quát về sự-nghiệp văn-chương 


của giáo-sĩ : 


« Giáo-sĩ đã viết rất nhiều sách-vở bằng ngôn-ngữ và văn- 
tự của xứ Bắc. Giáo-sĩ đã phiên-dịch hoặc sáng-tác hơn 45 
quyền : đó là một kho-tàng mà giáo-hội ngày nay gìn-giữ và 


kính-trọng, Giáo-sĩ có soạn |2 quyền khác bằng văn xuôi hay 


(14) Borgia. 
(15) Fulalia. 
(16) Dịch-giả viết : sự trong-sạch. 


(17) Do Georg Schuthammer, bđd, trích-dẫn. Bản dịch của Trương-bửu 
tâm và Đỗ văn Anh. bdd. 
(18) lap-Sin. 85-200 


174 LỊCH-SỬ VAN-HỌC CÔNG-GIAO VIỆT-NAM 


thơ víadụ đề ngợi khen Thánh.-thếẻ, Đức Bà Maria, các thiên- 
thần, Thánh.tôồ Inhatiô, Thánh Phanxicô Xaviê và các ông cùng 
bà Thánh khác. Công-việc này làm giáo-sĩ rất bận. Luôn cả 
trên tàu khi đi viếng thăm giáo-dân, giáo-sĩ không khi nào 


ngưng công-việc » (19). 


Qua những tài-liệu tham-khảo và phần viện-dẫn bút-tích 
của MMajorica, chúng ta nhận thấy tác-giả đã chú-trọng đến 
công-việc soạn-thảo những tác-phầm công-giáo đủ loại và hiện 
nay thư-viện Quốc-gia Paris còn tàng-trữ những tác-phầm chữ 
nôm của giáo-sĩ Majorica. Tại Phòng nghiên-cứu văn-chương 
và văn-học-sử Việt-Nam của Trường Đại-học Sư-Phạm Huế 
có chụp hình một số tác-phầm chữ nôm của giáo-sĩ MaJorica; 
đánh số từ B đến BỊló (20). 


Sau đây, chúng tôi lược kề theo Thanh-lãng (21) một số 


tác-phầm đã chụp ảnh ở Thư-viện Quốc-gia Paris ! 


1.— Thiên-Chúa thánh-gia hối tội kinh, theo cách xếp 
đặt cũ đánh số Fourmont 369, Ohinois 6713, cách xếp 
mới đánh số B4, dày 54 tờ viết năm 1634. 


9.— Ông thánh Ï-na-xu truyện, cách xếp cũ đánh số 
Fourmont 377, cách xếp mới đánh số BỊó, dày 56 tờ 
viết năm |ó234, theo chữ viết thì đoán là cùng một 


kiều chữ như Văn-nghiêm. 


(19) lap-Sin S9-299V. 
(20) Theo Đặc-san Đại-học Sư-Phạm, số Ï, niên-khóa 60-61, Huế, trạ TI. 
(21) Thanh-Lãng, Những chặng đường của chữ quốc-ngữ. bđd. trạ 10-11. 


I.|CH-SỬ 


5.- 


10.— 


VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 175 


Ngắm lễ trong mùa Phục-sinh tháng bảy, cách xếp 
cũ đánh số Fourmont 370, cách xếp mới đánh số B9 


viết, năm 1634, có lẽ do chính Majorica, 


Thiên Chúa Thánh Mẫu gồm có hai cuốn: cuốn Ï 
theo cách xếp cũ đánh số Chinois 2270, cách xếp 
mới đánh số BỊ2 viết năm 1634, do chính MaJorica, 
cuốn II, theo cách xếp cũ đánh số Fourmont 326, 
cách xếp mới BII, viết năm 1635 do chính Majorica. 


Ông Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-e truyện, cuốn này 
đóng liền vào cùng với cuốn ông thánh Ïl-na-xu truyện 
có lẽ do văn nghiêm viết năm |638. 


Các Thánh truyện, cách xếp cũ đánh số Chinois 
375 cách xếp mới đánh số BỊ3, có lẽ do Vito Trí, 


một linh-mục Việt-Nam soạn năm |650. 


Một cuốn Các Thánh truyện thứ hai không đề tên 
theo cách xếp cũ đánh số Chỉinois 4978; cách xếp mới 
đánh số BỊ4. 


Thiên Chúa thánh giáo khai mông cách xếp cũ 
đánh số Fourmont 366, cách xếp mới đánh số Bó, là 
táphẩm của Lô-ba-tô Ba-lami-no do Majorica 


phiên-địch ra văn nôm. 


Đức Chúa Chỉ thu, cách xếp cũ đánh số Eourmont 
371, cách xếp mới đánh số BỊ do Majorica viết. 


Truyện Đức Chúa Chỉ thu, cách xếp cũ đánh số 
Chinois 2745, cách xếp đánh số BỊ. 


176 LỊCH-SỬ VÁN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


11.— Những điều ngắm trong các ngày lễ trọng, cách 
xếp số Fourmont 365, cách xếp mới BỊ0, do Majo- 


Ề SAU 
TICAa VIỆt, 


19.— Kinh những lễ mùa Phục sinh, cách xếp cũ đánh 
số Fourmont 373, cách xếp mới đánh số B7, ký tên 
Antôn, một người thuộc làng Trung-hà, Thanh-hóa. 


5.— Ngôn-ngữ Công-giáo. 

Girolamo Majorica đã ứng-dụng ngôn-ngữ Công-giáo 
đương thời và thí-nghiệm một số danh-từ và thề-cách diễn- 
đạt mới, Về phương-diện hình-thành ngôn-ngữ Công-giáo Việt 
Nam, tác-phầm chữ Nôm của Girolamo Majorica đã đánh dấu 


một chặng đường tiến-triền khả-quan. 


Nhiều danh-từ do các giáo-sĩ truyền-giáo ở Trung-hoa 
sáng - chế đã nhập - tịch vào ngôn - ngữ Công - giáo Việt 
Nam và trở nên những danh-từ Hán - Việt Công - giáo như 
trường hợp đa-số các danh-từ Hán-Việt khác. Đấy là một sự 
vay mượn ngôn-ngữ tự-nhiên vì lẽ tiếng Việt liên-hệ mật-thiết 
với chữ Hán và nhất là vì uy-tín của chữ Hán đối với các tín- 


hữu vốn tinh-thông nho-học. 


Những danh-từ chữ Hán phiên-âm tiếng La-tình và đọc 
.theo lối Hán-Việt như Cñỉ (hu (Đức Chúa Chi thu) là do một 
sự vay mượn trực-tiếp đề ứng-đáp một nhu cầu diễn-đạt cấp 
thời. Các thế-hệ sau sẽ trực-tiếp phiên-âm tiếng La-tinh chứ 
không qua trung-gian của chữ Hán như thời Majorica nữa, do 
đó chúng ta sẽ có danh-từ Ki-tô thay .vì Chỉí-thư. 


LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 177 


Lại có những danh-từ chữ Hán phiên-dịch từ tiếng 
La-tinh như : Tiiên Chúa Thánh giáo, Thiên Chúa Thánh mẫu. 
sau này sẽ được kiêm-dụng với những danh-từ thuần-túy Việt- 
Nam hơn như Đạo Thánh Chúa Trời, Đức Mẹ Chúa Trời. 


NÑgoài một số ít danh từ vay mượn của Trung-hoa, Majorica. 


còn làm giàu ngôn-ngữ Công-giáo Việt- Nam bằng hai cách : 


Một là trực-tiếp phiên-âm tiếng La-tinh nhự : Giê-su, Ï-nd= 
xu, Phê.rô, Phan xi-cô XÃ q-0i-e, Giê-ru-sa-lem, I-sa-ue, Gin-dên, 
Câu-rút Phi-ri-tô xăng-tô, Xăng-tỉ Sa-ca-ra-men-tô. Lỗi này rất 
hợp lý đối với những danh-từ riêng. Còn đối với những đanh- 
từ chung như cổu-rút, các thế-hệ sau sẽ thay-thể bằng những: 
danh-từ dịch ý như' Ïhập-giá, Thập-tự. 


Hai là lối dịch ý như trường-hợp các danh-từ Đức Chúa 
Trời, Rất Thánh Đức Bà ngày nay vẫn còn thông-dụng, 


Công-nghiệp lẫy-lừng của Ma/orica là sáng-chể một số từ- 
ngữ giả-dị mà sâu-sắc hợp với tinh-thần tiếng Việt và vừa 
tầm hiều-biết của giới bình-dân như: PÖó mình đi tu-hành, 
Phúc mọn, đánh tội, giải tội (22)' đốc lòng chừa (23) ý Đức Chúa 
Trời sâu-nhiệm lắm (24) Ngoài ra lại có một số từ-ngữ Phật- 
giáo và Nho-giáo được thánh-hóa đề diễn-tả những khái-niệm 
Công-giáo như ác-ngihiệt, ăn-chay, lời khấn (25) 


(22) Ông Thánh Y-na-xu truyện, bản chữ nôm chép tay, ký-hiệu Amamite 
B f6 lưu^trữ tại Thư-Viện Quốc-Gia Paris, đoạn thứ 5 : (ng Thánh 
l-na-xu đi tu-hành. 

(25) sdd. đoạn thứ 4 : Ong Thánh lnaxu đi sang thành Ciê-ru-sa-lem- 

(24) sđd, đoạn thứ 5 : (ng Thánh l-na-xu đến viếng các nhà thánh thành 
Giê~ru-sa-lem- 


(25) sdd, đoạn thứ 4 


178 LỊCH-SỬ VAN-HỌC CÔRG-GIÁO VIỆT-NAM 


4. Bút-pháp. 


Theo xu-hướng văn-học của thời-đại, Girolamo Majorica 
có sáng-tác văn-vần bằng chữ nôm. Nhưng phần lớn văn- 
nghiệp của Girolamo Majorica đều trửứ-thuật bằng văn xuôi 
theo nhiều thề loại như lịch-sử, luận-thuyết. Do đó chúng ta 
phải kê Girolamo Majorica là một trong những nhà văn đầu 


tiên viết tân-văn chữ Nôm, 


Bút pháp của Girolamo Majorica tự-nhiên thành-thực, 


nghĩ sao viết vậy, không dụng đếo-gọt trau-chuốt lời văn ; 


« Ông Thánh Y-na-xu chịu khó bề ngoài lắm vậy, nhưng 
mà trong linh-hồn càng chịu khó nữa. Vì đêm ngày băn- 
khoăn, những lo chẳng hay Đức Chúa Lời tha tội hay là 
chưa, thì'người làm hết sức cho được khởi sự ngờ trong 
lòng ấy, vì bởi chưa được yên lòng, thì toàn ăn chay trọn đời 
cho đến khởi sự lỗi trong lòng» (26). 


Lối kề chuyện của Girolamo Majorica rất linh-động, 
ngôn-ngữ của người trong chuyện được tường-thuật đề giúp 
ta hiều được tâm-tư và hành-động : 


« Ban đêm' dù mà giá rét thì ông thánh Y-na-xu nằm 
trên ván không mà thức suy-nghi sự Đức Chúa Lời. Khi 
người đỗ nhà ấy tên là Giu-ông, hễ là đêm thì ông thánh 
Y-na-xu khiển Giu-ông đi nằm trước. Mà Giu-ông có nhiều 


lần làm thỉnh, rình-ngó mà xem, bèn ông thấy thánh Y-na-xu 


26) sdd, đoạn thứ 4- 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 179 


khi quỳ gối, khi sấp mình xuống đất khi ngữa mặt lên, mà 
thấy người nỗi lên không, chân khỏi (?) (2) ở mặt mũi có hào- 
quang sáng láng mà than-thở cùng Đức Chúa Lời rằng : « Chúa 
chữa lòng tôi, chớ gì thiên-hạ biết Đức Chúa tôi mà thờ ». 


‹ Có kẻ thấy mặt mũi ông thánh V-na-xu chẳng phải kẻ 
mọn, thì mắng người rằng : sao ông, ông đi ăn mày làm vậy, 
hay là có làm sự lỗi chi trọng mà hoặc người ta bắt mình thì 
ần, giả chước vậy chăng ? 


« Khi người ta mắng làm vậy thì ông thánh Y-na-xu nghềnh 
cô trở lại, vui mặt mà nghe hết lời ấy đoạn mới trả lời rằng : 
« Ởn ông làm phúc cho tôi » (27)‹ 


Sự ngạc-nhiên của Giu-ông, mỗi thắc-mắc của những người 
thấy ông thánh Y-na-xu khôö-hạnh, cuộc đời tận-hiến và tâm- 
lý khiêm-nhường của ông thánh V-na-xu, bấy nhiêu sự việc 
và tâm-tư đã. được diễn-tả trong một đoạn ngắn với những 
chi-tiết sống-động. 


5.— Giátrị 

Chúng ta nhận thấy văn-phầm của Girolamo Majorica 
hoàn-toàn phục-vụ mục-tiêu truyền-giáo và tu-đức với những 
đề-tài rút trong giáo-lý, thánh-sử, Đạo-giáo đã chi-phối nghệ- 
thuật trong văn- phầm của Girolamo Majorica. Đó là những 
văn-kiện quý-báu giúp chúng ta tìm hiều phương-pháp giảng 
đạo, ngôn-ngữ công-giáo trong tiền-bán thế-kỷ XXVII, 


{2?) sdd. Đoạn thứ 7 : Ông Thánh l-na-xu đi học cùng chịu khó ở thành 
Sai-lô-na. Phần trích-dẫn chính-văn đều phiên-diễn từ nguyên-văn chữ 


Nôm. l 


180 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


II— GIOAN THANH-MINH 
(1288 — 1663). 


Giáo-sử chép ông là một giáo-hữu viết văn nôm công- 
giáo nhưng hiện nay chúng ta biết rất ít về lý-lịch và chưa. 


sưu-tầm được văn-phầm. 


1.— Tiểu-sử 


Về nhà văn này, có sách chép là J]oão Ketlâm (28), có sách. 
chép là João Vuang (29). Ketlâm là quê-quán của người rnẹ; 
một địa-danh mà chúng ta chưa tìm được vị-trí trong bản-đồ: 
Việt-Nam. João là tên thánh: viết theo lối Bồ-đào-nha tức là. 
Gioan. Thanh-minh là sinh-quán, một xã tại quận Bình-sơn, 
tỉnh Quảng-ngãi. Nay chúng ta gọi nhà văn này bằng Gioan- 
Thanh-minh gồm tên thánh và sinh-quán, là theo một lỗi gọi 
thuần-túy dân-tộc, vừa xưng tước-hiệu vừa nhắc-nhở đến quê~ 
hương như kiều chúng ta vẫn gọi Nguyễn Khuyến là Tam- 
nguyên Vên-đồ, Nguyễn Công-Trử là Ũy-viễn tướng-công. 


Cha mẹ Gioan Thanh-minh là người ngoại-đạo. Thân-sinh 
là một quan chức lớn (30) vào bậc thứ nhì tronz tỉnh (3|). Khi 
ông lên mười lăm tuôi, ông gia-nhập cửa Không sân Trình, 
(28) Xem : Georg Schurhammer, bỉd. M. Ferreira, Noticias Sưmmarias das 

Perseguicoẽs da missa de Cochinchina, Lisboa, 1700, trạ. 187-218. A. 


Launay, Histoire de la mission de Cochinchine, lHH, trợ 510-520 ; lap- 
Sin 73,171. 


(29) A. launay, sdd, tr. 510 
(ðO) Jap-Sin 75,171 
ŒGI) A. Launay, sđd, 520 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 181 


dưới sự giáo-huấn của một danh-sư do thân-sinh ông lựa chọn 
Đến năm lên 25 tuồi, ông nồi tiếng là một nhà nho thông-thái 
học-lực vượt hẳn các bạn đồng môn và có thể cho phép ông. 
trở nên một quan-chức cao-trọng. Lúc bấy giờ ông đã là một 
thi-sĩ thời-danh. 


Một biến-cố xoay hướng đời ông vào năm 1622, lúc ông 
được 34 tuôi : ông được đọc các sách giáo-lý chữ nho do các 
cha Dòng Tên ở Trung-hoa soạn-thảo. Ông bèn nhập đạo 
Thiên-Chúa và cha Manuel Fernandez thuộc Dòng Tên đã dạy 
đạo và rửa tội cho ông cùng vợ ông. Từ đấy ông trở hên một 
giáo-hữu cộng-tác mật-thiết với các giáo-sĩ Dòng Tên. Cha Ma- 
nuel Fernandez đã ần-trú ở nhà ông trong ó6 tháng đề tránh 
cơn bắt đạo. Sau ông theo cha đề làm thầy-giảng và nhiều 
người đã trở đạo vì uy-tín, học-thức, những lời giảng-dạy và 


nhất là vì những văn-phâm của ông. 


Nhưng đến năm |629, tất cả các giáo-sĩ đều bị trục-xuất 
và ông đến ần-trú ở Ketlâm trong vài năm. Sau đó với tư-cách 
người đi thâu thuế, ông đến mỏ vàng ở Quảng-ngãi. Lúc bấy 
giờ, lòng đạo.đức của ông bị suy-giảm ; uống. rượu quá độ 
(22). Giáo - dân phật lòng, phái chín người đến yêu - cầu 
tiếp-tục giảng đạo như xưa. Trước khi phái-đoàn giáo-hữu 
đến ông nằm mộng thấy Đức Mẹ quở-trách ông từ lâu không 
xưng tội. Bấy giờ là năm |648. Ông bèn theo phái đoàn giáo- 


hữu đến Hội-an gặp các giáo-sĩ và nhận lại chức-vụ thầy-giảng 


452) lap-Sin 75,T17!, AA. Ferreira, 101-192 


182 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


và viết sách (223). Ông hoạt-động tông-đồ ở đấy cho đến khi 
từ-trần. 


Từ khi hối-ngộ, ông sốt-sẵng như lúc mới tòng giáo dạy giáo- 
lý cho trẻ em và giảng đạo cho các tân-tòng. Ông lại được 
mọi người kính-phục vì đời sống thánh-thiện của ông. Ông 
bỏ tật uống rượu và suy-gẫm hàng giờ về sự Thương-khó. 
của Chúa Giê-su, hễ nói đến là ông khôn cầm giọt lệ. Năm 
ông 75, ông đã chết vinh-quang dưới lưỡi gươm của đao-phủ. 
ngày \ { tháng 5 năm 1663 (34). 


9.— Văn phẩm 


Ông viết nhiều thiphẫm chữ nôm về tiều sử các thánh: 
như Constantini Le Grand, Barlam, Josaphat, Marie Madalêna, 
Inhatio Loyola, Phanxicô xaviê, Dominico Catarina. Tác-phầm. 
cuối-cùng của ông là một cuốn sách về tuần trai lấy sự ăn chay 
của Chúa Cứửu-thế trong sa-mạc làm chú-điềm (35). Georg 
Schurhammer kiềm điềm tất cả là |5 tác-phẩm (26). 


Thi-phầm của ông được viết với« lời thơ hết sức chải- 
chuốt cùng với lòng thành-kính lớn-lao đến nỗi làm cho các 
truyện ấy được ưa-thích bởi tất cả mọi người trong xứ » (37}. 
Giới quan lại đương-thời đã chú-ý và chịu ảnh-hưởng các thi- 


'(33) M. Ferreira, sdd. 192 

(54) M. Ferreira, 192-195, 187-188 ; II Japsin 75, 17O, 175. A. launay; 
510-520 

(55) Japsin 73, T7I 

.(56) Ceorg Sehurhammer, bdd. trợ. 155 

(57) Georg Schurhammer, bdd. trợ. 155 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 183 


phầm của Gioan Thanh-minh (38) chính Chúa Nguyễn-phúc 
Lan (1635-1658) khi nghe ông ngâm thơ cũng phải khen (39). 


*+ 
** 


Văn-phầm của Girolamo Majorica và Gioan Thanh-minh. 
chứng tỏ rằng trong thời sơ-khai, văn-học công-giáo Việt- 
NÑam đã được trứ-thuật bằng chữ nôm đề dễ-dàng phö-biến 
trong nhân-dân. Lúc bấy giờ nho-học được sùng thượng và 
phong-trào thivăn chữ nôm đang phát-triền. Hai tác-giả này 
đại-diện cho chủ-trương dùng văn-tự địa-phương song song 
với chữ Quốc-ngữ do Alexandre de Rhodes đề xướng. Lúc bấy 
giờ chữ quốc-ngữ chưa được ồn-định và phồ-biến rộng-rãi cho 
nên có thể nói rằng tác-dụng những văn-phảầm chữ nôm của 
Girolamo Majorica và Gioan Thanh-minh mạnh-mẽ rộng-rãi 
hơn. Công-nghiệp của hai tác-giả này bà đã sử-dụng văn-tự 
của thời-đại đề ảnh-hưởng đến thời-đại, Xét trên bìỉnh-diện 
quốc-gia, hai tác-giả này đã đem lại một nguồn cảm-hứng 
mới cho văn-học chữ nôm. Và nói đến văn xuôi cô chữ nôm 
nhà viết sử không thề bỏ qua công trình của Girolama Ma- 
JjJorica cũng không thề bỏ qua những truyện thơ của Gioan 
Thanh-minh, đáng được kề vào số những tác-phầm tiền-phong 
của loại truyện nôm vậy. 


(58) M. Ferreira, sdd. trợ 81 
ð9) A. Launay sdd. trợ. 520. 


CHƯƠNG: Vi 


CÔNG-CUỘC SÁNG-CHÊỀ CHỮ QUÔC-NGỮ 


NNuớng tác-giả, mặc dầu đã dày công nghiên-cứu 
công-cuộc sáng chế chữ quốc-ngữ cũng đều công-nhận rằng 
công-cuộc nghiên-cứu còn trong thời kỳ phôi-thai» (\) và 
atài-liệu của những thế.kỷ đầu cũng là ít-ỏi lắm » (2). Tuy-nhiên 
€ăn-cứ vào những sử.liệu chắc-chắn và những suy-luận hợp 
1ý, chúng ta có thề quyết đoán rằng công cuộc sáng-chế chữ 
quốc-ngữ là một công-trình tập-thê, nằm trong một khuôn-khồ 
những nỗ-lực phiên âm các thứ tiếng tượng-hình ở Viễn-Đông 
do các thừa-sai Âu-châu khởổi-xướng từ thế-kỷ XVI, 


Trong chương IV, chúng ta đã xét mối liên-hệ giữa chữ 
quốc-ngữ với công-trình La-tinh hóa chữ Nhật và các lối phiên 
âm ghi thanh Hoa-ngữ. 


{1) Nguyễn Khắc-Xuyên, Giáo“ A Lịch-Sơn Đắc-lộ với. chữ quỗc-ngữ, 
VNKCIS số 2 trang 105. 
(2) Thanh-Lãng, Những chặng đường của chữ quỗc-ngữ, bđd trang 7. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 1B5 


Trong chương này, chúng ta sẽ trình bày phần đóng góp 


của những người đã -ssáng-chế chữ quốc-ngữ. 


I1.— F.BUZOMI VÀ J. BALDINOTTI 
(1625-1627) 


Chúng ta có, thề suy-luận mà không xa sự thật là các giáo- 
sĩ truyền-giáo tiên-khởi phải dùng một lối phiên-âm những 
nhân-danh địa-danh nước ta cùng một số từ-ngữ cần-thiết. 
Trong những tài-liệu viết tay còn lưu-trữ tại văn-khố Dòng 
Tên ở Rô-ma, chúng ta gặp một số chữ có thể xem là tiền- 
thân chữ quốc-ngữ, tỷ-dụ như Tienchu (tức Thiên-chủ) trong 
một bức thư của Francesco Buzomi viết năm 1925 hay 1926 
(3) trong một tác-phầm của ]J.Baldinotti in ở Rô-ma năm [627 
chúng ta thấy tác-giả ghỉ một vài chữ quốc-ngữ hay Việt-ngữ 


phiên-âm (4). 


1I1.— CHRISTOFORO BORRI 
(163!) 


Christoforo Borri là một giáo sĩ Dòng Tên người Ý đến 
truyền-giáo ở Đàng Trong từ năm 1618 đến nắm 921 Ciáo- 
sĩ có ghi chép một số chữ quốc-ngữ trong một tác-phầm xuất- 
bản ở Rô-ma năm |ó3| nhan đề là: 


Relatione della nuoua missione delli P.P. Delia Compagnia, di Giesu 
al Regno della Cocincina. Scrita dai Padre Christoforo Borri Milan 


(5) Xem Phần thứ nhất, chương ll trang TI1-T12 


(4) J. Baldinotti, Welatione des Viaggio dị Tunquin, trích trong lettere 
dell'Ethiopia. . . Romae, 1629. l 


186 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


ese đella mmedesina Compagnia, che †{u uno de primi ch'entrono in 
đelto Regno. Alla Santito dị Ñ. Sỉg. Urbano PP. Ottavo. In roma 
ĐPer Francesco Corbelliti MDCXXXI con licenza dẹ Superiori. 


ghi 


Sau đây là những chữ quốc-ngữ do Christoforo Borri đã 
chép. Chúng tôi sao lục từ bản dịch của Bonifacy : 


— trang 285: 
— trang 28ó : 


— trang 288: 
— trang 289: 
— trang 292 : 
— trang 20† : 
— trang 206 : 
— trang 209: 
— trang 3|5 : 
— trang 322: 
— trang 328 : 
— trang 240 : 


— trang 242 : 
— trang 250: 
— trang 274: 
— trang 382 : 
— trang 282: 


Anam (An-nam) 


Lai (Lào) 
Cacciam (Kẻ Chiêm — người làng Thanh- 
Chiêm, địa vực Hội-An xưa 
Quamguya (Quảng-nghĩa) 
Qưignin (Qui-nhơn) 
Renran (Đà-ràng, Rà-ràng — Phú-yên) 
đa dèn lùt (đã đến lụt) 
gnoo (nhỏ) 
nayre (nài cối vol). 
Nuocmon (Nước Mặn) 
đøij (đón) 
chia (trà chè) 
cò (có) 
Simua (Thuận-hóa) 
con gnoo rnuon bau tỉom Hoalaon chiam 
(con nhỏ muốn vào lòng Hòa-lan chăng) 
onsaij (ông sãi) 
muoecmam (nước mắm) 
đan mưa, da an het (đã ăn nữa, đã ăn hết) 
Tiu ciam biet (Tui chẳng biết) 
on sa? đdỉ lay (ông sãi đi lại) 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 187 


— trang 286: Cakio (Thích-ca) 

— trang 388: Banco (Bàn-cồ) 

— trang 389: maa (ma) 

— trang 394: magui (ma quỷ) 
maco (ma cò) 

— trang 396 : Omgne (Ông nghè) 

— trang 299: Bữa (Vua) 
Chiuua (Chúa) 

— trang 40I: Kemoi (Kẻ Mọi) 


Đó là những danh-từ, những từ-ngữ và những câu ngắn 
rải-rác trong tác-phầm tiếng Ý của Christoforo Borri. Chúng 
ta có thề xem đó là tài-liệu in cô nhất hiện có, Tưởng cũng 
nên lưu ý rằng trong bản tiếng Ý, người ta không phân- biệt 
chữ Ý với chữ quốc-ngữ nên đều in một kiều chữ. Trong bản 
tiếng Pháp ¡n ở Lille, «những chữ Việt đều ïín ngã» (6) như 
trong bản tiếng Pháp do Bonifacy dịch. 


Căn-cử vào những tài-liệu hiếm-hoi trên đây, chúng ta có 
thê đưa ra một ít nhận-xét về lề-lối phiên-âm tiếng Việt trong 
thời-kỳ sơ-khai. 


1) Lối phiên-âm tiên-khởi tiếng Việt theo giọng Ý hay 
giọng Bồ ? Đó là một đề tài được Nguyễn Khắc-Xuyên và 
Thanh-Lãng đề-cập. Theo Nguyễn Khắc-Xuyên (7), Borri và 


(6) Nguyễn Khắc-Xuyên, Công-cuộc khảo-cứu chữ quỗc-ngữ vào năm !97†1, 
VHNS loại mới, sõ 42 tháng 7 năm Í6959, trang 680. 


(7) Nguyễn Khắc-Xuyên, bdd, trang 89. 


188 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


là người Ý nên câu phiên-âm có khuynh-hướng ngã về tiểng 
Ý: nh được viết là gn (như quignin = Qui-nhơn ; gnoo— nhỏ 
nhỏ); x được viết là sc (như scin = xin); ch được viết là c 
(như tuiciarabiet = tui chẳng biết). 


Thanh-Lãng (8) trái lại, nhận-xét rằng Borri, tuy là người 
Ý mà vẫn phiên-âm theo lối Bồ và dẫn-chứng: s chẳng hạn lỗi 
phiên-âm những chữ như Chỉampa, chỉu (chữ) chỉa (trà) bữa 
.‹chiuua (vua-chúa) chiam (chăng) đều là lối phiên-âm theo lỗi 
Bồ-đào-nha; phụ-âm kép cử trong tiếng Ý đọc cứng như ta đọc 
k, còn củ trong tiếng lồ đọc như ch trong tiếng Pháp». 


Chúng ta chưa đủ tài-liệu đề quả-quyểt về lối phiên-âm 
tiếng Việt tiên-khởi. Theo tài-liệu của Chrlstoforo Borri, chúng 
-ta chỉ có thề tạm kếẽt-luận rằng bấy giờ lối phiên-âm theo giọng 
Bồ đã khá thông-dụng đến độ một người Ý như Christoforo 
Borri cũng phải áp-dụng lối này trong nhiều trường-hợp. 


2) Ký-hiệu ghi các thanh tiếng Việt chưa được hoàn-bị 
"Một số chữ được phụ vào cuối chữ thay cho dấu giọng, chẳng 
hạn như 7 thay thế cho hai dấu ? và ~« : đo (đói! ; 0nsai7 (ông 
.sãi) o thay cho dấu ¿ ; gnoo (nhỏ) Lại có nhiều chữ không có 
.ký-hiệu ghi thanh như iut (lút) đa (đã). 


3) Chữ quốc-ngữ thời Christoforo Borri còn thiếu các 
-nguyên-âm š, â, ê, ô, ơ, , cho nên mặn thì viết man, muốn thì 


.mmuon; biết thì viết biet, nước thì viết nuoec; ôn thì viết on, 


(8) Thanh-Lãng, bởd, trang 9. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 18% 


4) chữ quốc-ngữ thời Christoforo Borri chưa đầy-đủ phụ- 
Âm: đ thì viết đ (doi = đói) x thì viết se (scin mocaij = xin. 
một cái), ø thì viết b (bũa — vua; bau = vào). 


Lại có nhiều phụ-âm kép được sử-dụng và sẽ bị đào-thải 
như fÍ (sàu này là tr), ønm (sau này là ngh và nh). 


5) Giọng tiếng Việt miền Trung đã được phiên-âm với 
những chữ tưi (tôi) gnin (nhơn). Điều này chứng-tỏ rằng các 
giáo-sĩ đã học tiếng Việt theo giọng Trung. 


IH.— GIROLAMO MAJORICA 
(1631-1645) 


Trong những tác-phầm chữ nôm của Girolamo Majorica 
có một vài nơi ghi-chú bằng chữ quốc-ngữ cách đọc những 
chữ nôm khó đọc. Theo sự phát-giác của Thanh-Lãng (9) 
những chữ quốc-ngữ ấy (không khác gì hình-thức ngày nay » 
như : chọn, biết, mai, bên. Chúng tôi ngờ rằng người đời sau 
dã thêm vào nên đồng ý với Thanh-Lãng rằng ‹« thực khó lòng 
căn-cử vào đấy mà quy-định một hình-thức chữ quốc-ngữ từ 
J631 đến 1545 ›. 


1V.— HỘI-NGHỊ THẢO-LUÂN 
CÔNG.THỨC RỬA TỘI. 
(1645) 
Trong chương II, chúng ta đã xét đến nội-dung hội-nghị 
năm 1645 thảo-luận công-thức rửa tội, Tài-liệu về hội-nghị này 


(9) Như trên, bdd, !!T. 


190 LỊCH.SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


dù viết năm 1645 hay sao lại năm |654, cũng vẫn là chứng-tích 
đáng tin-cậy về chữ quốc-ngữ năm |645. 


Tài liệu này có những câu như sau: 
— trang | : Tau rữa mãi nhân danh Cha, 0à con mà »pirito 


Santo. 


— trang 2: Tau rữa mồi — Tau lấy tên — Chúa Tốt lên, tốt 
danh, Danh cha cả sáng 


— trang 3: Tau lốƒ một tên Cha uà Con 0à Spirito Santo 
rữa mồi, — Blai có ba bồn bảy uia — Chúa Blòy. 
ba ngôy 


— trang 4: Nhẫn danh Cha và danh con uà danh Spirito 
Santo 


— trang 7 : Sóữ (sóữ (sống), Cha ruột con ruột 

Đối-chiếu với với tài-liệu in của Christoforo Borri, tài-liệu 
viết tay này chứng-tỏ rằng vào năm 1645, nghĩa là sáu năm 
trước khi xuất-bản những bộ sách của Alexandre de Rhodes, 


chữ quốc-ngữ đã đến giai-đoạn định-hình : 


1) Thứ chữ không đủ dấu giọng trong Christoforo Borri 
đã có đầy-đủ các ký-hiệu như ngày nay : 


Năm dấu giọng, sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng đã xuất-hiện: 
Tốt, 0à, cả, rữa, ruột. 


Dấu hai chấm (..) đựợc ghi trên những nguyênâm ứ, 
¿ ƑJ, (taú, mầi, lấy) 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 191 


2) Các nguyên-âm cũng đã có đủ : a, ă, â, ©, Ê,1, o, Ô, Ơ, 
uU, Ư, 


Có những nguyên-âm kép sau nầy sẽ bị đào-thải : ấi 
(mồi, ây (lấy), ấỹ (ngôy), oư (sóữ) œy, (Blơy) 


3) Các phụ-âm kép nh đã thay-thế cho 7ø (nhân danh), củ 
đã thay cho cỉ (Cha), ng đã thay-thế cho øn (ngôy). Tuy nhiên 
phụ-âm Bỉ vẫn được dùng thay vì ¿r (Blòy) 


Lối phiên-âm thời 1645 tiểnbộ hơn thời |6ó3| và ngã 
hẳn về lối Bồ-đào-nha, 


V.— MATHIAS DE MAYA 
(1649) 


Trong chương II, chúng ta đã xét đến bản báo-cáo của 
cha Mathias de Maya viết năm 1649 ở Goa về cuộc tử đạo của 
ba thày-giảng đầu-tiên ở Đàng Trong. Ở đây chúng ta xét 


lối phiên-âm lời di-chúc của thày-giảng An-rê : 


gáê-©,s)Š Ju nghĩao cũ đúc choé Jesu cho den est eo? cho den blen 
đơj. (Giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giê-su cho đến khi hết hơi 


cho đến trọn đời), 


' Lối phiên-âm nầy còn đơn-sơ, chưa ghi chép đầy-đủ âm- 
thanh tiếng Việt: chưa có các phụ âm đ (dức), ; (hết viết là 
esé, hơi viết là eoj, gỉ (giữ viết là 7u), chưa có dấu giọng ngã 
(~.) (nghiao — nghĩa) sắc (+), (den — đến), huyền ( *) đòj — 
đời), nặng (4) (blen — trọn). 


192 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Phụ-âm öi được dùng thay vì £r (blen) và vần ong được 
ghi theo lối Bô-đào-nha: cùng viết là cũ, 


Chúng ta được biết là Cha Mathias de Maya căn-cứ theo 
những phúc-trình nhận từ Áo-môn và Việt-Nam từ năm |643 
đề viết báo-cáo này vào năm |ó49. Tại sao chữ quốc-ngữ trong 
công thức rửa tội (1645) đã định-hình mà trong tài-liệu này 
lại đơn-sơ như thời Christoforo Borri (1631) ? Do thắc-mắc này, 
chúng tạ có thề ngờ rằng trong công-thức rửa tội |645 chữ 
quốc-ngữ đã viết lại theo lối quốc-ngữ 1654, nghĩa là ba năm 
sao khi các bộ sách của Alexandre de Rhodes ra đời nên mới 
có hình.thức tương đối tiến-bộ. Nếu quả-quyết rằng công- 
thức phiên-âm năm I645 thì chỉ còn một cách giải-quyết thắc. 
mắc trên đây : Cha Mathias de.Maya, làm việc ở Goa (Ấn-Độ) 
không có dịp theo dõi sự tiến-triền của chữ quốc-ngữ ở Việt 
Nam, nên đã phiên-âm di-ngôn của thầy-giảng An-rê theo ý 


riêng hoặc theo lối cũ, 


Chúng tôi ước-ao sửu-tầm thêm sử-liệu đề giải-quyết. 
dứt-khoát vấn-đề này. 


V.— GASPARD AMARAL. 
và ANTONIOBARBOSA 


Giáo-sĩ Dòng Tên Gaspar d/ Amaral là tác-giả cuốn tự- 
điền Việt-Bồ và Giáo-sĩ Dòng Tên Antonio Barbosa là tác-giả 
cuốn tự điền Bồ-Việt. Đó là hai cuốn tự-điền đầu-tiên về 
tiếng Việt. Công-trình của hai tác-giả này được Alexandre de 
Rhodes khai-thác đề soạn bộ tự-điền Việt-La- Bồ : sa Tôí —- 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 193 


Alexandre de Rhodes — (còn) lợi-dụng công việc của các giáo-sĩ khác 
cũug thuộc Dòng Tên, nhất là của Gaspar d'ˆAmaral 0à Antonio 
Barbosa. Cả hai ông này đều làm mỗi ông một cuốn tự-điền. Ông 
Gaspar d“Amaral làm cuốn Annamiticum - Lusitanum ; ông Antorio 
Barbosa làm cuốn Lusitanum-Annamiticum. Nhưng tiếc rằng cả 
hai ông đều chết sớm. Tôi lợi.dụng công uiệc của cả hai ông 0iết 
ra cuốn tự-điền mới có chua thêm tiếng Lq-tinh, mục-đích đề giúp 
người bản-xứ học tiếng La-tỉnh theo lệnh của các Đức Hồng Y › (I0) 


Giáo.sĩ Gaspar d“Amaral được hội-nghị thảo-luận công-thức 
rửa tội J645 nhận là rất thông-thạo tiếng (peritissimus linguae). 
Sinh năm {592 tài Curvacera (Bồ-đào-nha), ngài vào Dòng Tên, 
năm 1608 làm giáo-sử văn-chương tại Braga, Coimbré và Euore 
Năm 1623, giáo-sĩi được cử đi giảng đạo tại Nhật-bản. Từ 
năm 1628 đến năm 1630, hình như giáo-sĩ có theo thương 
thuyền cập bến đất Bắc mấy lần, cho đến 1630 hay 1631; giáo« 
sĩ ở hẳn Đàng Ngoài. Giáo-sĩ làm Bề Trên Phái-đoàn Truyền- 
giáo. Năm 1634, giáo-sĩ có phải tu-sĩ đem thư đến triều-đình 
Lào, song không có kết-quả gì. Năm 1638 giáo-sĩ về dưỡng 
sức ở Áo-môn, sau trở lại Đàng Ngoài và chết đuối vì tàu 
đắm ngày I4-2-164ó. Cuốn tự-điền Việt-Bồ của giáo-sĩ hiện nay 
chưa tìm được. 


Giáo-sĩ Antonio Barbosa được hội-nghị thảo-luận công- 
thức rửa-tội năm 1645 nhận là (hồng-thạo tiếng (peritus linguae). 
Antonio Barbosa sinh tại Villa de Arrifana de Souza (Bồ-đào- 
Nha). Năm {624, ngài vào Dòng Tên và năm 1629 giáo-sĩ 


(!O) Thanh-lãng trích-dịch, Điều-nhất-lăm văn-học cận-đại, tập Í, bdd. trang 
21. Chúng tôi chỉ đồi danh-từ tự vựng thành tự-điển. 


194 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


được cử đến giảng đạo ở Đàng Trong. Giáo-sĩ có ra Đàng 
Ngoài hoạt động truyền-giáo. Theo cha Alexandre de Rho- 
đes, giáo-sĩ Antonio Barbosa bị bịnh vào khoảng 1639 và về Áo 
môn tính-dưỡng, sau đưa về Goa (Ấn Độ) chữa bệnh. Có lẽ 
năm {645 giáo-sĩ còn ở Áo-môn vì giáo-sĩ có tham-dự vào cuộc 
tranh-luận về công-thức rửa tội. Giáo-sĩ từ trần ở Goa, có lẽ 
là sau năm 1545. Cuốn tự-điền Bồ-Việt cúa giáo-sĩ cũng bị thất 
lạc như cuốn tự-điền của giáo-sĩ Gaspar d“ Amaral. 


Vì chưa sưu-tầm được hai cuốn tự-điền của hai giáo sĩ 
Gaspar dˆAmaral và Antonio Barbosa nên không có thê thầm-định 
ảnh-hưởng của hai giáo-si trong tự-điền Việt-La-Bồ của giáo-sĩ 
AIlexandre de Rhodes Chúng ta hy -vọng có ngày đưa 
ra ánh-sáng công-trình tiên-phong hai giáo-sĩ. Hiện nay một 
hướng sưu-tầm được hé ra : Thanh-Lãng có phát-giác rằng tại 
Thư-viện Tòa thánh Vatican có hai bản sao tự-điền mà Thanh 
Lãng ngờ rằng là của hai giáo-sĩ (]I). Trong thư-mục Borg. 
Tonch, có cuốn Dictionarum Annarticum Lusitanum ký-hiệu Borg 
Tonch 23 và cuốn Dictionarum Lusitanum - Annamiticum, ký 
hiệu Borg,tonch 23. Hai cuốn ấy do linh mục Philiphê Binh 
sao-lực và không đề tên tác-giả, cuốn trên Thanh-Lãng gọi là 
cuốn BTA 23, dày 288 trang, cuốn dưới là BTB 23 dày 224 
Ngoài ra Philiphê Bỉnh còn trích sao cuốn tự-điền Việt-La-Bồ 
của Alexandre de Rhodes và Thanh-Lãng gọi là cuốn BT 8 dày 
411 trang. Thanh-Lãng nghỉ rằng hai cuốn tự-điền BTA 23 và 
BTB 23 là có thể là hai cuốn tự-điền Việt-Bồ và Bồ-Việt của 
Gaspar d.Amaral và Antonio Barbosa vì những nhận-xét sau đây : 


(I). Thanh-Lãng, Những chặng đường của chữ viết quổc-ngữ, bđd, trang 25. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM (95 


I) cuốn BT 8 viết âm Ì rất đúng, nhưng BTA 22 và 
BTB 23 còn ngập-ngừng giữa cách viết isìz (la), leinh (lênh), 
lệinh (lệnh) 


2) Cuốn BT 8 đầy đủ hơn BTA 22 và BTA 23, tất cả các 
chữ trong BTA 23 đều có trong BI 8 nhưng có nhiều chữ 
trong BT 8 mà không có trong BTA 22 


3) Cuốn BT 8 có ghi tên người sao sách là Philiphê Bỉnh 
và tác-giả là Alexandre de Rhodes, còn hai cuốn BTA 22 và 
BTB 23 đều không ghỉ tên người sao và tên tác-giả. 


Thật ra trên đây chỉ là nghi-vấn chưa có thề quyết đoán 
được về tác-giả và soạn-niên của hai cuốn BTA 23 và BTB 223 
Hai cuốn tự-điền của Gaspar dˆAmaral và Antonio Barbosa, 
nếu-sữu tâm đừợc, sẽ giúp chúng ta hiều thêm về chữ quốc- 
ngữ trước Alexandre de Rhodes, 


VH.— ALEXANDRE DE RHODES 
(1951) 


Trong các tác-phâầm của giáo-sĩ Alexandre de Rhodes ¡in năm 
1651 tại Rôma, chữ quốc-ngữ đã định-hình và không khác 
hình-thức bây giờ bao nhiêu. Chúng ta chưa tìm được tài-liệu 
gì có thề đoán định soạn-niên của tác-phầm nên phải lấy năm 
1651 làm niên-hiệu khai-sinh hình-thức chữ quốc-ngữ do A- 
lexandre de Rhodes góp công hoàn-tất. 


Đành rằng giáo-sĩ Alexandre de Rhodes không phải là người 
duy-nhất đã sáng-chế và làm cho chữ quốc-ngữ trở nên hoàn- 


196 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


hảo, nhưng lịch-sử vẫn xem giáo-sĩ là thủy-tồ chữ quốc-ngữ v} 
đã có công thử-thách chữ quốc-ngữ trong cái lãnh-vực soạn 
sách tự-điền, văn-phạm, giáo-lý và nhất là phô-bjến rộng-rãi 
chữ quốc-ngữ bằng những tác-phầm ấn-loát tại nhà in Thánh. 
Bộ Truyền-Giáo. 


Chúng ta sẽ đi sâu vào các tác phầm nói trên trong hai 
chương VII và VIII dành cho Alexandre de Rhodes. 


VIIH.— FILIPPO DE MARINT 
(1654) 


Thanh-Lãng có tìm được bản tài-liệu viết tay liên-quan 
đến công-thức rửa-tội thảo-luận năm |754, do Filippo de Ma- 
rini viết hoặc chủ-trương. 


Chúng tôi xin trình-bày những tài-liệu ấy căn-cứ theo sự 
khảo-cứu Thanh-Lãng (12) : 


« 1) Thư gởi cho Padre Assistente de Portugal (APID). 
Bức thư này dài bốn trang : trên đầu và ở giữa viết tắt 
ba chữ J.H.S. (Jesus Hominum Salvator), lui về phía tay trái có 
mấy chữ Pe Assistente de Portugal. Cuối thư, trước chữ ký 


Filippo de Marini có mấy chữ De V.R, minimo servo em Xto, 


Đề tiện gọi tắt sau này, chúng tôi gọi tài-liệu này là tài- 
liệu AP (viết tắt hai chữ Assistente de Portugal). Tài-liệu này 


(12) Trích-lục nguyên-văn Thanh-Lăng, bdd, trang 20-25. Chúng tôi chỉ sử 
cách viết nhân danh là Filippo de Marini cho duy-nhằt. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG.GIÁO VIỆT-NAM 197 


viết bằng tiếng Bồ-đào-nha, một bức thư gởi cho P.Assistente 
de Portugal nói về cuộc tranh-luận giữa hai phe truyền-giáo. 
Marini, trước hết thuật lại một công-thức bằng tiếng Trung- 
hoa cho người Trung-hoa rồi bàn đến công-thức bằng tiếng 
Việt-Nam, 


Trong thư này ta đọc thấy : 
— nơi trang 1], dòng thứ |4: công-thức lai Tàu lai Tây: 


Ngò (eg0) Sỳ (baptizo) sh' (te) In (in) Patele (Patris) Kiẽ (et) 
(Phiio) Kiễ (et) Supilito (Spiritus) Santo (sanctt) mÌm (nomine) chè 
— dòng 22: công-thức Tàu hoàn-toàn : 


Ngò (ego) Sỳ (baptizo) Sh*“ (te) in (im) Fu' (Patrs) Kiã (e0) 
Clè (Pdit) Kiẽ (et) Xim (Sancti) Xin (Spiritus) Chỉ mỉn (nomine) chè 


— nơi trang III; 

dòng thứ bốn ; đư (ôi (áo tôi) 

đòng thứ bảy : chém đều nó (chém đầu nó) 

đồng thứ tám ; chép tên Thầi (chép tên Thầy) 

dòng thứ mười chín: Vì kẻ trộm bất lêt bò chúng tôi. 
(Vì kẻ trộm lấy bò chúng tôi) 

dòng thứ mười ba : nhẫn một danh (nhân một danh) 


Bức thư này, nơi dòng thứ bốn trang bốn có một câu tiếng 
La-tinh mà chúng tôi cho là cực-kỳ quan-trọng, đó là câu : « Re- 


liqua vide fusius infra» (còn các sự khác xin xem dài rộng hơn 


198 LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


ở sau đây). Do câu trên này, mà chúng tôi quả quyết tài-liệu 


thứ hai sau đây tức là tài liệu AP 2 cũng là của Filippo de Ma- 
rini. 


9.— Bản tường-trình gởi cho Ð. Assistente de Portu- 
gai (AP 9). 


Tài-liệu này, chúng tôi cho là cũng do tay Marini viết đề 
tường-trình cho Assistente de Portugal về cuộc hội-thảo giữa 
35 giáo-sĩ Dòng Tên về công-thức rửa tội. Trong cuối thư AP 1 
trong khi xin Assistente de Portugal đọc một tài-liệu dài hơn; 
Marini hẳn là có ý chỉ bản tường-trình này. Chúng tôi gọi bản 
tường-trình này là AP 2. Bản tường-trình AP 2 này dài 8 trang. 
Trên đầu và ở giữa trang có ba chữ viết tắt như ở thư AP I tức 
J.H.S. ; xích về bên trái là Pe Assistente de Portugal, lùi xuống 
dưới và đặt giữa trang là câu này : 


Manocristo, em que se prova, que a forma do Bauptismo 


pronunciada em lingoa Annamica he verdadeira. 


Bản tường-trình này phải là của Filippo de Marini, thử nhất 
vì câu đặn Reliqua øide ƒusius inƒra trong bức thư AP I, thứ hai 
vì cùng gởi cho một người là Assistente de Portugal, thứ ba 
vì cùng một lối chữ viết, thứ bốn vì nội - dung bản tường- 
trình cho ta thấy người viết là người đã tham-dự vào buôồi hội- 
thảo, thứ năm vì những lý mà tác-giả đưa ra đề phản-đối Đắc- 
lạ giống y như ở các thư gởi đi nơi khác mà có ký tên Mari- 
ni, thử sáu vì tên của tác-giả tức là Marini đề ở cuối-cùng 
trong danh-sách những người chống lại Đắc-lộ. Trong AP 2; 
ta đọc đại-khái : 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÒNG-GIÁO VIỆT-NAM 199 


— Trang | : 
dòng 34 : Taiũ rữa mồi nhẫn danh Cha, uà Con và Spirito Santo. 
— Trang II : 
dòng 4 : Nhẫn danh. 
dòng 7,8 : Tai lấƒ tên. 
dòng |3 : Taũ rữa mãi. 
dòng 26 : Taũ lấy tên. 
dòng 27 : Taũ lấƒ tên. 
dòng 26 ; Danh Cha cả sáng. 
— Trang III : 
dòng 4 : Vô đanh. 
dòng 13 : Taú lấÿ một tên Cha tà con 0à Spirito Santo rữa mi, 
dòng 20 : Cất ma. 
đòng 2| : Cấ( xác, Blai có ba hồn bảy tuía. 
dòng 25 ; Chúa Blèờÿ ba Ngôy. 
— Trang IV ; 
dòng 7,B ; Nhẫn danh Cha tà danh Cơn 0à Spirito Santo rữa mầi. 
dòng 10-11 : Nhẫn Èa danh, nhẫn một danh, 
— Trang VII : 


dòng 13 : Tai rữa mầƒ, 


200 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


dòng I8 : Phụ. 

đòng I9 : Tử. 

dòng 23 : Sóữ (sống) ngọt 
dòng 27 : Cña ruột, con ruột. 


Linh-mục Nguyễn Khắc-Xuyên, trong Văn-hóa Nguyệt-san 
số 48 tháng I-2 năm |960 gọi tài-liệu AP 2 này là biên-bản 36 
giáo-sĩ Dòng Tên làm ra năm 1645. Chúng tôi đếm lại thì thấy 
chỉ có 35 tên. Nơi đầu trang 8 trước bản danh-sách 35 cha 
Dòng Tên ghi-chú thế này : De Azdo Vi Pro. Ƒapinensio et Đice 
Proce Sisensis, interƒ[uene consultanioni, et {orman Baptismi linguae 
Annamica proiatam, legitiman et 0ualidã aƒƒirmarerut Anno 645. Có 
lẽ linh-mục Nguyễn Khác-Xuyên căn-cử vào đấy mà cho rằng 
tài-liệu này viết ra năm |645. Theo chỗ nghiên-cứu của chúng 
tôi thì tài-liệu AP 2 này viết năm 1654 nghĩa là cùng một lượt 
với một bức thư khác có đề năm 654 mà Marini gửi cho 
Ð. Assistente d'ltalia đề thuật lại cùng một việc đã thuật cho 
Ð. Assistente de Portugal. Tài-liệu AP 2 viết năm 1654 nhưng 
thuật lại một biến-cố xảy ra năm |645. Câu đầu bản tường- 
trình viết như vầy : Na ere de 645 propos o Pe Alext Rhoáes 
ao Pe, IMeL de Azevedo V° que então era ủe Japão e China, qua 
mandasse Tunkinica em junta pÌlena. Ý-nghĩa là năm 1645, theo 
đề-nghị của giáo-sĩ Đắc-lộ, một hội-nghị gồm các nhà truyền- 
giáo ở Nhật, Trung-hoa và Việt-Nam đề bàn về công-thức 
rửa tội bằng tiếng Việt-Nam. Tài-liệu này không thề viết năm 
1645 được vì nơi đồng thứ 23 trang I có nói đến việc xảy 


ra năm |65| : Desta resolucão sedes conta as Sen Patriarcha de E- 


LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 201 


topia, Q guaÌl a approou e sounou porẽ como o anno passado de 
165I- 


Như trên đã nói, tài-liệu này tuy không viết năm 1645 
nhưng nhắc lại việc xảy ra năm 1645, mà nhắc lại dưới hình- 
thức một biên-bản. Cả trang thứ nhất có thề coi như là tiều-dẫn 
(viết năm 1654) đề giới-thiệu cái biên-bản đã làm năm 1645. 
Vì thế có thề coi các chữ quốc-ngữ trong biên-bản như là có 
từ năm 1645. Tuy nhiên không có gì là tuyệt-đối Như vậy, 
ngoài tài-liệu AP2 này, hẩy còn là nghi-uấn, tất cả các tài-liệu 
như ẤP I và các tài-liệu kề sau đây đều do Filippo de Marini 
gửi về Âu-châu năm |654. 


5. Thư gởi Pe Assistente df†talie (AI,) 


Tài-liệu này là tài-liệu rõ-ràng hơn cả. Trên đầu thư có 
đề năm là năm |654 có đề chức-tước và tên người nhận thư 
là Pe Assistente d'Italia Gio. Luigi Consolationi. Cuối thư, ký 


Minimo Servo in Xe Phelipe Marino. 


Chúng tôi lấy chức-tước người nhận thư này mà đặt tên 
cho tài-liệu này tức là Assistente và Italia. Nhưng vì có hai thư 
gửi cho Assistente Italia cho nên gọi là AI; và AI¿. Thư này. 
viết bằng tiếng Ý, dài ba trang. Cũng là thuật lại cuộc tranh- 
luận về công-thức rửa tội. Có điều hai thư AP, và AP; gởi 
Bồ-đào-nha ; còn AI ¡ và ÀI ; gởi về Ý-đại-lợi. Về tài-liệu 
này nơi trang thứ hai ta đọc : 


— dòng thứ 5, công-thức rửa tội tiếng la-tinh: Ego bap- 


tizo te in nomine Patris ef Eilii ex Spiritus Sancti Amen, 


202 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


— dòng thứ ó, công-thức bằng chữ quốc-ngữ, các chữ xếp 
đối với các chữ la-tinh ở trên : 


Tau rữa mồi nhễn danh Cha 0à Con tà Spirito S° Amen. 


— dòng thứ bảy, công-thức viết bằng chữ Nôm. 


4. Thư gửi Assistente d'ltalia (AI,) 


Không hiều sao lại có bức thư thứ hai này cùng gởi cho 
một người là Âssistente đ Italia Gio Luigi Consolationi, cùng 
một bản nguyên-văn như bức thư AI |, Chỉ khác là bức thư 
trước chữ ta nên chiếm ba trang, còn thư này viết nhỏ nhú- 
nhí cho nên chiếm không đầy hai trang. Cái khác thứ hai là 
bức thư này không có đề năm. Cái khác thứ ba là câu kết 
trong hai bức thư khác nhau. Một điều đáng chú ý là ở trong 
AI ; cũng như AI, nơi phần kết bức thư, Marini có nhắn 
lời hỏi thăm em ông là Giáo sĩ Nicolo Marini, vào dòng từ 
năm {1646 : ‹ Non srivo al Ðe Gio: Nicolo Marini moi fratello 
supplico a VR. gli dj nuove mie ho pur un alteo fratello che 


entio nella conga in messina lanno 1646. 


5. Bản tường-trình về cuộc tranh-luận công-thức (CFB) 


Chúng tôi gọi tài liệu thứ năm này là CFB tức là lấy ba 
tiếng đầu : Circa Forman Đapiismi mà chỉ tên. Tài-liệu này viết 
bằng tiếng La-tinh dài 6 trang. Tài-liệu này có lẽ không phải 
do tay Marini viết vì nét chữ khác hẳn các tài-liệu kề trên. Chữ 
nét hoa lá chứ không đơn-sơ như chữ Marini, Cứ như lời lễ 


trong đó, thì tác-giả của nó phải là một vị trong 35 vị đã dự 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 202 


cuộc hội.thảo và cũng thuộc vào phe chống lại Đắc-lộ. Cũng cớ 
thề là do Marini dịch ra tiếng La-tinh nhưng sai thư.ký chép 
viết bằng tiếng La-tinh có lẽ đề những ai không hiều tiếng Ý 
hay Bồ có thề hiều được. Về tài-liệu này, ta đọc : 


— Nơi trang II: 
dòng 20: Nhơn danh Cha oà con °à spirito Santo 


dòng 28: Dức Chúa Blờy sinh ra chín đồng thiên-thần là 
cñân cñôi Đức chúa Blòy. 


dòng 235 : Nhơn danh Cha tà Con 0à Spirito Santo. 
— Nơi trang IHIT;: 

dòng | : Nhơn danh Cha 0à Con Đà Spirito Santo. 
dòng 2: Nhơn danh mất tên ? 

dòng 3 : Öa tên 

— Nơi trang V: 


dòng ó-7 : Tau (¡. ego) rữa (¡. baptizo) mầi (¡. te) in nomine 
Cha (¡. Patris) Đà (t. et) con (í. et) Spirito Santo. 


6.— Biên-bản 14 giáo-dân (BB14) 


Tài-liệu này không có tên. Chúng tôi tự đặt cho nó là BB 
14 (tức là biên-bản |4 giáo-dân). Tài-liệu này có ba trang 
viết bằng chữ Nôm và bên cạnh mỗi chữ nôm có ghi-chú chữ 
quốc-ngữ và chữ La-tinh. Đây là một tài-liệu hay đúng hơn 
biên-bản của |4 giáo-dân Việt-nam làm ra đề binh . vực lập- 


204 LỊCH-SỦ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


trường của giáo-sĩ Filippo de Marini. Chúng tôi sao lại các 
tiếng quốc-ngữ mà thôi. Đây là nguyên văn biên-bản đó : 


( jWhím danh Cha 0à Con 0à sự Phirito Sangto, ¡ nài Annam 
các bỏn đạo thì tịn ròng ra ba đanh bí bàng muốn ¡ làm một thì 
phảy nóy nhữt nhữ danh cha ecc... tôy là giu ão câi (?) Trâm () 
cũ nghỉ bậi tôy là An re Sen (?) cũ nghỉ bật tôy là Ben tô uẫn 
Triển cũ nghĩ bội tôi là Phe ro uẫn nhít cũ nghĩ bậi tôy là An jo 
uẫn tañ (?) cũ nghĩ bậi toy là Ge ro rỉ mo cũ nghỉ bại toy là I na 
xu cũ nghi bại tôy là tho me cũ nghỉ bậi tôy là sỉ le cũ nghỉ bội tây 
là Lu ¡ sỉ cũ nghỉ bậi tây là Phi lip cũ nghỉ bội tôy là Do mình 
cũ nghỉ bậi tôy là An tôn cũ nghỉ bậi tôy là gui qõ cũ nghỉ bậi ›. 


7.— Bảng đối-chiếu bốn thứ tiếng (JTSL) 


Chúng tôi gọi tên tài-liệu này là JTSL; đó là Ị bản đối- 
chiếu 4 thứ tiếng gồm có Nhật, Việt, Tàu, La-tinh. Gọi là 
tiếng Việt nhưng chỉ là cách người Việt đọc chữ Tâu. 

Công-thức rửa tội: 


— Tiếng Nhật : ga xin 1ô ¡in Bu Kiu Xỉ Kin Xô Xiu 
Xi._mê xa. 
Tiếng Việt : Ngã tài nhĩ nhẫn Phụ cập Tử cập Thánh Thần 
chỉ danh yã. 
Tiếng Tàu : (yừa phiên-âm và viêt tiếng nho) Gò sì shíín 
Fù Kiã Cù Kiế Xim xin chì mìn chè. 
Tiếng La tỉnh : Ego baptizo te in Patris et Filii et Sancti 


Š piritis Ti0mine. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 205 


— Một câu phúc âm : Chúng tôi chỉ trích tiếng Việt và 
La-tinh ; Nhẫn (in) Thiên (coedli) Chúa (Domim) chỉ (  ) Danh 
(nomini) ngã (ego) ma‡nh (proecipio) Thâm (tibi) Việt (surge) lai 
(sursum) nhỉ (et) Tấi (ambula). 


— Một câu khác : Ma (Doemon) Qui (diabolus) kính (tinetỳ 
Căi (Hoe) se (Je) su (su) Thánh (sanctum) Danh (nomen). 


Tài-liệu JTSL này viết năm I654. 


Tồng-kết về 7 tài-liệu liên-quan đến công-thức rửa tội : 
trong số 6 tài-liệu kề trên API, AP2, AI, AI, BBI4, JTSL 
thì có hai tài-liệu có đề năm tức là ATI| và JTSL : đề năm 1654 
Năm tài-liệu kia không đề năm nhưng hoặc của Marini hoặc 
do Marini chủ-trương đều ông làm ra năm |ó54 đề gửi ổi 
nhiều nơi khác nhau. Trừ tài-liệu AP2 mà chúng ta cho là có 
thề có từ 1645, sáu tài-liệu khác đều thuộc năm |654 tất cá». (13) 


So-sánh chữ quốc-ngữ trong bản tài-liệu trên đây của giáo. 
sĩ Fiippo de Marini với chữ quốc-ngữ trong các tác-phầm của 
giáo.sĩ Alexandre de Rhodes, chúng ta nhận thấy những dị-biệt 
quan-trọng như sau ; 


I) Theo giáo-sĩ Marini, dấu hai chấm (tréma) đặt trên các 
chữ i, y, u. Trái lại giáo-sĩ công-kích thói-quen dùng các ký- 
hiệu nhất là dấu hai chấm trên các nguyên-âm ï, ÿ, ú, 


2) Theo giáo-sĩ Marini, y dùng thay cho ¿; gđi liền trước 
e (Gero ni mo); lại có thêm phụ-âm j (an jo) dùng phụ âm y 
trước nguyên-âm đ (yã) ; phụ-âm ¿r thay vì tỉ (kẻ trộm, 
trâm, triên). 


(13) Đến dây hết phần trích-lục nguyên“văn của Thanh-Lãng, bdd. 


206 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


3) Theo giáo-sĩ Marini, chúng ta không thấy chữ nào có 
nguyên-âm kép ba như giáo-sĩ Alexandre de Rhodes đã dùng. 
Giáo-sĩ Alexandre de Rhodes viết lấy (lấy), £ao trong khi giáo-§Ï 
Marini thì viết lất, tau, 

Cùng một thời.đại nhưng có hai khuynh-hướng phiên-âm 
chữ quốc-ngữ, 


Lịch-sử đã chứng-minh rằng khuynh-hướng của giáo-sỉ 
Alexandre de Rhodes sẽ thắng thế, một phần lớn cũng nhờ 
uy-tín và sự phö-biển tương-đối rộng-rãi của những tác-phầm 
1m. 


VIIIL—- BENTÔ THIỆN và 
1GESSIO VĂN TÍN (1659) 


Hai bức thư của Bento Thiên và Igessio Văn-Tín (14) gởi 
cho giáo-sĩ Filippo de Marini năm |659 không phải là nét bút 
xưa nhất còn lại của người Việt viết bằng chữ la-tinh trên 
mặt giấy tây như nhận-định của Hoàng Xuân-Hãn (15) vì tài- 
liệu cô nhất về loại này phải kê là biên-bản |4 giáo-dân (BBI4) 
về công-thức rửa tội. 


Theo hai bức thư này, chữ quốc-ngữ lối 659 có những 
đặc-điềm như sau : 


1) Hệ-thống nguyên‹âm và phụ-âm giống như chủ-trương 
của giáo-sĩ Đác-lộ : 


(14) Xem Phần thứ nhất, Chương ÏÍ, tiều “mục VI. 
(15) Hoàng Xuân-Hãn, bdd, Đại-học số 10 tháng 7 năm 1959. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 207 


— nguyên-âm ba uÿ¿ viết với ¡ ngắn : truiện. 


— thay phụ-âm kép ng đặt sau nguyên-âm bằng dấu ngã : 
Cñ (cũng), làố (lòng). 


— một phần » viết bằng bêta Hy-lạp. 

— một phần Tr viết bằng | hay ¿Í, 

— một phần nở viết bằng MI (Mlat : nhạt). 

2) Tuy-nhiên vẫn có nhiều lối phiên-âm giống giáo-sĩ Ma- 
tưn và khác giáo-sĩ de Rhodes ; 

— dùng ¡ hai dấu chấm thay cho y sau nguyên.âm : Độ, 
(vậy), lậí (lậy). 

— dùng ï thay cho y sau nguyên-âm : ñat (hay). 

— Yên thì viết là lên. 


— phụ-âm kép fr phân-biệt với (Ì : trộm chứ không (lộm- 


trăm chứ không tlăm. 


Hai bức thư Bento Thien và Igessio Văn-Tín chứng tỏ rằng 
đến giữa thế-kỷ XVII, lối phiên-âm chữ quốc-ngữ chưa theo 
hẳn một khuynh-hướng độc;tôn nào. Ảnh-hưởng của hai giáo 
sĩ Marini và de Rhodes đang chi-phối hình-thức chữ quốc-ngữ 


Qua những tài-liệu hiếm-hoi trình-bày trên đây, chúng ta 


nhận thấy có nhiều khuynh-hướng trong việc phiên-âm chữ 


208 LỊCH.SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


quốc-ngữ. Một số di.tích của các khuynh-hướng này cũng cồn 
được ghi chép trong cuốn tự-điền Việt-La-Bồ của giáo-sĩ Ale- 
xandre de Rhodes giúp chúng ta đối chiếu các lối phiên-âm 
đồng thời với lối phiên-âm của tác-giả, Điều này tuy cải-chính 
dư-luận đơn giản cho rằng giáo-sĩ Alexandre de Rhodes đi 
sáng - chế chữ quốc-ngữ nhưng lại xác-nhận công-trình của 
giáo-sĩ Alexandre de Rhodes đã làm cho lối phiên-âm chữ 
quốc-ngữ được hoàn-hảo hơn. 





ï BÓOMA,Ề 


hy ^s 2E Xh 27A 000/2/212,/ 


.——-.—-—--—————" 


Phụ-bản XXV : Bìa cuốn Những Địa phận Truyền-giáo của linh- 
mục Filippo de Marini in năm 1665 ở Roma. 








Phụ-bản XXVĨ: Một trang trong cuốn Những Địa.phận Truyền- 
giáo của linh-mục Filippo de Meyini in năm 1665. 





Phụ-bản XXVII : Ông Nghè mặc phẩm-phục, hình rút trong cuốn 
Những Địa-phận Truyền-giáo của linh-mục Filippo de Marini ïn 
nặm 1665. 





Phụ-b5ản NYVTII ¡ Chiến-thuyền Đăng Ngoài, hình rút trongcuốn 
Những Địa-phận Truyền-giáo của lian-mục Filippo de Marini in 
năm 1665. 





* 





Phụ-bản XXNIX : Lính thị-vệ, hình rút trong cuốn Những Địa- 


phận Truyền-giáo của linh-mục Filippo de Marini in năm 1665. 


~.. 








_ 


Phụ-bản XYX: Hình đầu cuốn Những Địa-phận Truyền-giáo 
củalinh-mục Filippo de Marini ỉn năm 1665. 





Phụ-bản XX NT: Đaàn Đăng Hoa Bùi phất chiếm giải nhất trong 
cuộc thi do Nha Tuyân-Úy Công-Giáo Quân-Lực Việt-Nam Cậng-Hòa 
tổ chức năm 19695, 





Phụ.bản XXXII: Đoàn Dâng Hoa của các bê lão Thủ đức trong 
cuộc thi do Nha Tuyên.Ủy Công-Giáo Quân-Lực Việt Nam Cộng-hòa 
tổ-chức năm 1965. 


CHƯƠNG: VII 


VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO CHỮ QUÔC-NGỮ : 
A.— Tiều-sử và tác-phẩm của giáo-sĩ 
Alexandre de Rhodes 


V Ớ I1 cuốn Tự-điền Việt-Bồ-La và cuốn Văn phạm Việt- 
ngữ, giáo.sĩ Alexandre de Rhodes đã tông-hợp các nỗ-lực phiên 
âm Việt ngữ đề đưa ra một hình-thức hoàn-hảo hơn. Giáo-sĩ 
lại thí-nghiệm hình thức này trong một tác-phầm sáng-tác đầu 
tiên bằng chữ quốc-ngữ : cuốn Pjép giảng tám ngày. Những 
tác phầm này sẽ được lần-lượt phân-tích, nghiên-cứu đề nhận- 
định về công-trình ngữ-học, văn-học; và thần-học của tác-giả. 


210 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Nếu chúng ta cần phải đè-đặt về danh-hiệu «thủy tôŠ chử 
quốc-ngữ › phong tặng cho giáo-sĩ Alexandre de Rhodes (I);, 
chúng ta đều đồng ý công nhận tác-giả là người khai sáng nền 
văn-học công-giáo chữ quốc-ngữ. 


1— TIỀU-SỬ ALEXANDRE DE RHODES 
(1593-1660) 


Giáo-sĩ Dòng Tên Alexandre de Rhodes (A-lịch-sơn Đắc- 
lộ) sinh vào khoảng năm |593 (2) tại địa-hạt Comtat Venaissin 


(1) Phạm Đình-Khiêm viết về Alexandre de Rhodes dưới tiêu-đề « Thủy. 
ồ chữ quỗc-ngữ »: « Khi các giáo-sĩ Âu-châu tới giảng-đạo, các ngài sáng = 
tchế ra một lỗi viết tiếng Việt theo mẫu-tự la-mä. thoạt đầu chỉ có ý cho dề 
nhớ bài học Việt-ngữ. Đến lượt cha Đắc-Lộ, ngài đã làm cho lối phiên-âm 
ấy hoàn-hảo hơn, đã bắt đầu dùng lãi chữ đó đề soạn sách, và khi về đến 
la-mä, đã nhờ ấn-quán của Tòa-thánh đúc riêng lỗi chữ mới đề ãn-hành các 
sách đó. Như vậy, người là vị cô công nhứt trong việc thành-lập chữ quốc- 
ngữ và chính là thủy-tồ các sách quỗc“ngữ vậy- (Ciáo¬sĩ Đắc-lộ và Tác-phầm 
quốc-ngữ đầu-tiên, sdd, trang XXX). 


Thanh-Lầng, * căn-cứ vào chính tài-liệu của Đắc-lộ ®, kẽt-luận : * Như 
vậy đã rõ-ràng là Đắc-lộ không phải là vào số những nhà truyền-giáo 
đã sáng-lập ra chữ quốc-ngữ ” mà chỉ là con người có công lớn mà 
thôi, nhưng xác-định cho rõ cái phần đóng góp riêng của Đắc-lộ là bao 
nhiêu, quả thực là khó-khăn khi mà ta chưa tìm ra được những sách 
vở đã xuãt-bản trước Đắc-lộ. (Những chặng đường của chữ viết quốc-ngữ, 
bdd, trang !4-19). 

Trương-bửu Lâm, đưa ra một ý-kiễn trung-dung : * Vậy thì không còn 
ai có thề bào-chữa thuyết cho rằng giáo-sĩ Đắc-lộ là ông tồ duy nhất của chữ 
quốc-ngữ- Nhưng một diều mà không ai có thề chối-eäi được là, trong tình" 
rạng hiện-tại của vấn-đề chữ quỗc-ngữ; trong những tài-liệu mà chúng ta còn 
giữ lại được liên-quan đến thứ chữ ấy thì giáo-sĩ Đắc-lộ là người có công 
rất lớn. (Vài lời phi-lộ, Việt-Nam Khảo-cồ tập-san số 2, sdd, trang 9). 


(2) Chúng tôi tin theo sự suy-luận của Phạm Đình-Khiêm (bdd, chú-thích 
! trên đây). Theo các sách đã xuất-bản thì Alexandre de Rhodes chào đời 
ngày 15-5-150!. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 211 


tỉnh Avignon bây giờ thuộc Pháp nhưng lúc bấy giờ là lãnh 
thồ của Tòa thánh La-mã nên có thề nói giáo-sĩ là « công-dân 
Đức Giáo Hoàng ›. Tồ-tiên Đắc-lộ vốn là người gốc Do-thái 
trở lại đạo Công-giáo. Ông nội giáo-sĩ đã di-cư từ Tây-ban- 
nha đến Avignon từ giữa thế-kỷ XVI (3). Thân sinh giáo-sĩ 
được liệt vào bậc thân.hào của địa-phương. 


Sau những năm tiều-học và trung-học ở quê-nhà, năm 
1612, Đắc-lộ được nhận vào Dòng Tên ở La-mã, học tại Tập 
viện Saint-Andréẻ du Qưirinal. Chủng-sinh Đắc-lộ chuyên-chú 
về thần-học và toán-học. Nhờ môn toán-học mà sau này Đắc-lộ 


gây được uy-tín với vua quan và dân-chúng ở nước ta. 


Sau sáu năm học-tập, Đác-lộ được Cha Bề Trên cả Dòng 
Tên chấp-thuận sang Viễn-Đông truyền-giáo như sở-cầu. Giáo- 
sĩ Đắc-lộ khởi-hành từ Lisbonne, thủ.đô Bồ-đào-nha cùng 
ngày 4-4-l6I9 trên chuyển tàu Thánh nữ Tô-rê-xa, đồng-hành 


với 4 giáo-sĩ Dòng Tên, trong đó có giáo-sĩ Girolamo MĨaJorica, 


Sau những chặng ghé tại Goa (Ấn-Độ) Malacca (Mã.1ai) 
giáo-sĩ đến Áo-môn (Trung-hoa) ngày 29-5-1624, định vào 
giảng đạo ở Nhật.bản. Nhưng lúc ấy Nhật-bản cấm đạo, nên 
giáo-sĩ Đắc-lộ được phái đến Đàng Trong. 


Vào cuối tháng chạp năm 1624, đời chúa Nguyên-phúc 
Nguyên (I6l2-l635), giáo-sĩ đến Đà-nẵng sau |9 ngày vượt 


3) Theo Gaide, trong Quelques renseignements sur la famille de De 
Rhodes (BAVH, 1927, trang 22) gia-dình Đắc-lộ đến Avignon vào cuối thế- 
kỷ 15. Phạm. Đình-Khiêm « xét ra không đúng. Qiáo-sĩ sinh vào những năm 
chót thế-kỷ 16, mà gia-đình đến 4vignon mới từ đời ông nội mà thôi, vậy 
thì chỉ độ. 5, 6 chục về trước » (bdd, chương 2 trang ÄV). 


212 LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


biền, cùng với sáu giáo-sĩ Dòng Tên, trong đồ có Cha Ga- 
briel de Mattos và một giáo-sĩ người Nhật thạo chữ Hán. Lúc 
bấy giờ cha Buzomi làm Bề trên Phái-đoàn Truyền-giáo ở Đàng 
Trong, Cha Pina thông-thạo tiếng Việt và giảng đạo không cần 
thông-ngôn. 


Giáo-sĩ Đắc-lộ bắt đầu học tiếng Việt, sau bốn tháng, giải 
tội và sau sáu tháng, giảng dạy được bằng tiếng Việt. Cha 
thuật lại việc học như sau ; ( Một thiếu - niên tronE 
xứ, chị trong ba tuần-lễ đã dạy tôi đủ hết các cung giọng tiếng 
Việt, à cách đọc của tất cả các tiếng. Cậu ấy không hiều tiếng 
tôi tà tôi không hiều tiếng cậu, nhưng cậu thông-minh đến nỗi 
tự nhiền hiều được hết các điều tôi muốn nói, tà thật sự, cũng 
trong ba tuần-lễ ấy, cậu đã học đọc được các thư của chúng tôi, lại 
còn viết được tiếng Pháp, và giúp được lễ bằng tiếng La-tinh. 
Tôi ngạc-nhiên thấy một trí khôn mẫn-tiệp như uậy uà cả trí nhớ- 
.Đững-chắc nữa. Từ đó cậu làm thầy-giảng giúp các cha, và đã 
trở nên một lợi-khí rãi đẳc-lực làm sáng danh Thiên-Chúa ở Giáo 
Đoàn này 0à trong xứ Lào , 0ì oề sau thầy sang đó hoạt-động mấy 
năm rốt có hiệu-quả. Thầy-giảng ấy yêu mến tôi đến nỗi lấy tên 
tôi. » (4) 


Sau khi thông-thạo tiếng Việt, giáo-sĩ Đắc-lộ cùng giáo-sĩ 
Pina từ Quảng-nam ra Thuận-hóa giảng đạo tồi lại trở về 
Quảng-nam năm |626. Giáo-sĩ Pina từ trần năm ấy vì chết đuối 


ở ngoài cửa chợ Hội-an. Chúa Nguyễn-phúc Nguyên cẩm đạo, 


4) A. de Rhodes, Voyages et Missions (I654) trang 88-89 Phạm Đình- 
Khiêm trích dịch, bđd, trang XVIHI. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 213 


nhưng thể-tử NÑguyễn-phúc Kỳ trấn-thú Quảng-nam khoan- 
dung nên các giáo-sĩ vẫn ở lại tiếp-tục truyền-giáo. 


Tháng 7 năm 1626 Bề Trên gởi giáo-sĩ Đắc-lộ về Áo-môn 
và ngày |9-3-]627, giáo-sĩ đến Cửa Bạng (Thanh-hóa) làm Bề 
Trên Phái-đoàn Truyền-giáo Đàng Ngoài. Cùng đi với giáo-sĩ 
Đắc-lộ, có giáo-sĩ Pierre Marquez. 


Nhờ nói tiếng Việt nên giáo-sĩ Đắc-lộ truyền-giáo có kết- 
quả ngay từ lúc đầu. Giáo-sĩ yết-kiến Chúa Trịnh Tráng lúc 
bẩy giờ có mặt ở Thanh-hóa trong dịp vào Nam đánh Chúa 
Nguyễn, rồi lại theo chúa Trịnh Tráng về Thăng-long. 


Năm 1629, chúa Trịnh Tráng cấm đạo và buộc các giáo-sĩ 
phải về Áo-môn hoặc vào Đàng Trong. Giáo-sĩ bị giải xuống 
thuyền đề đi vào Nam. Trang ba tuần lênh-đênh trên mặt biền 
'giáo-sĩ đã rửa tội được 24 người lính trong số 36 người. Thay 
vì đưa giáo-sĩ vào Đàng Trong, quân sĩ đưa giáo-sĩ lên bộ ở 
Đố-chánh. Giáo-sĩ hoạt-động ở vùng Nghệ-Tĩnh, trong 4 tháng 
rồi đáp một thương-thuyền Bồ-đào-nha đến Thăng-long. Đến 
tháng 5 năm |630, chúa Trịnh buộc giáo-sĩ phải rời Đàng Ñgoàt 


Giáo-sĩ trở về Áo-môn làm giáo-sư thần-học trong ]0 năm 
Năm 1640, giáo-sĩ lại được cử đến Đàng Trong làm Bề Trên 
thay thế cha Buzomi vừa từ trần. 


Giáo-sĩ yết-kiến chúa Nguyễn-phúc Lan (1635 - 1648) tại 
Thuận-hóa. Bốn tháng sau, giáo-sĩ được lịnh quan Cai-bộ đỉnh 
Quảng-nam (5) bắt phải từ-giš xứ Nam, 


(5) A. de Rhodes chép là Onghebô tức là quan cai-bộ ' (cai-ba). Phạm 
Đình-Khiêm giải thích : “Cứ theo danh-xưng như nói trên và theo các giáo-sĩ 
Đắc-lộ tả về chức vụ của ông thì ông không phải là trấn-thủ cũng không phải 
đà ký-lục. Lúc ấy quan trấn-thủ tuy có quyền tuyệt-đối trong Dinh, song có lẽ quá 
bận riêng về quân sự nên ông cai-bộ này hành-động như không có ai có quyền 
trên. Còn quan ký lục, tuy lo việc từ tụng văn án, nhưng chắc là quyền dướ,, vả 
lại việc phân quyền giữa hành-pháp và tư-nháp lúc ấy chưa rõ-rệt. Sử-liệu không 
-ghi lại tánh-danh của ông, song từ đây tiếng xưng-hô * Ông Nghè Bộ» đã trở 
nên tên riêng của ông rồi. l} (Người chứng thứ nhứt, sđd, trang Il6-II7). 


214 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Nhưng giáo-sĩ Đắc-lộ trở lại Đàng Trong lần thứ ba vào 
ngày áp lễ sinh-nhật 1640 rồi lại bị trục-xuất 2-7-l94I. 


Lần thứ năm và lần chót, giáo-sĩ vượt biền trở lại Đàng 
Trong vào đâu tháng 23 năm 1644. Giáo-sĩ chứng - kiến cuộc 


tử-đạo của thầy-giảng An-rê Phú-yên ngày 26-7-1644. 


Hai tháng sau, chúa Nguyễn-phúc Lan (1635 - 1648) lên 
án tử-hình giáo.sĩ, sau đôi ra án trục-xuất. Giáo-sĩ từ-giã Đàng, 
Trong ngày 2-7-1545, « lòng và trí lúc nào cũng đề*ở xứ Nam 
cũng như xứ Bắc › theo lời tự-thuật trong sách Hành-trình và. 
truyền-giáo của giáo-sĩ. 


Giáo-sĩ trở về Áo - môn, dạy tiếng Việt cho hai cha Me- 
telio Saccano và Carlo della Rocca. 


Ngày 20-12-1645 trong lúc hai giáo-sĩ này đáp tàu đến 
Đàng Trong, giáo-sĩ Đắc-lộ đáp tàu đi Âu-châu đề vận-động 
thành lập hàng giáo-phầm ở Việt-Ñam. 


Giáo-sĩ đến La-mã ngày 27-6-l649 sau một hành-trình kéo. 
dài trong ba năm sáu tháng, trải qua bao gian-nan nguy-hiềm, 


Ciáo-sĩ dâng hai bản điều-trần, một cho Bộ Truyền-giáo 
ngày 2-8-1650, một cho đức Giáo-Hoàng ngày 6-3-165], đại- 
khái xin cử giám-mục sang Việt-Nam đề củng-cố một giáo-hội 
đang có triển-vọng trưởng thành, 


Giáo-sĩ rời La-mã đi Ba-lê ngày [1-9-1652 đẻ vận-động 
cho công cuộc truyền giáo. Giáo-sĩ làm quen với nhóm « Les 
Bons Amis» đầy tinh-thần truyền - giáo, và nhất là với cha 
Francois Pallu, là người sáng-lập Hội Truyền-giáo ngoại-quốc 
ở Ba-lê. 


LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 115 


Kết-quả là do đoản-sắc ngày 29-7-1958, Tòa Thánh phong 
cha Pallu làm giám-mục hiệu-tòa Heliopolis và cha Lambert 
de la Motte làm giám-mục hiệu-tòa Béryte, cả hai làm Đại-điện 
tông-tòa ở Việt-Nam. Đoản-sắc ngày 9-9-I659 quy-định địa- 
phận của đức Cha Pallu gồm có Đàng Ngoài, Lào và 5 tỉnh ở 
Trung-hoa, địa-phận của Đức Cha Lambert de la Motte gồm 


có Đàng Trong, 4 tỉnh ở Trung-hoa và đáo Hải-nam. 


Chính giáo-sĩ Đắc-lộ đã từ-chối không nhận vinh-dự được 
cử làm giám-mục ở Việt-nam, Vâng lệnh Tòa Thánh, giáo-sĩ 
Ba-tư, đến Ils- 
pahan, thủ-đô Ba-tư và đầu tháng || năm |655. Giáo-sĩ làm 
Bề Trên Phái-đoàn Truyền-giáo, học tiếng Ba-tư cũng như trước 


2 


rời Marseille ngày |ó-|l-l654 đi truyền-giáo ở 


kia đã say-sưa học tiếng La-tinh, Hy-lạp, Do-thái, Bồ-đào-nha 
Ấn-độ, Trung-hoa, Nhật-bản, Việt-nam, ấy là chưa kê, tiếng. 
Provencal, Pháp và Ý là những thứ tiếng quê-hương của giáo-sĩ. 


Dân Ba-tư sùng Hồi-giáo nên việc truyền-giáo không cớ: 
nhiều kết-quả như ở Việt-nam. Niềm hoan-hi lớn-lao nhất của 
giáo-sĩ trong thời-gian ở Ba-tư là được tin Đức Giáo-Hoàng 
đã ký các đoản-sắc bồ-nhiệm các. giám-mục sang Việt-Nam và 
ấn-định ranh-giới hai địa phận Đàng Trong và Đàng Ngoài. 
Bức thư đề ngày 32-6ó-l659 của giáo-sĩ đã nói lên niềm hoan- 
hỉ đó. 


216 LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 
Giáo-sĩ từ trần tại Ispahan ngày 5-†I=I660 (6)- 


1I— TÁC-PHẦM CỦA 
ALEXANDRE DE RHODES 


Tác-phầm của giáo-sĩ Alexandre de Rhodes viết bằng nhiều 
thứ tiếng : La-ngữ, Ý-ngữ, Pháp-ngữ, Việt-ngữ và gồm có các 


(6) Phạm Đình-Khiêm có viết về ngầy từ trần của giáo-sĩ Đắc-lộ như 
sau : qRất nhiều tác-giả, trong đó có Cha Cadière và chúng tôi (Phạm Đình- 
Khiêm}, trước đây viết giáo-sĩ Đắc-lộ từ trần ngày l6-lÍ-l66Ú, cũng có một 
nhật ký khác nữa. Theo sự tra cứu cuối cũng của chúng tôi, thì ngày 5-ÍF là 
đúng hơn cả. Bộ Ménologe của Dòng Tên ở La-mä khi chép tiều sử của giáo 
sĩ và nó, ngày chết là 5-ll-I650, có kề trong số tài-liệu giáo-khoa, tham-' 
khảo, một bức thư luân lưu của cha Aimé Chézaud viết lại lspahan ngày lÍ- 
lI-I66O nói về cha Đắc-lộ từ trần. Đó là chứng cớ rõ-ràng nhất” (Bdd, 
trang XXXIV chú 4). 

Chúng tôi đã đưa theo bdd của Phạm Đình-Khiêm đề viết phần tiều-sử 
trên đây. Xin đối chiếu với : lịch-sử Gha Alexandre de Rhodes, Trung-hòa, 
xuất-bản, bài không ký tên tác-giả, từ số ra ngày thứ bảy I9-2-I927, Cadière. 
Les Européens qui ont vu le vieux Huế, Alexandre de Rhodes BAVH tập HH, 
IQI5, Maurice Durand, Alexandre de Rhodes BSEI, số l, 947 trang 5-80), 
Claude larre S J. et Phạm Đình-Khiêm, le père Alexandre de Rhodes, S.J. in 
trong Cathechismus, réédition de Íouvrage pubhliẻ à Rome en I65I Tình Việt 
Saigon I9Q59, pp. V-XXX, lacques de Machault, Relation de la Mission des 
Pères de la Compagnie de Jésus établie dans le Royaume de Perse par le 
R.P. Alexandre de Rhodes, Paris, I669 (Phạm Đình-Khiêm có một bản đánh 
máy sao-lục nguyên-văn lưu-trữ ở Thư-viện Quốc-gia Pháp). 

Bài đã dẫn của Phạm Đình-Khiêm dầy-đủ chỉ-tiết và trình-bày theo một 


viễn-tượng lịch-sử. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 217 


loại du-ký, sử-địa Việt-Nam, truyền-giáo sử, giáo-lý và điền- 
chế Việt-ngữ (7). 


Sau đây là danh-sách các tác-phầm theo thứ-tự xuất-bản 
với những ghi chú thư-tịch cần-thiết : 


I) Lettre du P. Alexandre de Rhodes, SJ au P. GénéraÏ escritte 
đe la Cochinchine, J64I. 


(7) Nguyễn Khắc-Xuyên có lược-khảo về việc xuất-bản những tác-phầm 
của Alexandre de Rhodes trong bài Giáo-sĩ Đắc-lộ với công việc xuất-bản, in 
trong Việt-nam khảo cồ tập-san số 2, Bộ quốc-gia giáo dục xb. Saigon 960 
trang l85-I09. Theo bài này thì cuốn Relazione (l650), nếu không kề tác-phầm 
của Beldinotti (l629) và của Borri (l65l), là một cuốn giới-thiệu nước Việt 
Nam với các nước Âu-châu một cách khá-tường tận. Theo lời thỉnh-cầu của 
tác“giả, Thánh-bộ Truyền-giáo ưng-chuần cho ra tại nhà in của Thánh-bộ, 
miễn là đừng có ¡in tên nhà in Thánh-bộ, nhưng đề tên người in thôi ». Theo 
đơn thỉnh cầu thì nhan đề là : Relazione đella Christianita nova del Ton- 
chino (Điều-trần về giáo đoàn Ki-tô mới thành lập tại Đàng-Ngoài) nhưng khi 
bản Ý-ngữ in ra lại mang nhan dề là Relazione de felici succssi delle fede 
predicate da patri della Compagnia di Giesu nel Regno di Tunchino 
(Điều trần về những bước tiến triền khả quan của Đức tin tại Đàng-Ngoài 
do các cha Dòng Tên rao giảng)» Bản Pháp ngữ in ở lyon năm l65I 
mang một nhan đề hơi khác nhau nhan đề bản la-ngữ in tại lyon năm 1652, 


cũng có một nhan đề tương-tự như bản Pháp-ngữ. 


Còn ba cuốn Phép giàng tắm ngày, Tự-điên Việt-Bồ-La và Văn 
phạm Việt ngữ đều ín tại nhà jì của Thành bộ Truyền-giáo ở Ìoma năm 
I65l. Ngày mồng 2 lIháng ÌO năm Í65l, trong một phiên họp, các Hồng Y và 
giáo chủ đã ra lệnh cho nhà in của Thánh-bộ Truyền-giáo phải ngừng tất cả 
những công việc in nào khác đề in cho xong quyền giáo-lý của giáo-sĩ Đắc- 


lộ (bdd trang I59). 


218 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Đó là « Thư của cha Alexandre de Rhodes thuộc Dòng Tên 
gởi cho Cha Bề Trên cá Dòng Tên, viết từ Đàng Trong 
năm 164{ ». 


Thư này có in trong tác-phầm của Erancois Cardim nhan- 
đề là Relation de la Prouince du JƑapon escritte.en Portugais par le 
Đère Prancois Cardim đe Ïa Compagnie đe Jésus, procureur de cette 
prouince. Tournali, |645, in ]2°, trang 106-114) trong bản dịch 
tiếng Ý : Relatione della Provincia del Giappone... (Romae, 1645 
trang 93-99). 


2) Relazione deƒelici succesd dela Fanta Fede prédícata 
da Padri della corpagnia đe Giesu nel Regno dì Tunchino alla Santita 
di Ñ.N.PP. Innocenzio decimo di alessandro de Rhodes, avi- 
gnonese della medesina Compagnia e Mimonario apostolico della 
Sacra Congregatione de Propaganda Fide, Roma, 1650. 


(Tường-trình về những bước tiến-triền khả-quan của Đức 


tin do các cha Dòng Tên rao giảng ở Đàng-Ñgoài). 


3) Histoire đu royaume du Tonkin et đdes gramds progrès que Ìa 
prédication de 1 Évangile y a {aits en la cortyersiort: des inƒidèles. Depuis 
lannée J627 jusques à lannée J646. Composéc en latin par le R.P. 
Alexandre de Rhodes, de la compagnie de Jésus et traduite en fran- 
cois par le R.P. Henri Albi de la mesme Compagnie Lyon, ¡65|. 


(Lịchsử Đàng Ngoài và những bước tiến-triền lớn- 
lao mà Phúc-Ââm rao giảng đã làm ở nước này đề cải-hóa 
lương-dân, từ năm |627 đến năm |ó4ó. Cha Alexandre de 
Rhodes thuộc Dòng Tên soạn bằng La-ngữ và cha Henri Albi 


cũng thuộc Dòng Tên dịch ra Pháp-ngữ, Lyon 1ó5I). - 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 219 


4) Tonchinensis historiae libri duo quoum dltero stafus tempord- 
lis hyjus Regni, ditero Mirabilis Éuangelicae proedicationis progresus 
rejeruntur, ceptae, per Patres Societdtis Jesu aÒ anno [627 qả annum 
!646. Authore ÐP. Alexandro de Rhodes, avenionensi ejusdem 
Socletatis presbytero ceorum quoe his n2rrantur teste oculato. 
Lyon 1652. 

Bản La-ngữ này do cha Henri Albi dịch ra Pháp-ngữ và 
tái-bản tại nhà in Kẻ Sở (Việt-Nam, năm 1906, Ex typis Mis- 
sionis Tunguini Occidentalis). 


5) DicHonarum Anamiticum Lusitanum et Latitu m ope congre- 
gationis de Propaganda Fide in lucem cditum... Typis et symti- 
bus ejusdem Sacrae Congregationis. Romae |65I khồ 4° 645 


trang. 


Đó là cuốn. Tự-điền Việt-Bồ-La do Bộ Truyền-giáo xuất- 


bản, 


Cùng in chung với cuốn này có cuốn quen gọi Văn-phạm 
Việt-ngữ, nhan đề là Linguae Annamiticae seu Tonkinensis Breuis 
Declaratio (Tiều-lược về tiếng Việt hay tiếng xứ Đông-Kinh). 


6) Catechismus pro is qui 0olunt suscipere Paptisnum ïn octo 
dịás điuisus. Phép giảng 8 ngày cho kẻ muan chịu phép rửa tội mà 
beào đạo Thánh đức Chúa Trời. Ope Sacrae Congregationis đe 
Propaganda Fide in lucem editus, Ab, Alexandro de Rhodes e 
Societas Jesu, ejusdem Sacrae Congrationis Missionario aposto- 


lico, Romae, Typis S5acreae Congregationis de Propagnada 
Eide (1651)- 


220 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Đây là cuốn giáo-lý song-ngữ La-Việt quen gọi là Phép 
giảng tám ngày do Bộ Truyền-Giáo xuất-bản, đã dịch ra tiếng 
Thái-lan và tiếng Pháp. 


Về bản dịch tiếng Thái-lan, sách Ứoyages et Missions của 
Alexandre de Rhodes, tái-bản năm |854 ở Paris, trang VI.có 
nói : ‹ Cuốn giáo-lý này được ông Laurent, con của ông Barka- 
lor, cựu thú-tướng của vua Thái-lan dịch ra tiếng Thái-lan, 
vào khoảng cuối đời vua Louis XIV. Chẳng biết rõ bản dịch 
này có được ấn-hành hay không ». 


Bản dịch tiếng Pháp là công-trình của Đức Cha Chappoulie 
nhan-đề là: Le catéchisme đd°Alexandre de Rhodes pour les missions 
4“Annam, in trong Aux Origines d“une Ếglise, Rome et missions 
d/Indochine, cuốn II, (Paris, Bloud et Gay, 1943, trang |45- 
260). 


Năm |96I, Tinh-Việt văn-đoàn, có tái-bản nguyên-bản 
La-ngữ và Việt-ngữ của Alexandre de Rhodes, trong hai ấn 
bản Pháp-ngữ và Việt-ngữ. Phần sao-lục chú-giải do Marillier 
phụ-trách, phần khảo-luận do Phạm Đình-Khiêm, Nguyễn Khắc- 
Xuyên và Claude Larre đảm-nhiệm,. 


7) Relation des progrès đe la ƒoi au royaume de la Cochinchine 


9ers les des derniers quartiers du Leyant, Paris {652, in 89. 


Đó là một bản Điều-trần về những tiến-triền của đức tin 
ở xứ Đàng Trong. 


9) La glorieuse mort d“André catéchiste de la Cochichine qui a 
le premier 0ersẻ son sang pour la querelle de Jésus-Christ en cette 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 221 


Nourtlle Eglise Par le Đère Alexandre de Rhodes qui a tOuJjours 
été présent à toute cette histoire. Paris 652. 


(Cái chết vinh-quang của thầy-giảng An-rê ở xứ Đàng 
Trong, người đầu-tiên đồ máu vì chúa Giê-sựw Ki-tô tại Giáo- 
hội tân-lập nầy. Tác-giả là Cha Alexandre de Rhodes luôn luôn 
có mặt lúc xảy ra biển cố này), 


8) Relatone dcla morte di Andrea catechista chỉ prừmo 
ChristHani nel Iegon di Cocicina è jÌate ucciso da gỈ'infedeli tmn 
ođio della ƒede alli 26 dì Luglio 644, Roma 1965. 


Đó là cuốn tiều-sử thầy giảng An-rê nay in năm ]652 ở 
Rôma bằng tiếng Ý và do tác-giả viết lại bằng tiếng Pháp in 
năm 1653 ở Parts. 


10) Sommaire des đdiuers U0oydges ef rmmissions apostoliques đư 
R.P. Alexandre de Rhodes de la Compagnie de lesus à la Chine et 
autres Royaumes de l“Orient quec son retour đe la Chỉne à Rome, 
đepuis Ứanne I6l8 Jusques à 1“année I653. Paris 653. 


(Sơ-lược những cuộc hành-trình và truyền-giáo của Cha 
Alexandre de Rhodes thuộc Dòng Tên tại Trung-quốc và các 
xứ Viễn.Đông, với cuộc trở về Trung-quốc đến Roma; từ 
năm {1618 đến năm 1663. Paris 1653). 


II) Diuers 0oyages' et missions du Père Alexandre de Rhodes 
en la Chỉne et aqutres royaumes de Ì*Orient, quec son en Europe par 
la Perse et LArménie, le tout diué en troisparties, Paris 653. 


222 LỊCH-SỬ VÄĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


(Những cuộc hành-trình và truyền-giáo của cha Alexandre 
de Rhodes ở Trung-quốc và các xứ khác ở Đông-phương, với 
cuộc trở về Âu-châu ngang qua Ba-tư và Arménie, toàn bộ 
chia làm ba phần. Paris 1653). 


I1L— PHÂN-TÍCH CÁC TÁC-PHẦM CHỮ QUỐC- 
NGỮ CỦA ALEXANDRE DE RHODES. 


Trước khi nhận-định phần đóng góp của giáo sĩ Alexandre 
de Rhodes trong công cnộc sáng-chế chữ quốc-ngữ và hình- 
thành ngôn-ngữ Công-giáo, chúng ta hãy lần-lượt giới-thiệu 
ba tác-phầm chữ quốc-ngữ của giáo-sĩ là Tự điền Việt.Bồ-La, 
Văn-phạm Việt-ngữ và Phép giảng tám ngày. 


1.— Tự-điển Việt-Bà-La. 


Cuốn này in tại Rôma ngày 5 tháng 2 năm 165] do Thánh 
bộ Truyền-giáo xuất - bản với nhan - đề : Dictionarum 


Annamiticumn Lusitanum et Latinum. 


Trong bài tựa bằng tiếng La-tinh, tác-giả cho chúng ta 
biết về quá-trình soạn-thảo và xuất-bản cuốn tự-điền này, 


Theo tác-giả, mục-đích xuất-bản cuốn tự-điền là đề giúp 
ích cho công cuộc truyền-giáo. Về sự quan-trọng của tiếng 
Việt, tác-giả viết : « Tiếng Việt-Nam là thứ tiếng không những 
chung cho hai xứ khá rộng lớn là xử Đàng Ngoài và xứ Đàng 
Trong, thêm vào đó ta còn phải kề đến xứ Cau-Bằng là một 
xứ cũng dùng thuần tiếng Annam, mà còn chung cho nhiều 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 223 


xứ lân-cận, Ciampa, Cambogia, Laorum và Siam. » (8). Tác- 
giả còn cho biết đã học tiếng Việt với những người bản-xứ 
trong thời-gian. 12 năm ở Đàng Trong và Đàng Ngoài nhất 
là với các giáo-sĩ khác như giáo-sĩ Francesco de Pína. Tác-giả 
lợi-dụng cuốn tự-điền Việt-Bö của Gaspar dAmaral và cuốn 
tự-điền Bồ-Việt của Antonio de Barbosa và chua thêm tiếng 
la-tinh (9). 


Cuốn tự-điền này dày gần 500 trang, mỗi trang chia làm 
hai cột, đánh số theo cột chứ không theo trang. 


Tác.giả sưu-tập những tiếng đơn và thành-ngữ thông- 
dụng. 


Chẳng hạn như tiếng óc, tác-giả lần-lượt đưa ra tiếng 
đồng nghĩa đữ và các thành-ngữ : ác tấm (làẽ dữ = lòng đữ) 


đại ác (dữ lắm), chơi ác, hay ác, ác nghiệp. 


Về tiếng ăn, tác-giả lần-lượt đưa:ra các thành-ngữ : ăn 
cơm, ăn mầng, ăn tết, ăn mày, ăn mót, ăn 0ía, ăn táp, ăn chay, 
‹ðăn chay cả, ăn kiêng, ăn lại, ăn tiền, ăn-géy, ăn chỉ, ăn lờ, ăn 
lãi, của tàu ăn, gáy ăn mực, buầm ăn rỡu, buầm ăn gió, ăn năn 


tội, ăn trộm, ăn cướp, cưa ăn gỗ. 


Tác-giả còn định-nghĩa theo nhận-định của người đương 
thời. Chẳng hạn như tiếng Bà lão là một bà đáng kính, bà già 


(8) Theo bản dịch của Thahh-Lãng, Biều nhất làm văn học cận đại, tập 
sdd, trang 25. Cau bang — Cao bằng, bấy giờ thuộc về nhà Mạc, Ciampa — 
Chiêm thành, laorum — lào, Siam — Thái-lan. 


(9) Xem chương VỊ, tiều mục Gaspar d“Amaral và Antonio Barbosa. 


224 LỊCH-SỞ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


là người đàn bà đã có tuôi, à sang là một vị cung-phi của 
nhà vua đã quá-cố. (I0) 


Cuốn tự-điền Việt-Bồ-La của giáo-sĩ Alexandre de Rhodes 
không những là hóa-thân của các tự-điền của Gaspar d“Amaral 
và Antonio Barbosa, mà còn là tài-liệu chắc-chắn về hình-thức 
chữ quốc.ngữ. Nhờ công-trình san-định và dịch nghĩa cúa Ale- 
xandre de Rhodes mà chúng ta có tài-liệu đề tìm-hiều sự tiến~ 
hóa của ngôn-ngữ văn-tự Việt-Nam, 


9) Văn-phạm Việt-ngữ 


Như trên đã nói, đây là một tác-phầm riêng-biệt bằng 
tiếng La-tinh đóng chung vào với cuốn tự-điền Việt-Bồ-La và 
mang nhan-đề : Litguae annamticae seu Tunkinensis Breuis Declaratiỏ 
(Tiều-lược về tiếng Việt hay tiếng Đông-Kinh). 


Mở đầu tác-giả nói chung về những đặc-tính căn-bản của 
tiếng Việt. Theo tác-giả, tiếng Việt cũng như tiếng Tàu, tiếng 
Nhật không có giống loại, từ-ngữ không biến-thê như các thứ 
tiếng Tây-phương. Đề chỉ-định thời-gian cho động-từ, có 
những tiếng thêm vào động-từ. Các dấu giọng lên xuống là 
linh-hồn của tiếng Việt. 

Tiếp theo là 8 chương bàn về văn-phạm Việt-ngữ, 


Chương I: De littếris et syllabis quibus haec linguae 
constat (Bàn về các chữ và vần cấu-tạo nói tiếng Việt). 


(O0) Theo Thanh-Lãng, sdd, trang 22. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 225. 


Sau khi luận rằng chữ nôm khó học, có thề.có hơn 80 
ngàn tiểng khác nhau nên khó mà thông-thạo hết được, tác-giả 
bàn về các mẫu-tự chữ quốc-ngữ : a Tiếng Bảc-kỳ có hết 
các chữ như tiếng chúng ta, chỉ thiếu có chữ z. Thực ra họ 
không có chữ F của chúng ta mà chỉ có chữ ph hay đúng hơn 
chữ phí Hy-lạp. Tuy vậy chúng tôi có dùng chữ p& cho đễ-đàng 
hơn và tiện-lợi hơn, cần sao tránh được sự hiều lẫn-lộn- 
Ngoài ra, còn phải thêm bốn chữ mới đề phát-âm mấy tiếng 
riêng-biệt mà trong tiếng Âu-châu không có. Bốn chữ đó là hai 
chữ nguyên.âm øơ và # và hai chữ phụ-âm ð và ổ›. (II) 


Tác-giả lần-lượt giải-thích các nguyên-âm và phụ-âm a, b, 
c, d, đ, e, f, đúng nơn là ph) g, h, ¡, k, l, m, n, o, Ô, ơ, p, q,T; 
s, ‡„ Uy Ứ, X. 


Chương II : De accentibus et alils signis in vocalibus (Bàn 


về âm-thanh và các dấu của nguyên-âm). 


Tác-giả cho rằng linh-hồn của tiếng Việt ta ở các dấu lên 
xuống và sáu dấu lên xuống trong tiếng ta như sáu dấu trong 
nhạc-lý Âu-Châu. 


Tácgiả có tiều-xảo đưa ra những tiếng Việt tương- 
đương với nốt nhạc đề chứng-minh lập-luận : đò (pedica) rệ 
(radix) mĩ (nomen cojusdam ƒamiliae) pha (miscere) sồ (cathalogus) 
lá (ƒolium). Chúng ta có thề hình-dung ra như sau : 


(LI) Thanh-Lãng trích¬dịch, sửd trang 24. Về các điềm này, xem thêm 
chương VIlÍ, tiều mục l sau đây. 


226. LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 





bơ Eé MtI FA $%0L LA 


Chương III: De mominibus (Bàn về danh-từ), 


Tác-giả chia làm hai loại danh-từ: một loại thuần-túy là 
danh-từ, không thề trở nên lại tiếng khác được như : Trời, 
Đất, Người, một loại vừa có thề là danh-từ, vừa có thê là động-. 
từ, tùy phận-sự của nó trong câu, như chèo vừa là cái chèo, 


vừa là công việc chèo. 


Bàn về số ít nhiều của danh-từ, tác-giả nêu ra ba cách 
chỉ số nhiều : 
Cách thứ nhất là thêm trước danh-từ những tiếng như : 


những, mớ, chúng. 


Cách thứ hai là thêm những tiếng tông-hợp như coên 


(quân), các, mọi, nñeo (nhiều), muấm (muốn) ñất. 


Cách thứ ba là dùng những tiểng chỉ giống chỉ loại 
như : Muáng (muông) chim, cây-cối, hoa-quả. 


Chương IV : De pronominibus (Bàn về đại-từ). 


Tác-giả xác-nhận tính-cách phong-phú và phiền-phức của 
các đại-từ Việt-Nam và giải-thích từng đại-từ. 


LỊCH-SỞ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 227 


Chương V : De adjectibus (Bàn về trạng-từ). 
Chương VI : De verbis (Bàn về động-từ). 


Chương VII : De reliquis orationis partibus indeclinabili- 


bus (Bàn về những loại tiếng không có dạng). 


Chương VIII : De praecepta quaedam ad syntaxim perti- 
nentia (Bàn về nguyên-tắc liên-quan đến cú-pháp). 


Tác-giả nêu tám nguyên-tắc : 

Nguyên-tắc 1: Chú-từ phải đi trước phải đi trước động- 
từ, nếu không, chủ-từ không còn là chủ-từ nữa. Thí-dụ : 

My cười 

Cười mầy 

Nguyên-tắc 9 : Danh-từ nào đi theo động-từ thì là túc- 
từ của động-từ ấy. Thí-dụ : 

Tôi mến Chúa. 

Chúa mến tôi. 

Nguyên-tắc 5 : Tiếng chú-động phải đặt trước tiếng trạng- 
từ giúp nghĩa cho nó. Thí-dụ : 

Chúa cả, thằng nhỏ. 


Nguyên-tắc này cũng có trường-hợp ngoại lệ. Thí-dụ : 
cả làõ (cả lòng), cả gan. 


228 LỊCH.SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 
Nguyên-tắc 4 : Hai danh-từ đặt liền nhau thì danh-từ 
thứ hai là túc-từ cho danh-từ thứ nhất. Thí-dụ : 
Chúa nhà. 
Nhà Chúa. 


Nguyên-tắc 5 : Trạng-từ thường có ý-nghĩa một động-từ 
vì thể thường không cần phải dùng đển động-từ, nhất là khi 
trước trạng-từ còn có một tiếng chỉ-định rõ-ràng. Thí-dụ : 


Núi nầy cao, 

Thằng ấy lành. 

Áo này cũ. 

Miời Chúa thật. 

Nguyên-tắc 6 : Tiếng Việt ít dùng liên-từ, bỏ đi thì lời 
nói trở nên văn-hoa hơn. Thí-dụ như câu ; đẻ có đạo thì thức 


sớm đaọc (đọc) kinh, lần hột, đi xem lễ, thí của cho kẻ khó, làm 
phúc... 


Nguyên-tắc 7 : Phải lập lại động-từ trước từng động-từ 
một, Thí-dụ : 


Tôi lạy thầy, tôi bửi làng mà đến, tôi đã nhaọc (nhọc), tôi xin 
xưng tội, tôi xin chịu mình Chúa. 


Nguyên-tắc 8 : Có những tiếng Việt có vẻ sang trọng đài- 
các khó có thề địch ra bằng một tiếng ngoại ngữ, chẳng hạn 
tiếng thì vừa đề chỉ nguyên-nhân (có muấn (muốn) thì làm), vừa. 
đề chỉ tính-cách đối-lập (có kẻ thà lành, có kẻ thì đã) (12). 


(l2) Theo Thanh~Lãng, sđd, trang 55 — 36. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 229 


Cuốn Văn.phạm Việt-ngữ là một tài-liệu về hệ-thống phiên 
âm Việt-ngữ phôi-thai và chứng-tỏ tác-giả hiều rõ đặc-điểm 
Ââm-thanh và cú-pháp của tiếng Việt. 


5.— Phép giảng tám ngày 


Tác-phầm này do Thánh-bộ Truyền-giáo ấn-hành tại nhà 
in của Thánh-bộ tại Rôma năm 165| nhan-đề là : Cathechis- 
mus pro iũo qui uolunt sulcipere baptisnum ïn octo dies dipisus. Phép 
giảng tám ngày cho kẻ muốn chịu phép rửa tội mà bèao đạo thánh 
đức Chúa blời. 


Sách dày 324 trang khồ |7 * 23 in bằng hai thứ tiếng 
song song, bên trái là La-ngữ, bên phải là Việt-ngữ. Đề tiện 
việc so-sánh, tác-giả ghi mẫu tự theo thứ tự từ a đến z trước 


mỗi câu La-ngữ và Việt-ngữ tương-đương. 


Theo hiện-tình nghiên-cứu, chúng ta không biết ấn-bản 
đầu-tiên gồm bao nhiêu cuốn cũng nhw không rõ sách có được 
tái-bản hay không. Có điều chắc-chắn là cuốn Phép giảng tám 
ngày được sao chép rất nhiều hoặc bằng chữ quốc-ngữ hoặc 
bằng chữ nôm, và được phiên-dịch ra tiếng Thái-lan và tiếng 
Pháp. 


Chúng ta không rõ sách được soạn-thảo năm nào, chỉ biết 
tằng năm 1649 khi về đến Rôma, tác-giả đã dự-liệu xuất-bản 
.cuốn Phép giảng tám ngày, cuốn Tự-điền Việt-Bồ-La và Văn-phạm 
Việt-ngữ. Nguyễn Khắc-Xuyên ức-đoán rằng cuốn Phép giảng 
.tắm ngày « đã được biên-soạn hay khởi-thảo từ những năm 


230 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


1627-1629» (13). Điều có thề tin được là sách này được soạn- 
thảo trong kinh-nghiệm truyền-giáo, sao chép tay bằng chữ 
quốc-ngữ hay chữ nôm đề thông-dụng trong các giáo-đoàn, sau 
này được tác-giả tăng-bö trước khi ấn-hành năm 1651. 


Theo sự nghiên-cứu của André Marillier, ‹bản-văn La-ngữ 
của cuốn Phép giảng tám ngày không phải là quá đơn-giản sơ- 
lược, cũng không phải là theo cú-pháp cồ-điền : nhiều lúc chỉ 
là phiên-dịch thẳng từ câu văn Việt-ngữ › (14) Cũng như tác- 
giả đã thêm phần chú-giải La-ngữ trong cuốn Tự-điền theo: 
lệnh của các Đức Hồng Y, tác-giả đã phụ thêm thoại La-ngữ đề 
cuốn Phép giảng tám ngày giúp ích cho các thừa-sal. 


Sách chia làm tám ngày như nhan-đề đã nói rõ, mỗi ngày 
là một chương, không ghi đại-mục và tiều.mục. Trong khi saó 
lục đề tái-bản, André Marillier có dựa vào nguyên-tác đề đặt 
đại-mục và tiều-mục (I4) giúp ta thấy rõ bố-cục toàn sách và 
toàn chương như sau : 


« Ngày thứ nhất : Đạo thánh đức Chúa trời 
— Đời này, đòi sau, 

— Trời và đức Chúa Trời 

— Ba đấng bề trên, 

— Ba đấng thưởng phạt 

— Đạo Chúa không phải đạo Pha lang 


(5) Nguyễn Khăc-Xuyên, Giáo¬sĩ A lịch-sơn Đắc-lộ với chữ quỗc-ngữ 
bđd, trang 97. 

(4) Xem tái-bản của Tinh- Việt xb. Sài-gòn, 196I. Chúng ta hãy lưu ý 
đến lối chính-tả đương .thời, đặc-biệt về lõi viết hoa các về các nhân-danh. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 23! 
Ngày thứ hai: Đức Chúa trời 
— Đức Chúa trời là cội rễ dầu 
—.... chứ không phải loài người 
— cũng không phải một thề chất nào 
— Cội rễ đầu là đấng thế nào ? 
— Ba loài như bậc thang 
— Phép tắc vô cùng 
— Tính vô cùng 
— Hằng sống vô cùng 
— Lòng lành vô cùng 
— Công bằng Vô cùng 


— Ta phải đối lại thế nào với những sự trọn lành 


của Chúa. 
Ngày thứ ba: Đức thợ cả 
— Ngày thứ nhất : chín đấng thiên thần 
— TL.ucifer và đức thánh Michael 
— Năm ngày sau 
— Loài người :ông Aham 
— Bà Eva 
— Ngày thứ bảy 


— Trong vườn vui vẻ 


232 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


— Tồ tông phạm tội. 

Ngày thứ tư : Nhưng đạo vạy 

— Con cháu ông Adam 

— Ông Noe và lụt cả 

— Tháp Babel 

— Nước Đại minh phân ra nhiều đạo vậy 

— Đạo bụt: giáo ngoài và giáo trong 

— Đạo Lão 

— Đạo Nho: việc thờ ông Không. 

— Những sự dối trá của Thích ca về linh hồn ta 

— Những điều lầm lỗi trong việc thờ cúng cha mẹ 

— Linh hồn ta chẳng hay chết 

Ngày thứ năm : Một đức Chúa trời ba ngôi — Đức Chúa 
trời ra đời cứu-thể. 


— Sáng siêu-nhiệm (15) 

— Một đức Chúa trời ba ngôi 
— Đức Chúa trời ra đời cứu thể 
— Đức bà Maria đồng thân 

— Thiên thần truyền tin 


— Đức Mẹ Chúa trời 


415) André Marillier viết là xiều-nhiệm 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 233 


Đức Mẹ viếng bà thánh Elisabeth 
Ông thánh Ioseph định đề bạn mình 
Đức Chúa lesus sinh đẻ ở Bethléem 
Đức Mẹ vẫn còn đồng-thân 

Kẻ chăn chiên đến thờ lạy. 

Ba vua dâng cúng của lễ. 


Lạy ảnh tượng đức Mẹ và đức Chúa Con. 


Ngày thứ sáu : Thày thuốc cả. 


Chúa Iesu tại NÑazareth 

Chúa Iesu giảng đạo ‹ gratia ». 

Chúa lesu làm nhiều phép lạ 

Phép lạ đầu hết ở Cana 

Phép lạ bắt cá 

Chúa Tesu làm cho bánh ra nhiều 
Người đàn bà tật huyết 

Con gái ông câu đàng nhà thánh. 

Con trai bà góa 

Chúa Iesu bỏ mình là Đức Chúa trời 
Người Scribae và Pharisati ghen ghét chúa Iesu 


Người đau nặng đến ngày thứ bảy 


234 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


— Người liệt chân tay 

— Người tối mắt từ thủa mới sinh 

— Chúa Ilesu biến tình 

— Ông Lazaro sống lại 

— Người ludaeo lo toan giết Chúa lesu 
Ngày thứ bảy : con chiên lành và chó sói dữ 
— Thằng luda nộp Chúa lesu cho oan gia. 
— Quân dữ đến bắt chúa Iesu 

— Đến thày cả Caipha 

— Trước quan tòa Pontio Pilato 

— Lên núi Calvaria 

— Chúa lesu bị đóng đanh 

— Chúa Iesu linh-hồn ra khỏi xác 

— Trước ảnh chúa Iesu bị đóng đanh 

— Viếng địa ngục ‹« limbo » 

— Chúa Ïesu trong mả 


— Chúa Iesu sống lại 

— Hiện ra cùng đầy tớ 

— Chúa Iesu lên trời 

— Chúa Spirito Sancto hiện xuống 


— Dân Ierasalem tan hoang 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 235 


Ngày thứ tám : Mười bậc thang lên thiên đàng 
— Phản xét chung 

— Những dấu hiệu báo trước 

— Mọi người đều sống lại 

— Chúa Iesu lại xuống thế phán-xét 
— Lên thiên đàng hay xuống địa ngục 
— Mười điều răn 

— Lời răn thứ nnất 

— Lời tăn thứ hai 

— Tời ran thứ ba 

— Lời rắn thứ tư 

— Lời răn thứ năm 

— Lời răn thứ sáu 

— Lời răn thứ bảy 

— Lời răn thứ tám 

— Lòi răn thứ chín và thứ mười 

— Dọn mình chịu phép rửa tội 

— Những điều trở ngại» 


Qua sự phân-tích trên đây, chúng ta thấy bố-cục của cuốm 
Phép giảng tám ngày rất chặt-chẽ, nội-dung cốt trình-bày giáo... 


2% LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


lý trong màu-sắc minh-giáo, thích-hợp với văn-hóa và xã-hội 
Việt-Nam trong tiền bán thể-kỷ XVII, 


* 
** 


Với ba tác-phầm này, chữ quốc-ngữ được điền-chế và 
thí-nghiệm trong phạm.vi sáng.tác. Một nền văn-học công-giáo 
bằng chữ quốc-ngữ chính-thức bắt đầu với giáo-sĩ Alexandre 
đe Rhodes (16), 


(16) là công dân Đức Giáo-Hoàng như đã nói ở phần tiều-sử; 
giáo-sĩ Alexandre de Rhodes hoạt-động vì sứ-mạng truyền bá Phúc-Âm. Công- 
trình văn-học của giáo-sĩ dù to-tát đến đâu cũng là phụcthuộc sánh với sự- 
nghiệp thành lập Giáo-hội Việt-Nam mà giáo-sĩ đã tích-cực góp phần xây-dựng« 
Trong nhận dịnh này, tôi xin đồng ý với Phạm Đình-Khiêm khi tác-giả này chỉ- 
trích luận-điệu sai-lầm của sử-gia Iaboulet : Le Đère Alexandre de Rhodes 
introduisit le Christianisme et la France au Việt-Nam (Giáo-sĩ Đắc-lộ đem 
đạo Thiên Chúa và nước Pháp vào Việt-Nam), La geste francaise en lndochine, 
Tome Ï. trang 9. Xem chú thích 5, trang 204-205 trong sách Người chứng 
thứ nhât của Phạm ®Đình-Khiêm, Tinh- Việt xb. Sài-gòn, 1959. 


CHƯƠNG: VIiI 


VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO CHỮ QUÔC-NGỮ' (íiếp theo) 
B.— Địa-vị của giáo-sĩ Alexandre de Rhodes 


trong văn-học. 


: C ÔNG-trình ngữ - học và văn-học của giáo-si 
Alexandre de Rhodes vượt phạm-vi cộng-đồng công-giáo mà 
ảnh-hưởng đến toàn-bộ văn-học quốc-gia. Nói đến đài kỷ-niệm 
dựng ở Hà-nội năm |94| đề ghi-ơn giáosĩ Alexandre de 
Rhođes, học-giả Nguyễn văn Tố đã viết: ‹ Mỗi lần chúng ta đi 
qua giữa cảnh-trí này, chúng ta sẽ tưởng-niệm cùng một lúc 
cụ Hàn Thuyên, cha để chữ Nôm, và vị giáo-sĩ Dòng Tên, 


ngoài việc hoàn-thành chữ Quốc-ngữ, còn cống-hiến cho ta 


238 LỊCH-SỬ. VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


những tài-liệu quan-trọng về lịch-sử ngôn-ngữ Việt-Nám » (|). 
Đối-chiếu Hàn Thuyên và Alexandre de Rhodes, học-giả 
Nguyễn văn Tố muốn chúng ta lưu ý đến công-trình tiên- 
phong của Hàn Thuyên trong việc phát động nền văn-học chữ 
nôm và của Alexandre de Rhodes trong việc phát-động nền văn- 


học chữ quốc-ngữ. 


I.— GIÁO-SĨ ALEXANDRE DE RHODES 
VÀ CÔNC - TRÌNH HOÀN - THÀNH 
CHỮ QUỐC-NGỮ 


Khi giáo-sĩ Alexandre de Rhodes, đến Việt-nam năm {625 
công việc la-mã hóa chữ viết quốc ngữ đã bắt đầu (2) nhờ ảnh- 
hưởng cũa các công-trình la-mã-hóa Nhật-ngữ và phiên-âm : 


Hoa-ngữ. (3) 


Hoàn-cảnh khách-quan thúc đẩy giáo-sĩ Alexandre de 
Rhodes theo dõi phong-trào, và nhờ khả-năng đặc-biệt về 
ngôn-ngữ, giáo-sĩ đã hoàn-thành việc sáng-chế chữ quốc-ngữ 


một cách tốt-đẹp, 


(!) Nguyễn văn Tố, Tạp-chí lIndochine số 4f ngày 12-6-1941 trang 12 : 
« Chaque fois que nous passerons au milieu de ce site historique, nous unirons 
dans la même pensée le letré annamite Hàn-Thuyên, « père° du chữ nôm 3 et 
le lésuite francais à qui nous devons, outre la codifieation dư quỗc-ngữ, 
⁄ 
df”importants matériaux pour lhistoire de notre langue ”>. Phạm Đình-Khiểm 
trích dịch, trong Thân-thể và sự-nghiệp giáo-sĩ Đắc-lộ, bđd, trang XXÄVI. 
(2) Xem phần thứ nhất, chương VI. 
(5) Xem phần thứ nhất, chương ÍV. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG.GIÁO VIỆT-NAM 239 
1.— Khả-năng đa-ngữ 


Như đã trình-bày trong phần tiều-sử (chương VIJ, lúc 
đặt chân lên đất Ấn-độ, giáo-sĩ Alexandre de Rhodes đã thông- 
thạo ba ngôn-ngữ cồ và ba sinh-ngữ thông-dụng. Ba ngôn-ngữ 
cô là tiếng Do-thái, tiếng Hy-lạp, tiếng La-tinh. Ba: sinh-ngữ 
thông-dụng là tiếng Pháp, tiếng V là tiếng nói trong thủ-đô 
Giáo-hội Rôma, tiếng Bồ là tiếng phô-thông trong đế-quốc Bồ- 
đào-nha. 


Vừa đến Goa, giáo-sĩ bắt đầu học tiếng bồn-xứ, và chỉ 
trong ba tháng giáo-sĩ đã có thề giao-thiệp và giảng dạy bằng 


tiếng canarirt (4) 


Đến Áo-môn, giáo-sĩ bắt đầu tiếp-xúc với chữ Hán và 
bắt đầu học chữ Nhật vì giáo-sĩ được chỉ-định đến truyền- 
giáo ở Nhật-bản. Theo Nguyễn Khắc-Xuyên (5) « mặc dù giáo-sĩ 
có lẽ không viết được Hán-tự song ngài có thề tạm nói được 
bằng tiếng Trung-hoa (và có lẽ cả tiếng Nhật). Tắt một lời, 
trong cuốn Văn-phạm..., ngài đã có lần so-sánh các âm-vận 


Nhật-ngữ. » 


Nhưng ý Chúa Quan-phòng lại đưa giáo-sĩ Alexaiidre de 
Rhodes đến Đàng Trong và giáo-sĩ có dịp học-hỏi Việt.ngữ. 
Giáo-sĩ thú-nhận : « Vừa tới miền Nam và nghe người bản-xứ 
nói với nhau, nhất là phụ-nữ, thì tôi tưởng như được nghe 
chim líu-lo hót, đồng thời tôi tưởng không bao giờ có thê học 

(4) Xem Alexandre de Rhodes, Diwers voyages et Missions... Lille †854, 
trang 29. 


(5) Nguyễn Khắc-Xuyên, Giáo-sĩ A-lịch-sơn Đắc-lộ với chữ quốc-ngữ, 
bdd, trang 94. 


240 LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


được thứ tiếng đó» (6). Nhưng đó chỉ là cảm-tưởng đầu- 
tiên. Sau sáu tháng học hỏi, nhờ một thanh-niên Việt-Nam và 
nhất là nhờ giáo sĩ Francesco de Pina, giáo-sĩ đã có thề giao- 
thiệp, giảng-dạy bằng tiếng Việt. 


Sau hai năm ở Đàng Trong, giáo-sĩ lại được phái ra 
Đàng Ngoài nên Giáo-sĩ có cơ-hội so-sánh cách phát-âm ở hai 
miền. Từ năm 1630 đến 1640, giáo-sĩ làm giáo-sư thần-học ở 
Áo-môn. Đây là thời-gian thuận-tiện cho giáo-sĩ nghiên-cứu 
thêm về chữ quốc-ngữ. Chúng ta có thể phỏng-đoán rằng khi 
trở lại Đàng Trong năm 1649 đề thay thể giáo-sĩ Buzomi, giáo- 
sĩ Alexandre de Rhodes đã khởi-thảo các tác-phầm chữ quốc- 
ngữ. Tiếc rằng chúng ta chưa tìm ra tài-liệu đề hiều-biết về 


bản-thảo hay tiền-thân của các tác-phầm in năm {651. 


9) Hệ-thống mẫu-tự phiên-âm. 

Qua ba tác-phầm chữ quốc-ngữ của giáo-sĩ Alexandre de 
Rhodes, chúng ta một hệ-thống mẫu-tự, phiên-âm gần như 
là hoàn-toàn, không khác hệ-thống thông-dụng hiện nay bao 
nhiêu. 

a) Về nguyên-âm, Alexandre de Rhodes dùng nguyên-âm 


đơn, nguyên-âm kép và nguyên-âm ba. 
Nguyên-âm đơn: aăâeêioôÔơ ưu E. 
(6) Alexandre de Rhodes, Tự-điền Việt La Bồ cột 8OI1. Nguyễn Khắc" 


Xuyên trích-dịch trong Tác-phầm quổc-ngữ đầu-tiên: Phép giảng tám ngày; 
trang ẲÌ. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 24E 


TNguyên-âm kép ; ai ay ao au âu 
eo êu 
1a lÊ 1O iở iu lư 
oa o© oi ôi ơi 
ua uâ Uui uy uÔ uơ ưa ứi ứươ ưu 
NÑguyên-âm ba; lai iay lây 
lao lau lây 
ieo lêu 
loi lôi iƠơi 
lơũ 
(lua) lựa lơư luô 
Oai uay uây 
uie uôi 
ươi ưởu, 


Chúng ta nhận thấy trước Alexandre de Rhodes chưa có 
nguyên-âm ba, và với Alexandre de Rhodes chỉ còn thiểu 
nguyên-âm ba iu, nhưng lại thừa nguyênâm ba tơã 
còn uyê thì viết ziê (nguiên — nguyên). 


b) Về phụ-âm : giáo-sĩ Alexandre de Rhodes dùng những 


phụ-âm đơn như : Õ, c, đ, đ, ø, ñ, È, Ì, m, n, q, r, s, t x và 


những phụ-âm kép như : bÍ, ch, gh, kh, mỉ, ng, ngh, nh, ph› 
th, tÌ. | 


242 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Chúng ta nhận thấy thiếu phụ-âm % và các phụ-âm kép ủi 
mỉ, tÌ ngày nay không còn thông-dụng nữa. 


c) Về dẩu chữ : giáo-sĩ Alesandre de Rhodes dùng đủ các 
đấu trên chữ 7, đấu mũ (^), dấu râu như các chữ ơ, z dấu 
(©) trên các chữ ă và chủ-trương bỏ hẳn dấu hai chấm trên 
các chữ ¡. 


đ) Về dấu giọng : giáo-sĩ Alexandre de Rhodes dùng đủ các 
dấu sắc hỏi nặng ngã huyền, 


5.— Đối-chiếu chữ quốc-ngữ theo giáo-sĩ Alexandre 
de Rhodes với chữ quốc-ngữ ngày nay: 


Đối-chiểu với chữ quốc-ngữ ngày nay, chữ quốc-ngữ theo 
giáo-sĩ Alexandre de Rhodes có một số điềm dị-biệt. 


) Theo Phép giảng tỉm rigày : 


— ä không dùng đúng chỗ, khi không cần lại xuất-hiện 
(như hăợc thay vì học, nhăọc thay vì nhọc) khi đáng dùng ã lại 
viết là a (như ðàng thay vì băng, mạt thay vì mặt). 

— ð (có dấu ngửa như š) thường dùng trước nguyên-Âm 


như a hoặc ữ (như đoạn thì viết là đöợạn, địa-ngục thì viết là 
địa-ngöục). 


— ê thường dùng thay cho đ (như iấy thì viết là lấy, đất 
thì viết là đối). 


— đ thường thay cho ô (như muốn thì viết là muốn, nhường 
thì viết là nhường). 


LỊICH-SỬ VÀN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 243 


— dấu ^ (tide) dùng đề thay cho ng cuối một chữ 
(như cãng thì viết là cũ, ông thì viết là ôữ ; tuy-nhiên có nhiều 


chữ vẫn viết với ng như chẳng, chưng). 


— ao thường thay cho ø (trong đõ thay cho ong, lòng thì 
viết là laõ, đóng thì viết là đáõ, song thì viết là saõ). 


— ou thường thay cho ổ trong øã thay cho ồng (như sống 
thì viết là sóỡ, đồng thì viết là đò, không thì viết là khoñ). 


— chữ «Bêta›» Hy-lạp (tạm ghi là ð» theo Hoàng Xuân- 
Hãn) dùng thay cho œ (như tua thì viết là vua, vào thì viết 
là buèao, ui-ẻ thì viết là bvui-bvẻ). 


— C nhiều khi thay cho q (như quên thì viết là cuên, quyền 
thì viết là cuyền ; tuy nhiên chữ q có lúc vẫn đúng như ngày 
nay : quan, qữÌ)., 


— BI dùng thay cho fr, gỉ hay Ì (như Öiời thay vì trời, 
giời, lời ; blái thay vì trái, lái). 

— mÌ thay vì nh hoặc ! (như mile thay vì nhề hay lễ ; miớ 
thay vì nhớn hay lớn). 

— £Ì dùng thay vì (r (như (lước thay vì trước, tiêu thay 
vì trân). 

— ¡ dùng thay vì y (như nguyên thì viết nguiên) : 

— nhiều tiếng được phiên-âm theo thồ-âm như nhất, nhứt 
thì viết là nhít ; nhân, nhơm thì viết là nhĩn ; rất thì viết là rứt ; 
gửi, gởi thì viết là gưởi; nhiều thì viết nhêu ; uâng thì viết là 
buững. 


244 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


bì Theo Tự-điền Việt-Bồ-La : 


- 


— ð vẫn thông-dụng trong cuốn tự-điền như đọc thì viết. 
là đăc, móc thì viết là măóc, sách thì viết là sắch. Nhưng một 
vài nơi, cuốn tự-điền đã phiên-Âm như ngày nay (như chữ 
ngọc, tự-điền ghi : hãy coi chữ ngšọc, về chữ rởọc-rdọc, hãy coi. 
chữ rọc-rọc). 


— è không còn dùng nữa (6)(như đa ghi hãy coi đea, đài 
ghi hãy coi đài). 


— o vẫn còn được duy-trì như (7) ñoa, khoa..Tuy nhiên: 
có một vài sự thay đôi (như về chữ đực thì ghi hãy Coi foực, 
ngục thì ghi hãy coi ngoục). 

— ê thường được thay thế bằng chữ â trong rất nhiều chữ- 
đầy thay đầy, đấy thay đấy, đây thay đêy... 

— đ đã được thay thế bằng ô như ruồi — ruầi, nuôi — nuấi 
và ơâ cũng đã được thay thế bằng ơ (như phương — phưâng: 
cường = cưầng, cưới =— cưẩi). 

— Dấu ^ (tide) vẫn còn thông-dụng. Tuy nhiên ng đã 
thay thế dấu tilde trong nhiều chữ như về chữ rụng thì ghi hãy: 
coi chữ rữ, xã thì ghi hãy coi chữ xưng, 

— ao thì vẫn dùng thay cho o. 

— ou vẫn dùng thay cho ồổ. 

— Chữ bêta Hy-lạp (tạm ghi là bv theo Hoàng Xuân-Hãn). 
đã có sự thay đồi (như ôuấn =— ẩn, — buạt = vạt, bơ = 0ơ...)- 
Đó là những chữ có ghi ở mục ö¿ta. Đến mục 9 hoặc ư (trong: 


(6) chữ e có chữ ngửa như chữ ă. 
(7) chữ o có chữ ngửa như chữ š. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 245 


cuốn tự-điền thực ra không chữ 9 song chữ z vừa là chữ œ thay 


cho ø, chúng ta thấy nhiều chữ bắt đầu bằng phụ-âm 0%. 


— Nhiều chữ c đã được thay thể bằng gq như quên — cuên; 
quen — coen, quiên — cuiên, quữn — cuơn, quấn — cuẩn...). 


— B! vẫn còn dùng như ölá (trá), blảđ (trả), blúc biắc (lúc 
lắc), ðlai, (trai, glai, lai), biái (trái), Ölải (trải, giải). 


— ñ⁄l đã được thay thể trong nhiều trường-hợp theo cách 
phát-âm ngày nay, như mỉạt — nhạt (lạt), miỡ — lỡ (nhỡ) 


qmiầm — lầm, mÌớn — lớn (nhớn). 


— TI vẫn được dùng nhưng ír đã xuất-hiện, GiÁo-sĩ A- 
1exandre de Rhodes đã chú : « Tỉa có người đọc là (ra, nghĩa là 
đồi ¡ thành r và trong những chữ tiếp sau đây cũng đều như 
vậy cả» (8). 


c) Theo Văn-phạm Việt-ngữ: 


— Chữ w như ngày nay chưa có. Tác-giả nói người Việt 
Nam có hai chữ 6 và giải-thích như sau : « Một chữ giống như 
chữ ö cúa chúng ta (tức người Tây-phương) chẳng hạn như 
ba, tức con số 3, tuy vậy nó cũng không giống hẳn chữ ô của 
chúng ta. Khi đọc chữ đó không được thở ra phải hít khí vào 
cũng giống như người muốn đọc chữ m, rồi sau mới phát hơi 
ra. Chữ b thứ hai đọc hầu giống như đọc chữ bêta Hy-lạp 
chẳng hạn như khi đọc tiếng öèao (vào). Thực ra nó cũng không 
giống hẳn chữ % của chúng ta vì khi đọc nó không nên hít 
(8) Alexandre de Rhodes“ Tự-điển Việt-Bỏ-La, cột 801. Nguyễn Khắc 


Xuyên trích địch trong Tác phẩm qnồc ngữ đầu tiên: Phép giảng tám 
ngày,trang LỊ. 


24ó LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM. 


mạnh lắm, mà chỉ cần mở môi ra như kiều đọc của người Do 
thái chứ không đọc bằng tăng » (9). 


— Ngoài chữ / đọc như tqgày nay, giáo-sĩ Alexandre de 
Rhodes ghi nhận ở Đàng Ngoài « còn có chữ ! đọc mềm, chen 
giữa cùc phụ-âm khác như öiđ (lả = trả) ; có một miền đọc ở 
ra ¿, thí-dụ như (Íđ (trả) ; người ta cũng còn dùng Ï sau 7n, thí 
dụ zmiẽ (lẽ), đôi khi dùng ỉ sau p, thí - dụ plăn (lăn) nhưng 
cũng có nơi dùng làn thay vì plàn. Cần việc dùng Ì sau ¿ thì 
tất thông dụng, thí-dụ tỉỈz (tra), fle (tre) (10) 


-4.— Nhận-định về lối phiên-âm và chữ viết quốc-ngữ- 
của giáo-sĩ Alexandre de Rhodes. 

Khảo-sát chưng về công-trình ngữ-học của giáo-sĩ Alexan- 
dre de Rhodes, chúng ta có thề đưa ra những nhận-định sau 
đây : 

Nhận định thứ nhất là giáo-sĩ Alexandre de Rhodes dung- 
hòa hai khuynh -hướng bảo tốn và canh.tân trong tỉnh-thần 


tôn-trọng đặc-tính Việt-ngữ. 


(9) Alexandre de Rhodes, Văn-phạm Việt-ngữ. Thanh lăng trích dịch, 
Điều nhất lãm văn học cận đại tập Í — trang 25. Theo Thái văn Kiềm, * trong 
cuộc Ñam tiển, giọng nói của người đã thay đồi rất nhiều theo với thời-gian 
và không-giqn. Trong khi tiếp xúc với dân Chàm, dân Miên, người Việt đã bị 
ảnh-hưởng trong cách phát-âm, ví dụ như ngoài Bắc nói đi về thì trong Nam 
nói đi đễ hoặc đi bvẻ hoặc đi bvìa, đi bgià, đi bịyà, chính là chúng ta đã bỈ 
ảnh hưởng cách phát âm của người Chiêm-thành, vì trong ngôn-ngữ của họ: 
có rất nhiều chữ phát âm tương đương, tỉ dụ như chữ bia hoặc bịa có nghĩa 
là công-chúa, cung-phi, hoàng-hậu, như Bịa Tan Chan tức là Bà Chúa Ngọc. 
vợ của vua Po Romé, hiện còn thờ trong tháp Hậu sanh (Ninh thuận) * 
(Dẫn theo Gérard Gagnon, Hồn Việt, Cần thơ ủn quán, 1959. trạ 315) 


(10) Thanh Lãng trích địch, sđẻả, trang 29 — 20. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 247 


Là người tiếp-tục công-trình phiên-âm, giáo-sĩ tôn-trọng 
và bảo-tồn những thói quen hợp lý về cách phiên-âm. Trong 
khi bàn về lý-do chọn phụ-âm ph thay vì ƒ, giáo-sĩ tuyên-bố 
theo thói quen và giải - thích ph đúng hơn ƒ : «Ƒ hay đúng 
hơn ph, vì khi đọc nó không cần phải tách-biệt hai môi như 
đọc chữ ƒ của chúng ta. Thực ra khi đọc chữ đó, môi chỉ giề 
ra rất ít và thở rất nhẹ : ở trong tự-điền, chúng tôi không dùng 
chữ f mà sẽ chỉ dùng chữ ?pj vì các sách đã chép đều quen 
dùng như vậy » (11). Một nơi khác, khi bàn về những vần ghép: 
gia, giu, giơ, giữ đọc như tiếng Ý (theo giáo-sĩ, chứ thật ra 
không thề đọc như tiếng Ý được), giáo-sĩ viết: « Như thể vừa 


tiện-lợi, vừa hợp với thói quen đã dùng trong các sách » (I2). 


Đành rằng cần phải tôn-trọng những thói quen nhưng sự 
canh-tân cũng có những lý-do chánh-đáng, cho nên giáo-sĩ 
đã bỏ thói quen dùng hai chẩm trên chữ y, trên chữ a hay 
chữ o, trong các vần đư, ao đề tránh những phiền-phức vô- 
lý. Nếu chúng ta so-sánh cách phiên-âm cũa giáo-sĩ Alexandre 
de Rhodes với cách phiên-âm đã có từ đời trước, chúng ta sẽ 
nhận thấy nhũng cải-cách hợp-lý như thêm nguyên-âm, thêm 


phụ-âm, thêm dấu chữ và dấu giọng, 


Nhận - định thứ hai là giáo-sĩ Alexandre de Rhodes tôn- 
trọng cách phát-âm của thời-ẩại và của địa-phương trong khi 


vẫn ý-thức về sự thống nhất của Việt-ngữ trong toàn-quốc : 


(11) Thanh-lãng trích dịch, sđd trang 27 
(12) Như trên, trang 27 


248 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


— Lấy (lấy) đất (đất) là ghi theo giọng đọc đặc-biệt của vùng 
Nam-Ngãi (thuộc Đàng Trong) còn (lâu (trâu) (iộm (trộm) là 
viết theo lối phiên-âm của một đôi miền ở Đàng Ngoài. 


— Buua (vua), buui-vẻ (vui-vẻ) ghi với bêta Hy-lạp, miạt 
(nhạt) miỡ (lỡ) là viết theo cách đọc thông-dựụng của thời-đại+ 


Về mặt lịch-sử địa-lý ngôn-ngữ-học, các sách của giáo-sĩ 
Alexandre de Rhodes là chứng-tích giúp ích cho rất nhiều nhà 


'"khảo-cö. 


Nhận-định thứ ba là giáo-sĩ Alexandre de Rhodes đã làm 
việc với tinh-thần khách-quan cần thiết của một nhà ngôn-ngữ- 
học. Nếu trong Phép giảng tảm ngày, giáo-sĩ phải viết theo một 
lối phiên-âm nhứt-định, trong Văn-phạm Việt.ngữ và Tự-điền 
Việt-Bồ-La giáo-sĩ cần-thận giải-thích các lối phát-âm và đối- 
chiếu những lối viết khác nhau. 


Nhận-định thứ tư là giáo-sĩ Alexandre de Rhodes, với 
khả-năng đa-ngữ, đã biết vận-dụng ký-hiệu của nhiều ngôn- 
ngữ đề phiên-âm Việt-ngữ một cách tinh-tường xác-đáng. 


Về dấu giọng, các dấu sắc huyền ngã lấy trong tiếng Hy- 
lạp dấu nặng lấy ở chữ ¡øœ dưới, dấu hỏi lấy trong chấm hỏi 
.La-ngữ. 


Các âm-vận cũng được ghi theo ký-hiệu thích-ứng nhất. 
thí-dụ như : 


Q đọc như tiếng la-tinh trong qua, qui. 


4 thì đọc như tiểng Bồ hoặc Šc của tiếng Ý. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 249 


R không đọc như tiếng Bồ song đợc như tiếng Ý. 
Ph đọc như chữ pi¿ trong tiếp Hy-lạp. 
Ng đọc như ngữïn của tiếng Do-thái. 


Nguyễn Khác Xuyên đã nhận-xét rất tíỉnh-tường về sự 
phiên-âm Việt-ngữ của Alexandre de Rhodes : « Tác-giả không 
trói-buộc mình vào một hệ-thống nào riêng-biệt, một ngôn-ngữ 
nào độc-tôn, trái lại căn.cứ vào cách phát-âm đặc-biệt của Việt- 
tgữ, ngài đã tìm trong hết các ngôn-ngữ mà ngài được biết 
ngõ hầu ghi cho xác-đáng. Nếu tiếng này, không phù-hợp, thì 
ngài dùng đến tiếng kia, nếu âm-vận ngôn-ngữ này xem ra 
phiền-toái thì ngài không ngần-ngại cầu-cửu đến ngôn-ngữ 
thác, mặc dầu ngôn-ngữ ấy không phải ngôn.ngữ riêng của 
ngài, tiếng mẹ đẻ của ngài, Quả thật, con người quốc-tể, finñ- 
thần quốc-tế của ngài đã giúp ngài rất nhiều và vì thể công- 
cuộc đã thành-tựu và (...) sẽ thành-tựu lâu bền» (13). 


II.-—- GIÁO-SĨ ALEXANDRE DE RHODES 
VÀ SỰ HÌNH-THÀNH NGÔN-NGỮ 
CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM. 


Qua cuốn Uăn-phạm Việt-ngữ, chúng ta thấy giáo-sĩ Alexan- 
đdre de Rhodes đã thấu-triệt những nguyên-tắc căn-bản của cú- 
pháp Việt-Nam. Trong cuốn Phép giảng tám ngày, giáo-sĩ đã 
ứng-dụng những nguyên-tắc ấy vào việc sáng-tác và nhờ đó, 
ngôn-ngữ công-giáo Việt-Nam được xây-dựng trên căn-bản 
ngữ-học và thần-học vững-chắc. 


(13) Nguyễn KhắcsXuyên, Giáo-sĩ A-lịch-sơn Đắc-lộ với chữ quỗc-ngữ 
#dd, trang 10. 


250 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Chúng ta sẽ lần-lượt nhận-định về giá-trị ngữ-học, văn. 
học, và thần-học của cuốn Phép giảng tám ngày, 


1) Giá-trị ngữ-học. 


Ngôn-ngữ Công-giáo trong cuốn Piép giảng tám ngày chứng 
tỏ tác-giả vừa tôn-trọng vừa cải-tiến những phương-thức sáng. 


chế của người đương-thời. 


Đặc-điềm thứ nhứt là tác-giả chú-trọng đến sự diễn-đạt 
trọn-vẹn và đầy-đủ những yểu-tính của đạo Công-giáo đến độ 
nhiều khi phải hy-sinh tính-chất nhã-thuần hay đề làm nồi 
bật nội dung sâu-sắc. Tác-giả đã dùng lối phiên-âm và lối 
trực-dụng từ-ngữ La-tinh vì chưa tìm ra từ-ngữ Việt-ngữ tương- 
đương. Thập-giá còn ghi là cây Crux, bí-tích là SŒCr aent0, 
Chúa Thánh-Thần là Spirio santo, kính mừng là ae, ơn nghĩa 
Chúa là gratia... Về những danh-từ riêng, phương-pháp' này có 
thê chấp-nhận, nhưng về những danh-từ chung, phương-thức 
này tạo nên những từ-ngữ lai-căn khó nghe. 


Đặc-điềm thứ hai là tác-giả sáng-tạo được một số danh- 
từ mới, vừa có tính-cách Việt-Nam, vừa diễn-tả chính-xác nội- 
dung của danh-từ La-tinh tương-đương. Đạo Công-giáo được 
mệnh danh là đạo thánh đức Chúa trời. Về sứ-mạng của đức 
Chúa Con, tác-gii dùng các động -từ giản-d; mà thâm- 
thúy như cuộc tội, ra đời, cứu thế. Về Đức Mẹ, tác-giả ca-tụng 
là Đức Chúa Bà, Đúc Mẹ đồng thân. Rất thánh Đức Mẹ Chúa 


trời. 


Đặc-điêm thử ba là tác-giả đã rửa tội một số đanh-từ tôn- 
giáo sẵn có của dân-tộc và giải-thích theo tin lý Công-giáo, 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 2ã1 


Thiên-đàng là thế nào ? Tác-giả trả lời: «Ai thờ Đức Chúa 
trời cho nên, thì được lên trên Thiên-Đàng cùng Đức Chúa 
trời « (Ngày thứ nhất). Về Địa ngục, tác-giả cho rằng thế-gian 
gọi là âm-phủ thì phải, vi chứng là nơi tối-tăm mù mịt. 
(Ngày thứ nhất) Tác-giả phân-biệt giác-hồn, sinh-hồn, linh-hồn, 
và dùng linh-hồn theo nghĩa Công-giáo. Ăn chay, thờ phượng, lỗi 
nghĩa, phạm đạo là những động-từ thông-dụng nhưng hàm-súc 


ý.nghĩa Công-giáo nhờ vắn-mạch. 


9.— Giá-trị văn-học. 


"Xét về phương-diện thuần-túy văn-học, chúng ta nhận 
thấy nghệ-thuật đặc-biệt của giáo-sĩ Alexandre de Rhodes. 

Đầu tiên tác-giả dụng ý tạo nên một lối văn phô-thông 
nhưng không kém phần sâu-sắc. 

Đề mọi giới có thể lãnh-hội được chân-lý mặc-khải, tác- 
giả không dùng những lập-luận khó hiều, những kiều nói cầu- 
kỳ của những thiên đại-luận. Tự nhiên như lúc đàm-đạo, thân- 
mật như nói chuyện tâm-tình, tác-giả đã nhắm mục.đích đánh 
động người nghe hơn là phô-trương sở-học. Lần đầu tiên, văn- 
học Việt-Nam vang lên những giáo-luận thâm-trầm nhưng giản... 


dị dễ hiều và khuyên mời đi sâu vào sự tìm hiều chân-lý. 


Về kỹ-thuật hành-văn, tác-giả vận-dụng những phương- 
tiện bút-pháp làm cho tác-phầm mang một sắc-thái riêng-biệt. 
Lối giải-thích của tác-giả rất hấp-dẫn, đi từ những hiều- 
biết sẵn có của người đọc đề dẫn đưa đến những giáo-điều. 
Đề các nhà nho hiều chữ Tiiên theo nghĩa giáo-lý công-giáo, 


252 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


tác-giá dùng lỗi chiết-tự : « Chữ thiên là trời, giải ra thì có hai 
chữ, một là chữ m»ấ¿, hai là chữ đại, nghĩa là một cả. Song le 
ai là một cả, ắt là Đức Chúa trời sinh ra trời đất muôn vật, 
thật là một cả : cả và loài người ta thì phải thờ kính đấy, ấy 
là lẽ phải». (Ngày thứ nhất). Danh-ngôn Á-Đông thích-đáng 
cũng được viện-dẫn đề biện-minh cho lập-luận, như sinh: ký, 
tử quy (Ngày thứ nhất). 


Lối cụ-thề-hóa làm cho văn nghị-luận đỡ phần khô-khan 
« làm cho người đọc không hề cảm thấy mình đang đọc một 
quyền sách đạo » như lời nhận-xét của Trương Bửu-Lâm (14). 
Những hình-ảnh và ví-dụ làm cho những ý-niệm trừu-tượng, 
khó hiều được lãnh-hội dễ-dàng hơn. Mười điều răn, theo tác- 
giả là mười bậc thang lên thiên - đàng (Ngày thứ tám), Về mối 
tương-quan giữa Öồn và xác; tác-giả đưa ra tương-quan chủ, 
tớ : q Linh hồn như chủ nhà, xác như tôi-tớ hay đầy tớ, nó 
thì phải phục lính hồn như chủ, vì chưng đầy tớ cùng tôi tớ 
làm chủ nhà, hay chủ nhà làm tôi tớ thì lộn lạo cũng chẳng 
phải lẽ » (Ngày thứ nhất), 


Sử-gia viết về văn-hóa Việt-Nam còn có thê tìm thấy trong 
cuốn Phép giảng tám ngày những tài-liệu lịch-sử về ngôn-ngữ, 
văn-học. phong-tục, tö-chức xã-hội Việt-Nam. Tác-phầm này, 
là một di-tích lịch-sử về trình-độ tiển-hóa của văn xuôi quốc- 
âm. Đành rằng câu văn đã mang cá-tính tác-giả và ảnh-hưởng 
tinh.thần phân-tích Tây-phương với một lối phân-cú rõ-ràng, 
nhưng tác-giả đã tôn-trọng những đặc-điềm cố-hữu của cú-pháp 
Việt - Nam. Ngoài ra, tuy không chủ-tâm viết sử, nhưng tác- 


(l4) Trương Bảu-Lâm, Việt-Nam Khảo-cồ tập-san số 2 trang 22, 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 253 


giả vẫn có dịp phác-họa một đôi nét về xã-hội Việt-Nam thế- 
kỷ XVII. Về tồ-chức chinh-trị, và tế-tự trong nước, tác-giả 
viết : c Đầu năm vua chúa Annam làm phép cả, có đại thần cả. 
và nước và quân quốc đến cùng thiên hạ đi cùng,ra giao mà tế 
thượng đế. Đến khi vua chúa đã tế thượng đế đoạn, thì đại 
thần cùng kẻ cả trong nước, cùng cả và thiên hạ thì mới lạy vưa 
chúa trước mặt dân. Thôi đoạn ai nấy về nhà mà lạy cha mẹ 
cùng kẻ bề trên mình ông bà ông vãi» (Ngày thứ nhất, trang 
21, 22). Về tục đốt vàng mã, tác-giả nói đến những người 
‹ dùng giấy làm nhà, cùng áo, tiền vàng bạc và các kỳ sự vẽ, 
mà cúng cha mẹ » (Ngày thứ bốn, trang 121). Chúng ta còn 
có thề sưu-tầm trong cuốn Phép giảng tám ngày nhiều nét chẩm. 


+ 


phá độc-đáo về trình-độ sinh-hoạt ở nước ta. 


5.— Giá-trị thần-học. 


Nhiều học-giả đã phát-huy giá-trị thần-học.của cuốn-Phép 
giảng tá n ngày (15). Chúng ta có thề đồng ý với Nguyễn Khác- 
Xuyên nhận định rằng tác-phầm của giáo-sĩ Alexandre de Rho- 
des « không phải là một cuốn giáo-lý đại cương, nhưng là sách 
giáo-lý trình-bày trong màu sắc minh-giáo, thích-hợp cho màu. 
dân-tộc, một văn-hóa riêng-biệt là xã-hội Việt-Nam vào thế-kỷ' 
XVII›» (16). Và như André Mariller dã xác-nhận, ‹« người ta 


(15) Xem André Marillier, Le catéchisme du père Alexandre de Rhodes, 
bđd, trang XXXIII — II; Nguyễn Khắc-Xuyên, Quan-điềm thần-học trong 
*Phép giảng tám ngày» của Giáo sĩ Đắc lộ, bdd, trang 57-57 và tác phầm 
quốc-ngữ đầu-tiên : Phép giảng ngày, bdd, trang XXXVIÄ — LXVI ; le 
catéchisme en langue vietnamiene romanisée du Père Alexandre de Rhodes, 
Š J, luận án tại Đại-học- đường Rôma, !958. 

(16) Nguyễn Khắc-Xuyên, Tác-phầm quốc-ngữ đầu tiên : Phép giảng tám 
ngày, bdở, LVII. 


254 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG.GIÁO VIỆT-NAM 


có thề nhận thấy trong cuốn Phép giảng tắm ngày của giáo-sĩ 
Alexandte de Rhodes một chứng-tích của phương-pháp giảng 
dạy giáo-lý của các Cha Dòng Tên ở Á-Đông vào thế-kỷ XVI- 
XVII› (1?). 

Thật ra, nếu chúng ta so-sánh với những tác - phầm 
đồng-thời ở Trung-hoa và Nhật-bản (18), tácphầm của Ale- 


xandre de Rhodes có những đặc-điểm rõ -rệt. 


Chính tác-giả đã trình.bày phương-pháp giảng-dạy giáo. 
lý của tác-giả trong nhiều tác-phầm khác. 


Từ khía cạnh hữu-lý của tôn-giáo, tác-giả đưa các tân-tòng 


vào các mầu-nhiệm của Đạo Công-giáo ; 


« Chư-tăng rất hài lòng 0ì thấy tôi làm cho họ nhận biết sự hòa 
hợp giữa tôn-giáo uà lý-trí, uà nhất là họ khen-nggi thập-điều của 
Chúa. Họ nhận rằng không còn có thề nói gì họp-lý hơn. nữa, 
không còn gì đáng cho một Chúa-tề ban-bõ ra hơn nữa. 


« Phương-pháp tôi đem trình-bày 0ứi họ là trước hết tôi bàn 
bề linh-hồn bất-tử sà sự sống đời sau, từ đó tôi làm chứng có 
Thượng-Đố, rồi sự quan-phòng của ngài, và đần dà tôi đưa họ tới 
những mầu-nhiệm khó hơn. 


q Kinh-nghiệm cho hay rằng lối trình-bày giáo-lý cho người 
ngoài Ki-tô-giáo nỉ: thế rất bồ-ích. Phương-pháp đó tôi đã giải- 
thích suốt trong sách giáo-lJj mà tôi chia làm tám ngày trong đó tôi 


(17) André Marillier, Le Catéchisme du Père Alexandre de Rhodes, bdd, 
tang ZXLII. 
(18) Xem chương ÍV trang 150 — 167. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 255 


cõ- gắng bàn giải các chân|ý chính phải dạy cho người 
ngogi- quốc. » (I9) 

NÑguyễn-Khắc-Xuyên có công giới-thiệu một đoạn văn khác 
của chính Alexandre de Rhodes mà chúng ta có thể xem là bài 
tựa của cuốn Phép giảng tám ngày, 


q Mặc dầu vẫn còn có những thầy-giảng Phúc-Âm cho người 
ngoài ngoài Ki-tô-giáo chủ-trương rằng trước hết hay hủy-diệt 
những sai-lầm của ngoqi-giáo 0à làm cho những kẻ tin theo tà-thuyết 
phải chối bỏ, trước khi xây-dựng sà giảng-dgạy những điềm bà 
chân-Ìý của đạo Ki-tô, chiến theo thứ-tự mà Thiên-chúa đã giao 
cho Uị tiên-trỉ răng : « Ta đã đặt ngươi đồ phá-hãy 0à chối-bỏ, đề 
kiến-thiết 0à 0un-trồng », còn ề mồu-nhiệm uô cùng cao-cả Ba ngôi 
Thiên Chúa, thì chỉ bàn-giải cho chầu-nhưng một khi họ đã sẵn- 
sàng chịu phép rửa tội, đề họ không bị rối trí bởi hồ-nghi uề mầu- 
nhiệm rất cao-cả 0à khôn tả đó. 


« Nhựng với kinh-nghiệm tôi ñã thu-lượm được thì phải có một 
lập-trường trung-dung, tìm một phương-pháp giáo-huấn thích-hợp 
cho xứ này. 


« Đó là đừng phản-đối những sai-lạc của các giáo-phúi miền 
Bắc, trước khi chưa đặt một 0ài nguyên-tắc mà ánh sáng tự-nhiên 
của lj-trí có thề nhận biết được, như việc tạo thành thiên-địa, cứu- 
cánh mà đấng Tối-cao, nguyên-Ìÿ của thụ-tạo, đã đặt định nà qui- 
hướng loài thụ-sinh có lý-trí, có nghĩa-uụ thụ-sinh phải công-nhận 
ngài, phụng-sự ngài : như uậy là đặt đề trong tâm.hồn họ một nền 
tảng 0ững-chải, trên đó các tỉn-tưởng khác sẽ được dựa vào. Như 


(9) Alexandre de Rhodes, Voyages et Missions, trang 96, Nguyễn Khắc- 
“Xuyên trích dịch, Đại học số 19 trang 45 —. 46. 


256 LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


tậy cũng là tránh được sự họ phật ý ngay buồi đầu, khi thoạt kỳ- 
thủy, họ nghe chỉ-trích oà chế-nhạo những sùng-kính của họ mặc dầu 
là sat-lạc, cả đến những ý-kiến hợp-thời uà nông-cạn của họ : đó là 
điều uẫn xây ra. Cứ theo điều tôi đã có thề quan-sát, thì tôi càng 
thành-công nếu tôi ốn ào lòng họ một ít những tâm-tình đạo-hạnhk 
Đà tình yêu tự-nhiên đối vớt Đăng Hóa-Công 0à nguyên-Ùý đầu tiên 
của hiện-hữu họ. 


« Rồi khi nói đến Lụt Hồng-Thủy uà Lộn-Xôn Ngôn-Ngữ thì bấy 
giờ mới cho họ hiều vì Chúa mà họ phải kính-sợ và tôn-thờ, sau đó 
mới bài-bác ngẫu-tượng-giáo, sai-lạc mà chính quỉ-ma cũng chưa có 
thề đem ào thấ-gian trước nạn Hồng-Thủy. 


« Rồi tôi rất đồng ý uới những uị khác rằng không nên trình-bày 
cho lương-dân mà ta muốn chỉnh-phục những mầu-nhiệm về Ba 
Ngôi Cục Thánh, ề nhập-thề uà uŠ cuộc Thương-Khó Con Thiên_ 
Chúa, 0à gieo hạt giống các chân-Ùý trọng-đại trong tâm-hồn họ: 
trước khi đã nhồ các sai-lầm uà dị-đoan ngẫu-tượng khác (20) 


Theo phương-pháp trên đây, tác-giả đã lợi-đụng những 
giá-trị văn-hóa tôn-giáo tích-cực của dân-tộc Việt-Nam đề trình 
bày một giáo-lý mới. Một mặt khác, tác-giả tuân theo lề-lối 
giảng-đạo cồ-truyền của giáo-hội là kêu gọi vận-dụng lý-trí đề 
suy-luận nhưng vẫn đề-cao sự phó.thác trong nguyện-cầu 
khiêm-nhường, trình-bày giáo-lý nhưng vẫn thúc đây giáo- 
hữu tìm hiều. 


Sau cùng chúng ta cũng nên xét thái-độ của tácgiả đố 
với các tín-ngưỡng tôn-giáo khác ở Việt-Nam. Tác-giả phân- 
(20) Alexandre de Rhodes, Histolre du Tunquin, trang T75 — T78 ; 


Relazione, trang 175 — I86 ; Tonchinensis HHistoriac libri duo trang 95 — 94.— 
Nguyễn Khác- Xuyên trích dịch, Đại-học sổ l6,trang 47. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 257 


tích tinh-vi việc thờ kính thần-linh, công-nhận những giá-trị 
tích-cực của đạo Không, thằng-thắn chỉ-trích phững phong-tục 
dị-đoan. Về Phật-giáo và Lão-giáo, tác-giẢ tỏ thái-độ nghiêm 


khắc, một đôi khi có nhiều phán-đoán cực-đoan. 


Về điềm sau này, Nguyễn Khắc-Xuyên nhận-xét : ‹ Những 
phán-đoán của Đắc Lạ về các tôn-giáo, một phần đã chịu ảnh- 
hưởng của một khoa thần-học bưng-bít thế-kỷ XYVI - XVII. 
Theo giáo-lý thiếu sót này, (trái với học-thuyết cô-truyền, tỉ 
như của các giáo-phụ Hy-lạp thế kỷ III-IV) thì ngoài Ki-tô 
giáo, chỉ có sai-lầm về việc của tà-ma quỉ-quái trong hết các tôn- 
giáo khác. Chúng tôi không bảo phán-đoán này sai lầm song 
không hoàn-toàn đúng. Đây là một phán-đoán một chiều, đi 
xa cô-truyền Phúc-Ãm, các tông-đồ và các giáo-phụ. Bỏi vậy, 
có thề nói được rằng các nhà truyền-giáo thời xưa chưa được 


sửa-soạn đầy-đủ đề tìm-hiều, cảm-thông với các tôn-giáo khác: 


« Ngày nay, người Ki-tô-giáo có một thái độ khác với 
thái-độ có thề nói được là thiếu-sót của các nhà truyền-giáo 
thể-kỷ XVI-XVII. Các luận-điệu quá gay-gắt và « độc-đoán » 
không còn thích-hợp và không được công-nhận, Đó là điều 
phải lẽ ». (21) 


Những người ngoài công-giáo có thể chỉ-trích một vài 
phán-đoán của giáo-sĩ Alexandre de Rhodes nhưng thiết-tưởng 
cần phải đặt cuốn « Phép giảng tám ngày » trong hoàn-cảnh lịch- 
sử, trong khuôn-khồ của các khoa thần-học và truyền-giáo thời 
đại của tác-giả đề tránh mọi sự hiều-lầm có thề có trong hiện-tại. 


(2!) Nguyễn Khắc-Xuyên, Tácphầm quốc-ngữ đầu-tiên : Pháp giảng 
tám ngày, bđd, trang XIỊV, 


258 _~ LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Trong văn-học chữ quốc-ngữ nói chung và văn-học công- 
giáo Việt-Nam nói riêng, giáo-sĩ Alexandre de Rhodes giữ địa- 
vị của một nhà khai sáng tiền-phong. Trong một viễn-tượng 
lịch-sử, chúng ta đã nhận thấy giáo-sĩ Alexandre de Rhodes là 
người đã hoàn-tất một sự-nghiệp chung của nhiều thể-hệ thừa 
sai Nhưng trong công-việc hoàn-tất ấy, giáo-sĩ Alexandre de 
Rhodes đã dự phần đóng góp quan-trọng. Lịch.sử văn-học 
Việ-Nam trân-trọng nhắc-nhở đến giáo-sĩ Alexandre de 
Rhodes không phải chỉ vì các tác-phầm của giáo-sĩ được may- 
mắn ấn-loát và lưu-truyền, mà chính còn là vì đã thề-hiện 
những giá-trị hiền-nhiên, gây nên một phong-trào văn-học mới 


ở nước ta. 


CHƯƠNG IX 


TÁC-PHẨM QUÔC-SỬ VÀ GIÁO-SỬ NGOẠI.NGỮ 


CC húnc ta dành riêng một chương đề giới-thiệu những 
tác-phầm ngoại-ngữ do các giáo-sĩ truyền-giáo biên-soạn. Đó là 
những thiên. bút-ký về sử.địa nước ta và về hoạt-động truyền 
giáo. Tác.giả là những chứng-nhân của các sự.kiện, biến.cõ 
được trình-bày nên các tác-phầm ấy là những nguồn tài. liệu 
xác-thực và phong-phú cho những nhà sử-học, 


Phần lớn những tác-phầm này chưa được dịch ra Việt- 
ngữ và chỉ được giới khảo-cồ lừu-ý tham-khảo. Với giả-trị 
lịch-sử, những tác-phầm này đáng được phồ-biển rộng-rãi hơn 
và tuy không phải là những văn-phầm Công-giáo Việt-NÑam 
theo đúng ý.nghĩa, cũng sẽ được lần-lượt trong những nét 
chính-yếu. 


260 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


1— MARCELLO DE RIBANDEYRA 


Marcello de Ribandeyra là một giáo-sĩ dòng Phanxicô 
người Ý, đã xuất-bản ở Barcelone năm ]601 một tác-phầm về 
lịch-sử các nước Á-Đông nhan-đề: Hisworia de las lay dei 
Archipielago y reynos de la OGran Chína, Tartaria, Cuchinchina, 
MMalaca, Siam, Camboya, y Japon y de lo sucedido en ellas a Ìo$ 
religiosos đescalzos de la Orden de San Francisco. 


Trong chương XVI, tác-giả có kề chuyện phái-bộ truyền- 
giáo do Dòng Phanxicô ở Manille gởi đến Bắc-Việt năm 
1583 (I) Tác-giả đã viết theo lời thuật-sự của một giáo-sĩ tham- 
dự phái-bộ là Cha Bartholomé Rưiz mà tác-giả gặp ở Nhật, 
Phái-bộ do Manuel de Santiago, một phú-gia ở Mamille dài- 
thọ phí-tồn với điều-kiện là được đi theo tu-học bậc trợ-sĩ, 
Phái-bộ gỏm có bốn giáo sĩ: Diego d“Oropesa, (Bề Trên), Bar‹ 
tholomé Ruiz Pedro Ortiz, Francesco de Montilla và bốn thầy 
trợ-sĩ Diego Ximenez, Francesco Villorino, Manuel de 5antiago 


và thuyền-trưởng Christoval Gomez (2). 


IL— GONZALEZ DE MONDOZA 


Tác-phầm của Gonzalez de Mondoza, nguyên-văn bằng 
tiếng Tây-ban-nha, bản dịch tiểng Pháp xuất-bản ở Genève 


(!) Xem sách này, phần thứ nhất, chương Í, trang 92 

(2) Romanet du Caillaud đã dựa vào sách của Marcello de Ribadeneyra 
đề viết chương VII (phần thứ nhất) của sách Essai sur les origines du Chris¬ 
tianisme au Tonkin et dans les autres pays annamites (trang 40-55) do 
Challamel x.b. Paris 1915. Nguyễn Hữu-Trọng cũng dẫn nguồn tài-liệu này 
trong mục V của chương lÍÍ sách kes rigines du Clergé Viếtnamien 
(trang 65-64). 


LỊCH-SỬ VÄÑ-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 26l 


năm 1606, nhan-đề là : Hitoire du grand et renommé royaume de 
la Chỉne, (traduit de l“Espagnol). 


Theo tác-phầm này, Cha Pedro d/Alfaro, người sáng-lập 
tu-viện dòng Phanxicô đầu-tiên ở Phi-luật-tân (1578) đến Áo- 
môn đề truyền-giáo ngày 15-II-z1579. Cha có gặp ở Áo-Môn 
một phái-bộ Việt-Ñain đến xin yêu cầu Đức Giám-mục 'Áo- 
môn gởi các thừa-sai đến nước ta. Theo sự suy-luận của 
của Romamet du Caillaud (3), đó là phái-bộ do Mai-Hoa Công- 
Chúa gởi đi, Đức Giám-mục Áo-môn bây giờ là Melchior 
Carneiro (Dòng Tên) và muốn giao cho Cha Pedro Alfaro sứ. 
mạng đến truyền-giáo ở nước ta. Cha Pedro Alfaro có viết 
thư về Manille nói về nước ta như sau: « Đó là kho tàng châu- 
báu mà chúng ta tìm-kiểm từ lâu ; đó là một xứ ở đất liền 
mà Chúa đã chuẩn-bị một mùa gặt phong-phú, dân-chúng 
ở xứ này dễ đưa trở lại đạo Chúa hơn người Trung-hoa, 
bởi vì ở xứ này ma-quỷ không gây nhiều trở-ngại như ở 
Trung-hoa». (4) 

Nhưng cha Pedro Alfaro bận việc tô-chức tu-viện ở Áo- 
Môn nên không đến truyền-giáo ở nước ta như sở-nguyện. 
Trong một chuyển đi sang Goa đề khiểu-nại về việc Cha vốn 
là người Tây-ban-nha nên bị người Bồ trục-xuất khỏi Áo-môn? 
thuyền Cha gặp bão và xác Cha trôi-giạt vào đất Chiêm-thành 
Cha được dân-chúng địa-phương hỏa-táng (5). 

(5) Sdd, trang 50. 


(4) CGonzalez de Mendoza. sdd. trang 286. Xem thêm Komanet du Cai- 
llaud, sđđ, trang 29-50-51. ` l 

(5) Fr. Augustin de Tordessilas, Kelacion del Viage que hicinos en China 
sucestro hermano. Fr. Pedro Alfaro con otros, trong tờ la Palestina, Íoma, 
tháng T1-8-1890 trang 497. Chú-thích của Nguyễn Hồng, sdd trang 26 chú †. 


262 LỊCH-SỬ VÄN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


1IL— JUAN DE SẠNTA MARIA 


J]uan de Santa Maria, là một giáo-sĩ dòng Phanxicô người 
Tây-ban-nha, đã xuất-bản ở Madrid, năm 1615 một tác-phẩm 
về lịch-sử Tỉnh Dòng Phanxico.San Joseph, nhan đề là : 
La Chronica de la Prouincia de San Joseph de los Descalzos doc la 
Orden de los Menores dẹ mtesiro Seraphico Padre S. Francisco. 


Chương XXXIV (Phần I*, Thiên II) của sách này được 
viết theo hồi-ức của Francisco de Montila, thuộc phái-bộ 
truyền-giáo do Cha Diego d“Oropesa làm Bề Trên. Cha Fran- 
cisco de Montila, sau thời-gian hoạt-động ở Viễn - Đông, trở 
về tu-trì tại các tu-viện Tỉnh Dòng San Joseph ở Tây-ban-nha 


Theo sách này, phái-bộ truyền-giáo của Diego d“Oropesa 
xuống thuyền đền nước ta ngày 1-5-1583. Thuyền cập bến ở 
một nơi mà Romanet du Caillaud đoán là Quảng-yên (6). Cha 
Francisco de Montilla, và thầy Villorino lên bờ và quan địa- 
phương đón-tiếp nông-hậu, Không có thông-ngôn nên hai bên 
chủ, khách phải làm dấu. Cha Francisco de Montilla đưa cho 
quan địa-phương xem thánh-giá đeo ở ngực và cố dùng cử- 
chỉ đề giải-thích rằng đó là dấu-hiệu ‹« đạo của Chúa đích-thực, 
đấng sáng-tạo nên trời đất › (7). 


I1V.— GASPAR LUIS 

Gaspar Luis là một giáo-sĩ Dòng Tên người Bỏ, gặp cơn 

bắt đạo ở Nhật-bản nên phải cùng nhiều giáo-sĩ khác tạm ở 
Áo-môn, Ở tại đấy, Cha đã tiếp-nhận nhiều tin-tức truyên- 


(0) Sdở, trang 45. 
(7) luan de Santa Maria, Sđđ, Phần l, trang 608, cột 2. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 263 


giáo tại xứ Đàng Trong và viết thư tường-thuật cho Cha Bề 
Trên cả ở Roma. Năm 624, Cha tháp-tùng Cha Gabriel de 
Mattos đến kinh-lý giáo-đoàn xứ Đàng Trong, cùng với Cha 
Antonio de Eontis người Bồ, Cha Alexandre de Rhodes « công- 
dân đức Giáo-Hoàng», Cha Girolamo Majorica người Ý và 
thầy Mechior Ribero người Bồ. 


Những bức thư của Cha cống-hiển nhiều tài-liệu về những 
năm truyền-giáo đầu tiên của các Cha Dòng Tên ở xứ Đàng 
Trong, kê như sau : 


I) Letera scritta Lanno XDCXXXT della misstone della Cocin- 
cỉna dal P, Gaspar Lưis Š. J, Dail porto di Macao lí |7 Dicem- 
bre 162{ (8). 


2) Letre du P, Gaspar Lưu, S. J. écrite de la Cochinchine 
(Mai 1625) (9). 


3) Hitoire de ce qui s“est passé en Ethiopie, Malabar, BrasiL` 
eL les Indes orientales, tir¿es đes lettres escrifes ès-années au R, P. 
Mutio Vitelleschi, Général de la Compagrnie de Jésus, traduite de 
lItalien en Francais par ưa Père de la mesme compagnie à 


Paris chez Bastien Cramoisi, rưe St ]Jacques, aux Cigoignes, 
MDC XXYVII 


(8) Tìm trong leHere Annue dEtiopa. Roma T627, trg. 97-1I8. Xem 
Lettre du Père Caspar kuis sur Ía Concineina (adressée au Général' des Jésuites), 
annotations par L. Cadière, BAVH, tuillet - Décembre !951, 


(0) Tìm trong Advis Certain, Paris, trợ. 12-28. 


264 LỊCH-SỬ VĂN:HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


V.— PEDRO ORDONEZ DE CEVALLOS 


Pcdro Ordonez de Cevallos là người Tây-ban.nha, sinh ở 
Jaen, xứ Andalousie Theo Romanet du Caillaud (9), trong 
những tác-phầm từ năm 16|4 đến 1628, tác-giả viết tên khác 
nhau nhưng cách đọc vẫn tương-tự ; Ordonez de Zevallos năm 
1614, Hordonez de Zeballos dưới bức chân-dung năm 1628, 
Ordonez de.Cevallos năm {1ó28. Chúng ta dùng danh-xưng 
Ordonez de Cevallos đã được tác-giả ghi và ký trong tác-phâm 
xuất-bản năm {628. 


Từ thời niên-thiểu, tác-giả đi du-lịch nhiều nơi, như các 
nước Âu-châu, đất Thánh và miền duyên-hải Barbarie, Guinée 
Congo. Sau chuyển du-hành sang Mỹ-châu, tác-giả cư-trú ở 
Ñouvelle — Grenade và phục-vụ trong quân-đội với cấp-bực 
trung-úy. Chẳng bao lâu tác-giả rời bỏ quân-đội theo ơn kêu- 
gọi linh-mục và được đức Tông Giám-mục Santa-Fé de Bogota 


phong chức. 


Cha Ordonez de Cevallos được lịnh dưa thi-hài một giám- 
mục” nước Chili về Tây-ban-nha, nhưng thuyền bị bão đưa 
` giạt vào bờ biên Cuba. Từ La Havane, Cha trở lại Mễ-tây-cơ 
rồi đi qua Acapulo và Guayaquil đề trở về Nouvelle-Grenade, 
Tháng I0 năm 1589, Cha đáp thuyền từ Guayaquil, gặp bão 
nên thuyền trôi về phía Úc-đại-dương. Sau nhiều bước gian- 
truân, Cha cập bến Áo-môn ngày | tháng 5 năm |590, viếng- 
thăm Quảng-Đông và Nhật-bản. Từ Nhật-bản, Cha muốn trở 
vẻ Quảng, nhưng thuyền lại lạc vào miền duyên-hải xứ Đàng 
Ngoài. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÒNG-GIÁO VIỆT-NÀM 265 


Tháng chạp năm 1590, Cha cập bến Picipuri, đối-diện với 
đảo Valchio. Theo sự suy đoán của Romanet du Caillaud, đảo 
Valchio là một trong ba hòn đảo ngoài khơi Thanh-hóa là Biện 
Sơn, Hòn Bạng và Hòn Mê, và hải-cảng Picipuri là ở Cửa Bạng, 
huyện Ñgọc-sơn hay Thu-sơn ngày nay. Danh-xưng Picipuri 
do người Mã-lai đặt ra và nhiều bản đồ xưa ghi là một 
hải-cảng nước ta như bản đồ Á-Châu của Mercator (10); hay 
Đông-Ấn của Abraham Ortelias (11)- 


Cha được các quanzở Picipuri (Quibenhu tức là Cửa Bạng 
phủ) đón-tiếp. Ngày 24-I2-I590 Cha được đức vua Lê Thế- 
tòng tiểp-kiến ở Vạn-lại-sách, Cha rửa tội cho Công-Chúa Mai- 
Hoa (Cha gọi là Maria Flora), giúp việc xây-dựng một nữ-tu-viện 
do Công-Chúa Mai-Hoa làm nữ tu-viện-trưởng và rửa tội cho 
tất nhiều tân-tòng. Nhà thờ dâng kính Đức Mẹ chẳng hề mắc 
tội tô-tông được cha khánh-thành ngày 26-7-| 591. 


Sau Cha bị Trịnh Tùng trục-xuất và từ tháng 9 năm |59Ị 
đến tháng Giêng năm 1592, Cha đến truyền giáo ở xứ Đàng 
Trong. Cha kê lại đã rửa tội cho quan Trẩn-thủ Thuận-hóa, 
tên thánh là Grégoire ngày 17-9-1591. "Theo Romanet dư 
Caillaud, vị trấn-thủ này không ai khác hơn là Nguyễn Hoàng. 
Tính đến ngày 6-|-1592, Cha đã rửa tội cho 250 người. 


Cha còn đến đất Chiêm-thành và rửa tội cho nhiều người. 
Ngày 20-1-1592, Cha từi Céc¡ir đi Goa, nhưng vị Phó-Vương 
đã không đề cử cha làm sử-thần ở khu-vực nhà Lê như Công- 


(I0) Gérard Mercator, Atlas, Duisbourg, 1595, carte D” Asia. 
(fQ Abraham Ortelius, Theatrum Orbis terrum, Anvers, 1570, carte 5. 


266 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Chúa Mai-Hoa dã yêu cầu, lại còn bị cẩm không được trở lại 
khu-vực Nam-hải. 


Cha bèn về Mỹ-châu, ngang qua Hảo-vọng giác, Buenos- 
Ayres, Pérou, trở lại địa-phận Santa-Fẻ de Bogota. Cha được 
cử đi truyền-giáo ở nước Equateur, rồi trở về Tây-ban-nha. 


Năm |616, khi Cha coi sóc giáo-xứ Astorga (tỉnh Léon), 
Đức Giám-mục Áo-môn João daPiedade, dòng Đa-minh đến 
thủ-đô Madrid, có đưa Cha xem một quốc-thư của vua Lê và 
2 bức thư của Công-Chúa Mai-Hoa, trong đó có câu : «(Cha 
Pedro không trở lại (đất Việt), chắc là vì đức vâng lời Bề 
Trên», (12). 


Theo tờ trình của Đức Giám-mục João da Piedade, hoàng 
đề Tây-ban-nha phái Cha Ordonex de Cevallos trở lại đất Việt, 
nhưng vì sức khỏe nên Cha phải ở lại laen. 


Những điều trên đây do Romanet du Caillaud lược-thuật 


theo các tác phầm của Ordonez Cevallos. 


Theo ÐP, Marcos Gispert (I3), Ordonez de Cevallos có đến 
truyền giáo ở xứ Đàng Ngoài và Đàng Trong nhưng chắc là 
việc xây cất nhà thờ và tu-viện còn ở giai-đoạn dự-định. 
Song những công-trình khảo-cứu gân đây của Romanet du 


Caillaud, Poncet và Cadière chứng-tỏ tính-cách xác-thực của 


(12) Mi Padre Dedro quedo de boluer, la obediencia no le aura dado 
lugar. Irích dịch theo Romanet du Cailaud, sdd, trang 167. 


(l5) Xem Marcos Gispert, up, Hlistoria de las missiones domicañias en el 
Tunkin,. Avila, 1929. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 267 


những điều do Ordonez tường-thuật (|4). Chúng ta có thề 
nhận-định thêm rằng chưa có sử-liệu nào phi-bác những sự 


tiểt-lộ củúa Ordonez de Ccvallos. 


Sau dây là hai tác-phẩm quan.trọng của Ordonez de 


-Cevallos : 


1) — Hiitoria y Viage del Mundo del Clerigo agradecido Don 


Pedro Ordonez de Zewallos, in lần thứ nhất ở Madrid năm {ó]4; 
lần thứ hai ở Madrid năm 1691 (dịch tắt là HànÄ-trình truyền- 
kỳ oòng quanh thế-giới) (I2) 


2) EL tradato de las relaciones 0erdadcras de Ìos reinos de la 
Chỉna, Cochinchina y Champa y otrdas c0sas notqbles y Đarfo$ sWce¬ 
sos sacados de sus originales por eliicenciado IDDedro Ordonez de 
Ccoallos Presbytero que di oö la ouella al mundor. Propisor, Juez y 
Vicario general de qquellos reinos, Chantre de Ìa Santa Igiesia de la 
ciudad de Guamariga en eÌ Deru y Canonigo de la Astorga, Jaen 
I628. (Dịch tắt là Tường-trình đích-thực). 


(14) Xem Romanet du Gaillaud, Essai sur les Origines du Christianisme 
au Tontin et dans les autres pays annamites, Paris 1915 ; L. Poncet, La prin~ 
cesse Marie d“Ordonnez de Cevallos BAVH, t. IV, Octobre-Décembre 194T, 
trợ. 591-558 ; L. Cadière, về bà Công-Chúa Maria trong lịch-sử đạo Thiên" 
Chúa ở Việt Nam, Đại.Việt, Huế 1944, chú-thích B trang 159-152 ; Phạm~ 
Đình-Khiêm, Mai-Hoa Công-chúa, in trong tạp-chí Mới, Saigon 1952 ; A 
Bourlet, la province de Thanh-Hóa et les Hua Phan Thang hok du Commis“ 
sariat de Sam nua, trong Bullein de la Sociéte des Missions Etrangères de 
Paris, N9 !32, Décembre !952 (llè année) trang 895-9QI. 


(15) Ẩn-bản I6I4 tàng trừ tại Bibliothèque Mazarine, Paris, ấn-bản l69I 
tại Bibliothèque des Cartes et [lan de la Marine. Phạm Đìinh-Khiêm có một 
bản chụp hai tác-phầm của Ordonez de Cevallos. 


268 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


VI— JULIANO BALDINOTTI 


Juliano Baldtnoiti là giáo-sĩ Dòng Tên người Ý sinh 
năm |59| ở thành Pistoria, từ trần năm {163| ở Áo-môn. 
Năm 1626, Cha Bê Trên Tỉnh Dòng Áo-môn phái giáo-sĩ 
Juliano Baldinotti cùng với Thầy- Giuliano người Nhật theo 
thương-thuyền người Bồ đến xứ Đàng Ngoài. 


Khi đến Kẻ Chợ, Cha Baldinotti theo thuyền-trưởng đến 
yết-kiến chúa Trịnh và dâng lễ-vật, Thấy vị thuyền-trưởng y- 
phục sang-trọng luôn luôn nhường bước cho giáo-sĩ, đơn-sơ 
trong bộ áo tu-hành, Chúa Trịnh và các quan càng kính-nề 
Cha. Chúa Trịnh phái một nhà Sư danh-tiếng tiếp-đón Cha 
trong những ngày lưu trú ở _kinh-đô. Cha Baldinotti không 
thông-thạo tiếng Việt nên không ở lại giảng đạo mà trở về 
Áo-môn ngày /8-8-/625, chỉ rửa tội cho 4 trẻ nhỏ hấp-hối. 
Cha đã phúc-trình về triền-vọng truyền-giáo ở Đàng Ngoài 
và Cha Trên Áo-môn đã quyểt.định phái các Cha Álexandre 
de Rhodes và Pierre Marquez đến giảng đạo ở Đàng Ngoài 
năm 1627. 


Tác-phầm của Cha Giuliano Baldinotti viết bằng tiếng Ý và 
được dịch ?a tiếng Pháp : 


1) kattere del'Etiopa dellAnno 626 fino aL Marzo del J627. 
E dell Cina dell“Anno I625 no ai Febraro del I626. Con na 
brewe Relatione del Viaggio al Regno đỉi Tunguữm Tt40Uamente 
scorperto. Mandate aÌ molto leuer, Padre Mutio Vitelleschi, Gene- 
rale delia Compagnia dị Giesu, Roma 629 và Milano 1629. 


2) — Histoire de ce qui s“est pass èšs royaumes ủ“Ethiopie en 
Lannée [626 jusqu“au mois de Mars [627 et de la Chine en Íannée 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÒNG-GIÁO VIỆT-NAM 2609 


1625 jusques en Féurier |626. Auec une brèye narrdtion dư 0o- 
yage que $s`est [ait au royaume đu Tonquin nouwellement décowuert. 
Tirées des lettres adressées au R, Dère gónéral de la Compagnie de 
Jésus. Traduite de lfitalien en ƒrancais par un père de la mesme 


compagnie. A Paris chez Sébastien Cramoisy, rue St ]acques, aux 
Cigoignes lƒ D C X X I X (I6) 


VIIL— CHRISTOFORO BORRI 


Christoforo Borri là một giáo-sĩ Dòng Tên, người Ý, sinh 
ở Milan năm 1583, chết ở Roma ngày 24-5-|632. 


Tên của giáo-sĩ viết nhiều cách. Theo một tài liệu viết năm 
1627 ở Bồ-đào-nha, khi còn ở nước Ý, tên giáo-sĩ là Burro, 
nhưng sau giáo-sĩ lại đôi là Bruno, Pietro Della Vala nhận-xét : 
« Khi ở Ấn-Độ, giáo-sĩ mang tên Brono, bởi vì tên Boro tiếng 
Bồ có một nghĩa không được lịch-sự »›, Chúng ta nhận thấy giáo- 
sĩ đồi nhiều tên : Borri, Burrus, Burro, Bruno, Brono. Theo 
Robert Ashley, một người Anh đã dịch tác.phầm của giáo-sĩ, 
vì lỗi ấn-công nên giáo-sĩ lại mang tên là Barri (I7). 


Borri vào Dòng Tên ngày 16-9-1601 và đi hoạt-động ở 
Ấn-độ năm Ió{5. Theo dịch-giả người Anh trên đây, Borri 


(l6) Có thề tìm trong Premier Congrẻs Internat. Etudes, Ext. Orient, 
Hanoi, [902 ; Nocenti, La relation sur le Tonkin du P. Baldinotti, trang 29- 
5O và trong BEFEO, IHI, Hanoi, lI905 trang 70-74. 


(I7) Xem Robert Ashley, Conchinchia containing many admirable rarities 
and singularities .of that Countrey. Extracted out of an ltalian Relation lateley 
presenfed to the Pape, by Chrisophoro Đarri, that lived certaines yeeres 
theres and published by Robert Ashley. London printed by Robert Roword; for 
lRicehard Clutterbuck and are, to be sold at the signe of the Đall ¡n tile 
Brittaine, 1655. 


270 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG.-GIÁO VIỆT-NAM 


sống ở Đàng Trong 5 năm và thông-thạo tiếng Việt, Theo 
Cadière (18), dường như Borri cũng biết tiếng Việt khá nhiều 
đến độ dã dẫn nhiều từ-ngữ Việt trong tác-phầm nhưng chưa 
biết đến mức tinh-vi. Thật thế, chính Borri đã thú nhận khi 
phu-nhân sứ-thần do Chúa Đàng Trong gởi sang Cao-mên yêu 
cầu giáo-sĩ dạy đạo cho Bà : « Tôi — lời Cha Borri — xin lỗi 
không thề chẩp-thuận lời yêu-cầu thánh-thiện và hữu-lý do 
bà đã ngỏ với tôi bởi vì mặc dầu có biết tiểng Việt ít nhiều, 
tôi không đủ tiếng đề giảng dạy hẳn-hoi cho bà hiều biết 


mầu-nhiệm cao-cả của đạo Chúa Kitô» (19). 


Theo tài-liệu Les Woyages et trauaux des Misionnaires de la 
Compagnie de Jésus, giáo-sĩ Borri truyền-giáo ở Đàng Trong từ 
năm ló]8 đến năm 1621 và ghi rõ tên giáo-sĩ là Borri. 


Pietro Della Valla gặp giáo-sĩ Borri ở Goa năm 623. Theo 
chính một tác-phầm của giáo-sĩ (20) thì giáo-sĩ đã đi thắm 
viếng Đông-Ấn, Nhật-bản, Trung-hoa, Ethiopie, đảo St Laurent 
(Madagascar) v.v... 


Chúng ta không rõ giáo-sĩ về Âu-châu năm nào, nhưng 
lại biết chắc cha dạy toán ở Coimbre và Lisbonne và đã đến 
Madrid trình vua Philippe những sự phát-minh của giáo-sĩ về 


(l6) L. Cadiere, lLeltre du Père Gaspar luis sur la Coeincina, annota" 
tions par L. Cadière. BAVH. luillet-Décembre 1951. trang 4!0-4fT. 


(19) Trích dịch theo Cadière, BAVH. sdd. 
(20) Relazione a sua Santità delle cose delllndia orientale, del Ciappone, 
đella China (sic) dell “ Etiopa, delllsola di San lorenzo, del Regni di Mono- 


motopa della terra incognita australe. Dẫn trong Bibliothèque de Compagnie 
de Jésus, †.Í, col. |822. p. 3, 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔRG-GIÁO VIỆT-NAM 271 


dịa-bàn. Cha có viết một tác.phâm vé kỹ-thuật hàng-hải (2l); 
bản thảo còn giữ ở Evora, và soạn chưa xong một cuốn chỉ- 
dẫn cách thức du-hành Ấn-độ (22). Cha nghiên-cứu thiên-văn 
và có soạn một tác-phầm về ba bầu trời (23). 


Cha từ trần ngày 24-5-|632. 


Tác-phầm quan-trọng nhứt của Christoforo Borri là cuốn 
Tường-trình ề Địq-phận truyền-giúo mới của các Cha Dòng Tên 
ở xứ Đàng Trong, nguyên.văn bằng tiếng Ý, xuất-bản lần đầu 
tiên ở Roma, 


Tác - phầm này được phiên-dịch ra nhiều thứ tiếng, 


Năm 193ị, nguyên-bản tiếng Ýịn ở Roma với nhan-đề : 


Relatione della nouwa missone đdelli P. P. della compagnia đi 
Giesu, al Regno della Cocincina. Scrita dai Padre Christoforo Borri 
Milanese della medesina Compagnia, che ƒu uuo de primi ch/entro- 
rono ïn đetto Regno, Alla Santila Di N. Sig. Urbano PP. Ottao 
In Roma Per Francesco Cecrbelii DCXXXT, con licenza de Su- 
perior‡ (23| trang). 


Cũng năm 1631, bản dịch tiểng Pháp xuất-bản ở Lille 
với nhan-đề : 


Relaton de la nouwelle mission des Pères de la Compagnie de 
J¿srs au Royaume de la Cochinchine. Traduite de lItalien du Père 


(2l) Tratodo da arte de navegar pelo Rdo Pe Cristoväo Brono, da Com- 
paniha, anno Domini M. 

(22) lstruzione par facilitar iel Vihggio dell 7 lndie. 

(25) Doectrina de la tribus Coelis séreo Sydereo et Empireo, pus, 


Astronomis, Philosophis et Theologis favens. Ulyssipone pét Alvar. Ferrum. 
Sdd t b› col. !02I, p. 2. 


272 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Christophe Borri, Mĩilanois, quì ƒut un đes premiers qui entrèrent en 
ce royaume. Par le Père Antoine de la Croix, de la mesme Compagnie 
A Lũle, De l'Imprimerie de Pierre de Rache, à la Bible đ'Or, 1631 
quec priuilège et approbation (223 trang). 


Theo A de Bellecombe (24), Barbié du Bocage (25) và 'T7ra- 
vaux des Missionnaires de la Compagnie de jJésus (trang 378 
số I) cho rằng đó là dịch-phầm của Antoine de la Croix in ở 
Rennes. Maybon (26) cho rằng đó là một sự lầm lẫn, Barbié 
du Bocage còn cho biết có một ấn-bản dịch tiếng Pháp 1n ở 
Paris năm 163I, Maybon ra công sưu-tần nhưng vẫn không 
thấy. 


Năm 1632, bản dịch tiếng La-tinh xuất-bản ở Vienne với 
nhan-đề : 

Relation de Cacincina R. P. Christo[ori Borri e Societate ]ešu, 
ex Italico latine reädita pro strena DD Sodalibus Inclytae Congre- 
gationis Assumnnptae Deiparae in Domo Professa Societastis Jesu Vien- 
nae Astride, Excudebat Michael Rictius, ỉn noua rmmundo. Anno 
MDCXXXIL 


Cùng năm 1632, bản dịch tiếng Hòa-lan xuẩt-bản ở Lou- 
vain với nhan-đề : 


(24) Bibliographie annamique, dans tableau de la Cochinchine, rédigé 
sous les auspices de la sóciélé dEthnopraphie par Ñ{.M.E. Cortambert et Léon 
de Rosny - Paris, Armand Le Chevalier 1862. trang 554-546. 


(25) Bibliographie annamite, livres, recuells, périodiques, manuscrils, 
plan par M.V.A. Barbié đu Đocage (Extrait de la Revue maritime et coloniale. 
Fáv. Mai et Aout l886) Paris, Challanel, 1867. 


(26) Charles Ð. Maybon. Nolces sur Cristofero Bọrri et sur Ías édi- 
tiöns de sa Relation - BAVH. Juillet - Décembre †95f, từ trang 269. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 273 


Historie 0an eene nieuue Seyndinghe door de Paters der Socie- 
teyt .Jesu inˆt ryck an Cocincina. lfnt lItaliaens gheschreuen door 
P. Caristophorus Borri Milanois. Der Socicteyt Ƒesu eenen đỉe onder 
de eerste ỉn địt Riịk zijn Ghegaen. Ende 0erduytscht door P, Jacobus 
Susius đer selue Societeyt Tot Louen, by de Weduue oan Hendrick 
Haestens, 1632. 


Cũng trong nắm 1632, một bản dịch khác bằng tiếng Pháp, 
xuất-bản ở Lille, 


Năm 1633, bản dịch tiếng Đức xuất - bản ở Vienne với 


nhan- đề ; 


lềelation on dem neuUen Kíinigreich Cochinchina...... (27) gus 
Welsch und Latein 9erseuscht Gedrnckt zu Wien in Oederresch bey 
Miehael Riekhes, 1633. 

Cũng năm này, Robert Ashley trích dịch phần thứ nhất của 
tác-phẩm ra tiếng Anh (28) và xuất-bản ở Luân-đôn. 


Ñăm 1704, bản dịch tiếng Anh xuất-bản trong Tùng-thư 
Churchill, 


Năm 1732, bản dịch tiếng Anh kề trên tái-bản. 
Năm 1744, bản dịch tiếng Anh kề trên ¡in lần thứ ba. 


Ñăm I18I1, bản dịch tiếng Anh khác xuất-bản trong tùng- 
tứ Pinkerton. 


Năm ]852, bản dịch tiếng Pháp mới xuẩất-bản ở Paris, 


(27) Nhan-đề rút gọn theo Bibliothèque de la Combpagnie de Jásus 


t. VII. col. !878. 
(28) Xem chú-thích 17 


274 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÒNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Năm 1858, bản trích dịch tiếng Pháp được ¡n trong bộ 
Mission de la Cochinchine et du Tonkin (cuốn 1). 


Năm 1931, tạp-chí của Hội Đô-Thành Hiểu Cồ (BAVH) (29) 
đăng bản dịch mới của Trung-tá Bonifacy, giảng-sư môn lịch- 
sử bản-xứ tại Đại-học- đường Hà-nội, thông-tín hội-viên của 
Trường Viễn-Đông Bác-C5, nhan-đề là : 


Nelation de la nouwelle Mission des Pères de la Compagnie de 
Jésue au Royaume de la Cochinchine écrite par le Père Crittoƒforo 
Borri, Milandis de la même Compagrie qui ƒut ta des premiers qui 
entrèrent dans ledit Royaume. À la sainteté de Notre Seigneur 
Drbain VIII Pape. Rome Francesco Cerbellet, J63[. Auec licence 
đe$ $upÉrieHr$. 


Bản dịch này có bài tựa của Cadière, bài khảo-cứu về Borri 
của C,B, Maybon (20) và phụ thêm thư của Cha Gaspar 
Luis 31). 


Tác-phầm của Borri chia làm hai phần. 


Phân thứ nhất có tám chương dành cho tài-liệu sử-địa 
Đàng Trong : 


— Chương I : Danh-hiệu, vị-trí, diện-tích. 

— Chương II : Khíi-hậu và đặc-điềm, 

— Chương II : Đất-đai phì-nhiêu. 

~ Chương IV : Voi và tê-giác. 

— Chương V  : Phong-tục, tập-quán. 

— Chương VỊ : Chế-độ chính-trị, dân-sự ở Đàng Trong 
(29) Xem BAVH tuillet — Décembre 1951. 


GO) Xem chú thích 26. 
(5l) Chúng tôi đã theo Maybon bđở đề viết đoạn trên. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 275 


— Chương VỊI : 


— Chương VIII : 
Phân thứ hai gồm 
vấn-đề truyền-giáo, 


— Chương I ; 


Uy-quyẻn của nhà vua và chiển-tranh 
trong nước, 


Thương-mãi và hải-cảng. 
có {{ chương và đoạn kết dành cho các 


Các Cha Dòng Tên vào Đàng Trong 
và các nhà thờ do các Cha xây-dựng ở 
Turon và Caccciam (Quảng.nam). 


— Chương II : Sự bắt đạo và trường-hợp được phái đến 


— Chương IHII ; 


— Chương IV 
— Chương V  ;: 


— Chương VỊ : 


— Chương VII 


— Chương VIII : 
— Chương TX 


— Chương X 


— Chương XI 
Đoạn kết, 


truyền-giáo ở Đàng Trong, 

Quan Trấn-thủ ở Pulucambi tiếp đón 
các Cha Dòng Tên và xây nhà thờ và 
nhà ở cho các Cha. 


: Quan Trấn-thủ ở Pulucambi từ trần. 


Chúa dùng những nhân-vật danh-tiếng 
ở Pulucambi đề đưa tỉnh này vào đạo 
Chúa. 

Chúa dùng những nhà trí thức ngoại- 
giáo đề mở một cửa khác cho đạo Chúa 
du-nhập nước Việt. 


: Chúa dùng những nhà sư đề mở một cửa 


khác cho đạo Chúa du.nhập nước Việt. 
Lược-khảo về các tôn-giáo. 


: Chúa làm phép lạ đề mở cửa khác đón 


dân.chúng vào đạo Chúa. 


: Nhà thờ và họ giáo ở Hội-an, Đà-năng 


và Thanh-Chiêm. 


: Đàng Ngoài, 


276 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÒNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Đọc tác-phầm của Borri, chúng ta được biết cá-tính và số2 
lượng những giáo-hữu đầu tiên do các Cha Dòng Tên rửa tội, 
lý-do hoàn-cảnh khiển họ trở lại, phưzơng-pháp giảng đạo đầu 
thế-kỷ, XVII, số-lượng các nhà thờ đầu-tiên ở Đàng Trong. 

Đối với người thuộc dòng-dõi những giáo-hữu kê trên, 
tác-phầm của Borri đã ghi lại những kỷ-niệm gia-đình quy-giá. 
Đối với nhà ngôn-ngữ-học những từ-ngữ tiếng Việt trong là 
di-tích của tiền-thân chữ quốc-ngữ ngày nay. 

VIHI.— FRANCOIS CARDIM 


Francois Cardin là một giáo-sĩ Dòng Tên, sinh năm 
l595 ở Vianna do Alemtejo, vào chủag-viện lúc l6 tuôi, 
từ trần ở Macao ngày 20-4-|659 (32). Cha đến Đàng Ngoài 
năm 1623| cùng với các Cha Antonio Barbosa, Ântonio 
de Torres, theo lịnh của Cha Palmerỏo Bề Trên Tỉnh 
Dòng Nhật-bản, Giáo-sĩ- Francois Cardim đã học tiếng 
Tàu lúc ở Thái -lan. Tác-phầm của Cha là một thiên 
ký-sự quan-trọng về hoạt-động truyền-giáo ở Bắc- 
Việt, nguyên-văn bằng tiếng Bồ, bản dịch tiếng YÝ là 
công -trình của cha Giacomo Diaceto (22), xuất - bản 
năm 1645 ở Rôma. Bản dịch tiếng Pháp xuất - bản 
năm 1645 ở Tournai (Paris) nhan-đề: Relation de la propince 
du Japon escritte en Portugais par le Père Francois Cardim de la 
Compagnie de ]ésus, procureur de cetle propince. Trong tác-phầm 
này có bức thư của giáo-sĩ Alexandre de Rhodes viết năm 
1621 63). 

I1X.— METELLO SACCANO 

Metello Saccano là giáo-sĩ Dòng Tên, sinh ở Messine 
năm I612, từ trần ở Nhật năm 1662 đến cửa Hàn ngày 
II-2-1646 cùng với giáo-si Baldassare Caldera đề nối-tiếp 


(52) Xem Henri Cardier,`Bibliothéca Indosinica, vol. II. col. 1919 - 
(55) Xem chú thích 18 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 217 


công việc giảng-đạo của giáo-sĩ Alexandre de Rhodes. Hai Cha. 
được Chúa Nguyễn tiếp-kiến, nhưng Chúa trục-xuất giáo-sĩ 
Baldassare, chỉ một mình giáo-sĩ Metello Saccano ở lại coi-sóc 
50.000 tín-hữu. Sau có Giáo-sĩ Garlo di Rocca được tăng-phái 
đến giảng-đạo ở Đàng Trong. Đến năm |655, Giáo-sĩ Metello 
Saccano, trở về Roma nhận chức quản-sự các xứ truyền-giáo. 


Giáo.sĩ Metello Saccano có học tiếng Việt với Giáo-sĩ 
Alexandre de Rhodes và có soạn một tác-phâm xuất-bản năm 
1655 ở Paris, nhan-đề là : Relation des progrès đe la ƒoï au royaume 
đe la Cochinchine ès années 646 et 647 (Tường-trình về những 
tiến-bộ của Đức Tin ở Đàng Trong trong các năm 1646-1647). 


X.— ALEXANDRE DE RHODES 


Trong các chương VII và VIII (phân thứ nhất), chúng ta 
xét tiều-sử và các tác-phẩm của giáo-sĩ Alexandre de Rhodes. 
Những tác phầm của giáo-sĩ là những tài-liệu phong-phú về 
xã-hội Việt-Nam lịch-sử truyền-giáo ở nước ta, 


Nhiều tác-giả hiện-đại đã dựa một phần lớn vào tài-liệu 
của giáo-sĩ Alexandre de Rhodes đề soạn-thảo những tác-phầm 
có giá-trỊ (34). 


XI.— JEAN MARACCI 


Jean Maracci là giáo-sĩ Dòng Tên, quản-sự Tỉnh Dòng 
Goa. Cha có xuất-bản ở Paris năm 165| một tác-phầm về 
tình-hình truyền-giáo ở Á-Đông. Ấn-bản tiếng Pháp nhan- 
đề là ; 

(44) Xem Phạm Đình-Khiêm, Minh-dức Vương Thái-phi, sảd, Người 


chứng thứ nhất, sdd, Xã-hội Việ- Nam dưới mắt Giáo-sĩ Đắc-lộ, bdd ; Bửu 
Kẽ, Xã hội Việt Nam trong con mắt của cổ Đắc-lộ, bđd ,v.x.. 


TT LỊCH-SỬ VÀN-HỌC CÔNG.GIÁO VIẸT-NAM 


Relaton de cc qui set pass dạnšs le Indcs Orientales en 
sos trois proUinces de Goa, de Malabar, dụ Japon et de la Chíne 
et qutres paJ$ nouwellement découverts par les Pères de la Compagnie 
de Jésus, présemtée à la Sacrée Congrégation de la Propagation de 
la Foi par le P. jean Maracci, Procureur de la Prouince de Goq, 
au mois d“Aoril 1649. 


(Tường-trình về những sự-kiện xảy ra ở Đông-Ấn tại ba 
tỉnh Dòng Goa, Malabar, Nhật-bản và Trung-hoa và tại các 
nước do các Cha Dòng Tên mới tìm thấy, do Cha Jean Ma- 
TaCCl, quản-sự Tỉnh Dòng Goa, đệ dâng Thánh-Bộ Truyền- 
Giáo trong tháng 4 năm 649). 


XIL— }OSEPH TISSANIER 


Joseph Tissanlet sinh ở Agen nắm |ólB, từ trần ở 
Macao năm I688 là một trong |5 giáo-sĩ Dòng Tên người 
Pháp đã tình-nguyện sang Á-Đông truyền-giáo theo lời kêu gọi 
của Giáo-sĩ Alexandre de Rhodes. Lúc giáo-sĩ Tissanier và 
Pierre Albier đến Đàng Ngoài vào khoảng tháng 4 năm {658 
thì Chúa Trịnh Tạc đã ra lịnh trục-xuất tất cả các thừa-sai ngoại- 
quốc, Ñgày I5-II-1663, Trịnh Tạc trục-xuất hẳn ba Cha. Cha 
Borgès qua đời ở Batavia, còn hai Cha Tissanier và Albier qua 
Thái-lan cùng với Cha Valguarnerra. 


Tác-phầm của Joseph Tissanier xuất-bản năm {662 ở Paris 
nhan-đề là : Nelation du vwoydge du P. Joseph Tissaner de la 
Compagmte de Jésus depuis la PFrance jusqu“au Royaume du Tunguin 
QUEC Cô qui s“est passẻ de pÏus mémorable dcpuis les ann¿es J658 
1659 et ¡660 (Tường-trỉnh chuyển di của Giáo-sĩ Dòng Tên 
Joseph Tissanier từ Pháp đến Đàng Ngoài và những điều 
đáng ghi nhớ nhất xây ra năm 1658, 1659, 1660). 


LỊCH-SỬ VĂN.HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 279 


Tác-giả ghé Đàng Ngoài trong một thời-gian ngắn nhưng 
cũng cố học tiếng Việt và có thề giải tội bằng tiếng Việt cho 
giáo-dân. 

Tác-phâm của giáo-sĩ Tissanier cũng có một vài tài liệu 
quốc.sử và giáo-sử Việt-Nam quý-giá. Về tình-hình giáo-hội 
Đàng Ngoài dưới thời Trịnh Tráng, tác-giả viết: «Đạo đó 
cũng như cảnh địa-đàng đầy những cảnh đẹp thú-vị, giáo- 
dân đã sống một đời thánh-thiện thanh-sạch, người bên lương 


đều cảm-phục và thú thực rằng đạo các cha dạy là một đạo 
thánh-thiện không thê chê-trách được điều gì» (35). 


Về thái độ của Trịnh Tạc đối với đạo Công-giáo, giáo-sĩ 
Tissanier thuật lời Trịnh Tạc nói với cận-thần : ‹Không hiều 
sao đạo Công-giáo có một sức quyến-rủ kỳ-lạ đến thế. Những 
người đã đọc sách đạo hay đã được nghe nói về đạo đều cảm- 
mển và theo một cách trung-thành» (36). 


XIII.— GIOVANNI FILIPPO DE MARINI 


Giovanni Eilippo de Marini là giáo-sĩ Dòng Tên sinh năm 
1608 ở Taggia (Gênes), từ trần ở Macao ngày 17-7-1682 (37)được 
lịnh đi truyềngiáo ở Cao-mên, nhưng thuyền bị bão phải 
phé vào Đàng Ngoài. Giáo-sĩ xin ở lại Đàng Ngoài, học tiếng 
Việt vì nhận thấy việc tông-đồ ờ Đàng Ngoài có nhiều hứa-hẹn, 


Theo lịnh trục-xuất của Trịnh-Tạc, giáo-sĩ Marini phải từ 
giã Đàng Ngoài ngày I7-9-1658, trở về Áo-môn, rồi sang Âu~ 
Châu năm \6óI‹ 


(55) Nguyễn Hồng trích dịch, sdd. trang 222-225. 
(56) Sdd, trang 223. 
(57) Xem flenri Cordier, sđđ, vol, Í, col. !045 


280 LỊCH-SỬ VÀN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NÁM 


Năm [67I, giáossĩï Marini trở lại Đàng Ngoài, chưa đến 
kinh-đồ đã bị cầm tù ó tháng ở Phố-Hiển. Bấy giờ giáo sĩ 
Marini được cử làm Bề lrên Tỉnh Dòng Nhật-bản thay thể 
giáo-sĩ Louis de Gama. 


Trong lúc bị giam, Cha dã viết cho giáo-sĩ Deydier, Cha 
Chính Địa-phận Đàng Ngoài một bức thư 49 trang bằng tiếng 
Việt bênh-vực quyền giảng đạo của các Cha Dòng Tên ở Á- 
Đông. 


Năm 1673, giáo-sĩ Marini bị trục-xuất khỏi Đàng Ngoài 
một lần nữa. Lúc này hai giáo-sĩ Ferreira và Pimentel mang 


sắc-lệnh Tòa-Thánh cử giáo-sĩ Marini làm Giám-mục Áo-môn. 


Tác-phầm của Marini được xuất-bản ở Roma năm 1663, 
nguyên-văn bằng tiếng Ý, dày 550 trang gồm năm tập, nhan đề 
là : Delle misstonnt de padri della Compagnia de Giesu nella prouincta 
đel Giappone, e parti colarmente đỉ quella đi Tunkino, libri cỉngue del 
P. Gio. Filippo de Marini della medesima Compagria, alÌla Santita 
dị N.S. Alessandro PP sctimo, ïn Roma I662. 


Tá:.phầm này gồm những tài-liệu về tỉnh-trạng dịa-lý 
chính-trị và hoạt-động truyền-giáo ở Đàng ngoài, So-sánh với 
cuốn Lịch-sử Đàng Ngoảdi của Giáo sĩ Alexandre de Rhodes, chúng 
ta thấy nhiều nhận-xét đầy-đủ hơn, chẳng hạn những buôi triều- 


yết và nghi-lễ tống-táng Chúa Trịnh Tráng. 


Tác-phầm của Marini dược Francois Cclesun Le Comte 
trích dịch ra tiếng Pháp toàn thẻ tập I và chương dầu tập V thành 
một tác phầm về ljch-sử tân-kỳ xứ Đàng Ngoài tà nước Lào, in 


năm [666 ở Paris, với nhan đề là : 


LỊCH.SỬ VĂN-HỌC CÒÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 281 


-His:oire nouuelle et curieuse de$s royaumes de Tunquin et de Lao, 
contenant né description exacte de lcur origine, grandeur et étendue; 
de leurs richesses et đe leurs ƒorces, des moeurs et ủu rraturel de leurs 
habitants, de Ìa ƒertilité de ces contrécs et đes ri0ières qui les đrrosent: 
đe tous côtés ct de pÌusieurs qutres circonstances HfÏ($ ef néceczsaires 
pour une pÌus grande inteiligence de la géographie, Ensemble de la 
magni[icence đẻ la cour đe Roys de Tunguin ét de$ cér¿monies qu'0n 
obserue à  Ïleur$ enferrermtenfs. Tradaite de lItalien du P. Marrni, 
Paris I666- 


L4 


Một số tác-phầm hệ-trọng trong chương này đã dược khai- 
thác đề viết về lịch-sử truyền-giáo ở nước ta (28). Nếu đối- 
chiếu các nguồn tài-liệu trên đây với tài-liệu quốc-sử, chúng 
ta có thề tông-hợp thành một bộ sử khá đầy-đủ về tình-hình 
nước ta khoảng thể-kỳ XVI và tiền-bán thế-kỷ XVII. Nhưng 
trước khi làm công việc sử-học chuyên-môn này, thiết-tưởng 
cần sưu-tầm và dịch-thuật ra Việt-ngữ đề mọi người có thể 
với những nguồn tài-liệu phong-phú nhưng ít được phô. 
biến, hiện nay còn bị lãng quên ở trong các thư-viện. 

(58) ÄXem Nguyễn-Hồng, Lịch-sử truyền-giáo ở Việ-Nam, sdd; Phan 
Phát-Hườn, Việt-ŸNam Giáo-sử, sdd ; Nguyễn Hữu-Trọng, les origines du Cler¬ 


gé Vietnamien, sdd;. Phạm Đình-Khiêm, Người chứng thứ nhất, Minh-Đức 
Vương Thái Phi, Công-chúa Mai-Hoa, sdd. 


S©) 
Ga 


CHƯƠNG X 
KÊT . LUẬN VỀ THỜI - KỲ THỨ NHÂT 


L8) Ã đến lúc chúng ta dừng lại đề nhìn tồng-quát văn- 
“học Công-giáo Việt-Nam trong thời-kỳ thứ nhất, 
Chúng ta sẽ lần-lượt nhận-định về lịch-sử tiến-triền, thành-phần 


và khuynh-hướng của các tác-giả và giá-trị của các tác-phẩm. 
1._— LỊCH - SỬ TIẾN - TRIỀN 


Từ khởi-thuy đến giữa thể-kỷ XVII, văn-học Công-giáo 
Việt-Nam' trải qua hai giai-đoạn. 


Đâu tiên là giai-đoạn truyền- khâu, tiển-triền từ những 
lời thông-dịch đơn-sơ đến những bài truyền-giáo thâm-trầm, 
từ những lời cầu-nguyện riêng-rẻ của một thiều-số tân-tòng 
đến những bài ca-nhạc phụng-vụ của một giáo-hội tân-lập. 


Tiếp đển là giai-đoạn thành văn, tiển-triền từ những hình- 
thức bất-toàn cố.gắng phiên-âm tiếng Việt đến chữ quốc-ngữ 
gần giống như hình-thức ngày nay, từ những văn-phầm chữ 
nôm đến những văn-phầm chữ quốc-ngữ, từ những thề-cách 
diễn-đạt chập-chững đến một ngôn-ngữ thích-ứng với tỉnh. 
thần Việt-ngữũ và giáo-lý Công-giáo. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÒNG-GIÁO VIỆT-NAM 283 


Sự tiến-triên của văn-học Công-giáo gắn liền với sự tiển- 
triền của công cuộc truyền-giáo. Từ thể-kỷ XVII trở về trước, 
việc truyền-giáo chưa có kết-quả bao nhiêu nên có thề nói là 
chỉ mới xuất-hiện nhu-cầu diễn-đạt bằng ngôn-ngữ văn-tự 
những chân.lý cao-ca của một tôn-giáo mới. Trong tiên bán- 
thế kỷ XVII, với hoạt-động của các Cha Dòng Tên, việc truyền- 
giáo đã phát-triền mạnh-mẽ nên do nhu-cầu diễển-đạt nói trên 
đã thành-hình một nền văn-học Công-giáo. 


11— TÁC-GIẢ VÀ KHUYNH-HƯỚNG 


Những tác-gia được nhắc đến trong thời-kỳ thử nhất gồm 
có hai thành.phần : một là những giác-sĩ truyền-giáo ngoại- 
quốc đã hòa mình với cộng - đồng dân-tộc ta trong tình yêu 
Thiên -Chúa, hai là những giáo-hữu và thầy-piáng đã mật:thiết 
tham-gia công.tác tông-đồ. 


Có những tác-gia nỗ-lực sáng-chể và điền-chế chữ quốc- 
ngữ mới với chủ-đích làm lợi-khí truyền-bả nội-dung phong- 


phú và siêu-phàm của dạo Công-giáo. 


Có những tác-giả sử-dụng hình-thức văn-tự sân có là chữ 
nôm đề tác-phầm được phồ-biển dễ-dàng trong đại-đa-số những 
người có học lúc bấy giờ. 


Có những tác-giả chú-trọng đến giáo-lý, soạn-thảo những 
tác-phầm minh-giáo, tu-đức, đề nuôi-dưỡng đức-tin mới chớm 
nở. 

Có những tác-giá chuẩn-b; tình-thần của những thừa-sai 
ngoại-quốc với những tác-phâầm ngoại-ngữ về xã-hội Việt-Nam, 
kinh-nghiệm và kết-quả truyền-giáo. 


284 LỊCH-SỞ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Việc sáng-tác thuần-túy văn-học chưa thành phong-trào và 
chỉ mới rụt-rẻ xuất-hiện trong những bản ca-nhạc phụng-vụ 
hay thi-phầm phô-thông giáo-sử và giáo.lý. 


IIIL.— GIÁ-TRỊ CÁC TÁC.PHẦM 


Về phương-diện ngữ-học, tuy chữ nôm được sử-dụng 
nhưng chữ quốc-ngữ đã bắt đầu chiểm ưu.thế. Tôn-giáo mới 
đã tạo nên nhiều từ-ngữ mới và một hình-thức văn-tự mới, 
Công-tác làm tự-điền và viết văn-phạm tiếng Việt đã bắt đầu, 
căn-cử ở tinh-thần khoa-học và phân-tích của phương Tây và 


phát-huy những đặc-điềm cố-hữu của tiếng Việt. 


Về phương-diện thuần-túy văn-học, tân-trào văn xuôi 
quốc-âm được phát-động trong lúc truyền-thống sử-dụng văn- 
vần vẫn còn được bảo-tồn. Những văn-phầm đầu-tiên bằng 
quốc-âm, cố-nhiên chưa có thề có nhiều giá-trị nghệ-thuật, 
nhưng vẫn có một ưu-điềm là bình-dân giản-dị vừa tầm hiều- 
biết của đa-sõ. 


Về phương-diện sử-học, những văn-phâm quốc-âm và 
ngoại-ngữ trong thòi-kỳ thứ nhất là những nguôn sử-liệu döi- 


dào cho quốc-sử và giáo-sử Việt-Nam. 


Trong tất cả các tác-phầm, sự hiện-diện của đạo Công-Giáo 
được xác-nhận, tinh-thần dân-tộc được phát-huy, và hình-dáng 
thực tại của quá-khứ được ghi-nhận. 


LỊCH-SỮ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 285 


Với sự phát-sinh nên văn-học công-giáo, văn-học Việt- 
Nam đang chuyền mình. Nguồn-gốc của nền văn- học Công-giáo 
Việt-Nam được khảo-sát trong phần thứ nhất này cũng là nguồn- 
gốc của nền văn-học chữ quốc-ngữ. Sự du-nhập đạo Công-giáo 
ở nước ta, ngoài kết-quả chính-yểu là cứu rỗi các linh-hồn, đã 
tạo nên một nguồn cảm-hứng mới và những thề-cách diễn-đạt 
mới, Phong-trào văn-xuôi quốc-âm, việc sáng-chế chữ: quốc- 
ngữ đã ảnh-hưởng sâu-đậm đến sinh-hoạt văn-học nước ta. 
Trong thời-kỳ thứ nhất, sự phát-sinh nền văn-học Công-giáo 
chứng tỏrằng đạo Công-giáo đã nhập-thề trong ngôn-ngữ 
văn-tự và tư-tưởng Việt-Nam. 


HẾT CUỐN I 


PS) 
@ÿz 


PHĂM - LỆ 


I.— TUYÊN-NGÔN CỦA TÁC-GIÁ 
Là một giáo-hữu tuyệt-đổi phục-tàng Giáo-hội, tác-giả chỉ dùng 
những danh-từ uà đưa ra những nhận-xét 0ề đời sống thánh- 
thiện của các nhân-uật theo quan-điềm của một sử-gia, không 
hề bao giờ muốn đi trước Gido-hột 


II.— LỐI VIẾT NHÂN-DANH, ĐỊA-DANH 


Trong lúc lối viết nhân-danh, địa-danh gốc ngoại-ngữ chưa 
được điền-chế, tác-già đã áp-dụng những nguyên-tắc sau đây : 


|.— Pñiên-âm từếng gốc sang Việt-ngữ, ngoại trừ một số 
đanh-từ thông-dụng viết hẳn theo tiếng gốc. 


2.—.Những danh-từ phiên âm đều viết uới dấu nối (-), 
tuy nhiên cũng có một số danh-từ viết liền nhau theo thói 
quen hoặc những danh.từ' phiên-diễn từ tiếng nôm cũng viết rời 
không có dấu nối. 


1Il.— BIỂU VIẾT TẮT 


SÐD: sách đã dẫn. BĐD : bài đã dẫn, XB: xuất-bản, 
TRG : trang. T : tome (cuốn). VOL : 0olume (cuốn). NHỮ 
TRÊN : tức là tác-giả uà tác phẩm đã dẫn ở đoạn trên. 
VNKCTS: Việ- Nam khảo-cồ tệp-san VHNS :  Văn-hóa 
nguyệt-san. BSEI : Bullein de la Socité đeo Études 
lndochinoises. BEFEO : Bulletin de Ì-Ecole Francaise d“Extrême 
Orien., BAVH : Bulletin des Amis du Vieunx Huế. 


TÁC-GIẢ 


1.— 
T,— 


TH— 


1V.— 


VI.— 


VN.— 


VII.— 


1X.— 


XIL— 


<H.— 


XII— 


2 

PHỤ-BẢN 
Trích Đỗ-tộc gia-phả ở Thanh-hóa 
Thư của giáo-hữu Đàng Ngoài gởi Cha Bề Trên Cả 
Dòng Tên ở Roma. 
Ý-kiến của một số giáo-hữu về công-thức rửa tội 
bằng quốc-âm. 
Một trang sách Thiên-Chúa Thực-nghĩa của linh- 
mục Mathieu Ricci (Lợi-mã-đậu) 
Trang đầu cách Ông Thánh I-na-xu truyện của 
linh-mục Girolamo Majorica. 
Một trang sách Thiên-Chúa Thánh-Giáo Khai Mông 
của linh-mục Girolamo Majorita, 
Bìa bản Tường-trình của linh-mục Matthias de Maya 
viết bằng tiếng Bồ-đào-nha tại Goa năm |649 về cái 
chết của thầy-giảng An-rê Phú-yên, 
Công-thức rửa tội bằng tiếng La-tinh, Trung-hoa, 
Việt Nam, Nhật-bản (1954) 
Đoạn đầu bức thư viết bằng tiếng Ý của linh-mục 
Filippo de Marini về công-thức rửa tội. 
Đoạn cuối bức thư của Bento Thiện gởi linh-mục 
Filippo de Marini năm |659. 
Đoạn cuối bức thư của Igessio Văn Tín gởi linh- 
mục Elippo de Marini năm 1659. 
Bút tích linh-mục Alexandre de Rhodes trong đoạn 
cuối bức thư viết năm |ó|7 đề xin đi truyền-giáo 
ở Viễn- Đông. 
Bìa cuốn Tự-điền Việt-Bồö-La của linh-mục 
Alexandre de Rhodes in năm |65| ở Roma. 


288 


XIV.— 


Xv.— 


XVI.— 


XVII— 


XVIn1I.— 


xIX.— 


XX.— 


XXI.— 


XxH.— 


xXII.— 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔRG-GIÁO VIỆT-NAM 


Một trang trong cuốn Tự-điền Việt.Bồ.La của linh 
mục Alexandre de Rhodes in nắm 165. 

Một trang trong cuốn Văn-phạm Việt-ngữ của linh 
mục Alexandre de Rhodes in chung với cuốn Tự- 
điền Việt-Bồ-La. 

Bìa cuốn Phép Giảng tám ngày của linh-mục 
Alexandre de Rhodes in năm |1ó3|1 ở Roma. 

Một trang trong cuốn Phép Giảng tám ngày của linh 
mục Alexandre de Rhodes, 

Bìa cuốn tường-trình về những bước tiến-triền khả- 
quan của Đức Tin do các Cha Dòng Tên rao giảng 
ở Đàng Ngoài của linh mục Alexande de Rhodes, 
nguyên văn tiếng Ý in năm ]650. 

Một trang trong cuốn Tường-trình về những bước 
tiến-triển khả-quan của Đức-tin do các Cha Dòng 
Tên rao giảng ở Đàng Ngoài cúa linh-mục Ale- 
xandre de Rhodes in năm 1650. 

Bìa cuốn Những cuộc hành-trình của linh-mục Ale- 
xandre de Rhodes in lần thứ nhất năm 1653, tái- 
bản 1666. 

Chân- dung linh-rmục Pedro Ordonez de Cevallos ' in 
trong sách Tường-trình của linh-mục xuất-bản ở 
laen năm 1628, 

Bìa cuốn Khảo về nguồn-gốc KEi-tô-giáo ở xứ Bắc và 
các xứ Việt khác của F. Romanet du Cailland in 
năm 1915. 

Bìa cuốn Tường-trình về địa-phận truyền giáo mới 
của các Cha Dòng Tên ở Đàng Trong của linh-mục 
Christoforo Borri, nguyên-văn tiểng Ý in năm |631- 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 289 


XXV.— 


XXV.—. 


XXVI.— 


XXVI.— 


XXVII.— 


xXI1X.— 


XxXX.— 


XXXI— 


XxXIH.— 


Một trang cuốn Tường-trình của linh-mục Chris- 
toforo Borri in năm 1631. 

Bìa cuốn Những Địa-phận Truyền-giáo của linh- 
mục Eilippo de Marini in năm 1663 ở Roma. 

Một trang trong cuốn Những Địa-phận Truyền-giáo : 
của linh-mục Filippo de Marini in năm 1662. 

Ông Nghè mặc phầm-phục, hình rút trong cuốn 
Những ĐỊa-phận Truyền-giáo của linh-mục Filippo 
de Mariniin năm Ió663. 

Chiến-thuyền Đàng Ngoài, hình rút trong cuốn 
Những Địa-phận Truyền-giáo của linh-mục Filippo 
de Marini in năm ]663. 

Lánh thị-vệ, hình rút trong cuốn Những Địa-phận 
Truyền-giáo của linh-mục Eilippo de Marini in 
năm 1663- 

Hình đầu cuốn Những Địa-phận Truyền-giáo của 
linh-mục Eilippo de Marini in năm 1662. 

Đoàn Dâng Hoa Bùi Phát chiếm giải nhất trong 
cuộc thi do Nha Tuyên-Úy Quân-Lực Việt-Nam. 
Cộng-Hòa tô-chức năm 965. 

Đoàn Dâng Hoa của các bô-lão Thủ-Đức trong 
cuộc thi do Nha Tuyên-Úy Quân-Lực Việt-Nam 
Cộng-Hòa tôö-chức năm 1965. 


@ÿz&) 


TTHUƯ MUC 


IL— VĂN-PHẦM CỦA CÁC TÁC-GIẢ CHÍNH-VẾU 


(Xin xem ghi chú thư-mục trong các tiết-mục dành cho mỗi 
+tác-giả) 

Baldinotti (Juliano) 

Borri (Christoforo Borri) 

Cardim (Francois) 

Cevallos (Ordõnez) 

Luis (Gaspar) 

Maracci (Jean) 

Marini (Filippo de) 

MaJjorica (Girolamo) 

Mendoza (Gonzalez de) 

Ribandeyra (Marcello) 

Ricci (Matthieu) 

Jtuggieri (Micae) 

Rhodes (Alexandre. de) 

Saccano (Metello) 

Santa Maria (Juan de) 

Tissanier (Joseph) 

Thanh-minh (Gioan) 


I11— TÀI-LIỆU THAM-KHẢO 


ADUARTE (Digo) : Tomo primero de la Historia de la 
provincia del santo de Filipinas, Japon, y China, de la sagralda 
‹orden de Predicadores. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 291 


Escrito por el ilustrissimo senõ don Fray Diego Aduarte; 
natural de la Imperial ciudad de Zaragoca ÿy obispo meritissimo 
de la Nueva Segovia. 


Anadido por el muy RP. Fr Domingo Gonzalez commis- 
sario del santo oficio, y regente del colegio de Santo Thorma 
de Manila, Zaragoca potr Domingo Garcon |693. 

(Có trích lục trong sách của F. Romanet du Caillaud trang 
185-205) 

ANH (Đào-duy) : Việt Nam văn-hóa sử-cương. Quan-hải 
tùng-thư. Xuất-bản Bốn-Phương tái-bản, Sàigòn. 

BOTS (Geoges), Les débuts du Christianisme en Annam, ¡in 
BSEI, 1922 3° semestre. 

BONITFACY (Lientenant-Colonel) : Les đébuts du Christia- 
nisme en Annam des origines au commencement du |8è siècke 
Hanoi 1930 

BERNARD-MAITRE (Henri) : Pour la compréhension de 
1Indochine et de lOccident. Hanoi 1939. 

BERNARD (Henri) : Le ÐP. Matthieu Ricci et la société 
Chinoise de son temps (1552-1610) Tientsien, 19327. 

CAILLAUD (Remanet du) : Essai sut Ìles origines du Chris- 
tianisne au Tonkin et dans les autres pays annamites, Avee 
Uuñe carte et tun portrait de Missionnaire, -Paris, Augustin 
Challamel éditeur 1915. 

CADIÈRE (Láopold) : Le mur de Đồng-Hới. Etude sur 


l*établissement des Nguyễn en Cochinchine. Trong BƯIENHT de 
l*“École Francaise d“Extrême- Orient, I906 


292 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


CADIÈRE (Lóopold) : Les Européens qui ont vu le Vieux- 
Hué :Le Père de Rhodes. Trong BAVH |913. 

CADIERE (Láopold), Tconographie du Père Alexandre de 
Rhodes trong BAVH 1938. 

CADIERE (Liopold) : Une princesse Chrếtienne à la 
Cour des premiers Nguyễn : Madame Marie. Trong BAVH 
1939. 

CADIBRE (Láopold), Lettre du Père Gaspar sur la Cocin- 
cina. Trong BAVH, Ị93I. 

CORDIER (Henri) : Bibliothéca Indosinica. Dictionnaire 
bibliographique des ouvrages relatifs à la péninsule indochi- 
noise. Ernest Lorroux éditeur. Paris. 

CHAPPOULIE (Mẹr Henri) : Aux origines d“une Eglise : 
Rome et les missions d'Indochine au |7è siècle. 2 cuốn, Paris. 
1943. 

CHƯƠNG THỊ, Văn Đức Bà. Nhạc đoàn Tiếng Chuông 
Nam xb, Hà-nội, |952. 

DIÊU (Phạm văn) : Văn-học Việt-Nam, Tập I. Tân việt 
xuất bản Sài-gòn 1960. 

ĐỨC (Phan huy) và Hồng Lam : Lịch-sử Đạo Thiên-Chúa ở 
Việt-Nam Quyên I1, Huế |942. 

DURAND (lữauriee), Alexandre de Rhodes. Trong BSEI, 
số | 1927. 

DURAND (Maurice) : Littérature Vietnamienne trong bộ 
Histoire des Littératures, Ì GallLmard, Paris |95ó. 


DURAND (Maurice) et HUARD (Pirre) : Connaissance du 
Việt. Nam, Paris — Hànội, ]954. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 293 


ĐÌNH (Pirre Đỗ) : les plus beaux écrits de l“Union 
TFrancaise et du Maghreb. Tác-phầm tập-thề. Mục Văn-học Việt 
Nam từ trang 263 đến 370. La Colombe xuất bản Paris |647. 

ĐIỀN (Trần) : Sự đau-khồ của Hàn-mạc-tử, Bài diễn- 
thuyết ở Huế ngày ¡I-I\-\95ó. 

GAIDE (L): Quelques renseignements sur la 'famille du 
ÐP. Alexanđre de Rhodes, Trong BAVH, 1927. 


GISPERT (Marcos) : Historia de las Missiones dominica- 
nas en el Tungkin. Avila 1927. 

HÀM (Dương Quảng) : Việt-Nam văn-học sử yếu Nha Học 
chính Đông-Pháp Hà-nội, 1944. 

HÃN (Hoàng-Xuân) : Một vài văn-kiện bằng quốc-âm tàng- 
trữ ở Âu-châu. Trong Đại-học tạp-chí số {0 tháng 7 năm 1959. 

HÃN (Hoàng Xuân) và Nghiêm Toản : Thi văn Việt-Nam, Tập 
T) Sông Nhị xuất-bản, Hà-nội, 1951. 

HÃN (Hoàng Xuân) : Girolamo Majorica, ses oeuvres en 
langue Vietnamienne romanisée conservés à la Bibliothèque 
Ñationale de Paris. Trong Archivum Historium Societatis lesus 
tập XXI, 1952. 

HƯỜN tPhan Phát : Việc Nam Giáo-sử. Cứu-thế tùng 
thư xuất-bản, [: 1958 ; II: 1962, Sàigòn. 

HỒNG (Nguyễn) : Lịch.sử truyền-giáo ở Việt Nam Tập I. 
Hiện-tại xuất-bản, Sàigòn, |959., 

HOUANG (Frangois) : Ậme Chinoise et Christianisme, Ar- 
thème Fayard. Paris. 

KARPALÈS (Suzanne) : Ñote relative à des documents iné- 
dits sur le dictionnaire Latin-Annamite de Mgr Taberd imprimé 


à Bengale. Bulletin de la Société des Missions étrangères de 
Ðaris. Ño | 1948. 


294 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


KIM (Trần trọng) : Việt-NÑNam sử-lược, Tân-việt tái-bản lần 
V, Sài-gòn, |956. 

KIM (Trần- Trọng) : Việt - Thi, Tân - Việt, tái - bản 
Sài-gòn 1956. 

KẾ (Bửu) : Xã-hội Việt-nam trong con mắt của cố Đắc-lộ, 
trong Đại-học số I0, 1959. 

KIỀM (Thái văn) : Một thi-hào Việt-Nam : Hàn-mặc-Tử. 
Ediilons France-Việt-Nam. 

Kham (Nguyễn Khắc) : Góp thêm tài-liệu về cuốn Văn và 
Tuông. Trong Văn-hóa Duy-linh tập 2, 1962. 

KHIÊM (Phạm-Đình) : Hành-động xã-hội của giáo-hội qua 
các thời-đại và ở Việt Nam An-Phong tái-bản, Huế ]950. 

KHIÊM (Phạm Đình) : Mai-Hoa Công-chúa, In liên tiếp 
trong Tuần báo Mới. Sài-gòn |952. 

KHIÊM (Phạm Đình) : Minh-Đức Vương-thái-phi, Tinh- 
Việt xuất-bản, Sài-gòn 1957. 

KHIÊM (Phạm Đinh) : Người chứng thứ nhất, Tinh-Việt 
xuất-bản Sà¡i-gòn |959, 

KHIÊM (Phạm Đình) :Xã-hội Việt-Nam thế-kỷỳ XVII dưới 
mắt giảo-si Đắc-lộ. Trong Việt-Nam Khảo-cồ tập-san số 2 
Sài-gòn 1960. 

KHOAN (Vũ Khắc) : Phân-chia thời-kỳ văn-học. Tạp-chí 
Phô-Thông, Hà.Nội. 

LAUNAY (Adrien) : Histoire de la mission de Cochinchi- 
ne ((658-1923) Paris, 1920. 

LAUNAYV (Adrien) : Histoire de la Mission du Tonkin 


Tome I (I658-|717) Paris |927, 
LOUVET : La Cochinchine religiense. 2 cuốn, Paris, B85 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 295. 


LÂM (Trương Bửu) tà Đồ-uăn-Anh : Nền: văn-chương 
công-giáo về Phanxico Xavie tại Việt-Nam (NÑguyên-văn tiếng. 
Đức của Georg Schurhammer.) In trong Việt-Nam khảo-cồ. 
tập-san số 2. Sài-gòn ]9ó0. 

LÂN (Nguyễn) : Nguyễn-trường Tộ, Viễn-Đệ xuất-bản. 
Huế ]94I. 

MAYVA (Mathias de) : Relacao da glorosia morte que pade- 
rerao pella confissao da feé de Cristo nosho Senhor tres Cate- 
chistas dos Padres da Companhia de Jesus em o Reino de Co‹ 
chinchina nos annos de 1644 © 1645. Viết tay. Tài-liệu riêng 
của Phạm Đình-Khiêm; 

MỤC (Lê-hữu) : Sử-mạng của Hàn-mạc-tử. Bài diễn-thuyết 
tại Huế ngày 11-11-1956. 

MALLERET (Lous) : Note sur le dictionnaire de Mgr: 
Taberd publié au Bengale. Trong BESTI số | năm |948. 

MAYBON (Charies B) : Notice sur Cristoforo Borri et sur 
les éditions de sa relation. Trong BAVH, 1931. 

MAI (Trần thanh) : Hàn-mạc-tử, Nhà xuất-bản Huế, |941. 
Tân-việt tái-bản, Sài-gòn, 

PONCET (C.A.) : Le voyage du Père Alexanche de Rhodes 
de Cửa Bạng à Hànội en 927. Trong BAVH 1942. 

PONCET (C.A.) : La princesse Marie dđOrdonnez de Cer- 
vallos. Trong BAVH, Oct. Déc. I94I. 

PONCET (C.A.) : L/un des premiers annamites, sinon Íe 
premier converti au catholicisme. Trong BAVH 1942, 

PENCOLÉ (P.) Dictionnaires Vietnamiens. Trong Bulletin 
de la Société des Missions Ếtrangères de Paris, Số 99 tháng 2 
năm 1957 và Số {00 tháng 3 năm 957, 


296 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


PEISTER : Notices biographiques et bibliographiques sur 
les Jésuites de lfancienne mission de Chine, t. I, Chang- 
hai 1932. 

PHAN (Vã Ngọc) : Nhà văn hiện-đại, Tân Dân xuất-bản 
Hànội I : ]942; II: 1943; III: 1943, IV (a): 1945, (b): 
1945. Thăng-Long tái-bản Sài-gòn 1960. 

PHƯƠNG-TÙNG (Võ Long- Tê) : Một thi-phầm trường-thiên 
bằng quốc-ngữ cö đã dịch ra Anh-ngữ, Pháp-ngữ, La-ngữ :I-nê 
tử đạo-vãn Trong tuần-báo Người Mới, số I0, Ngày 20-8 
1964. Sài-gòn. 

PHƯƠNG (Nguyễn) : Cha Đắc-lộ với sự thành-lập giáo- 
hội Công-giáo Việt-Nam Troug Đại-học. số 10, 1959, 

RICCIANE (Fonmti) : Edizione Nazionale delle Opere edite 
e inedite M. đdElia S. Roma 1942. 

SẢNG ĐÌNH (Nguyễn văn Thích) : Sảng-đình thi-tập- 
Nguyệt-san Vì chúa, số 240 Huế, 1943. 

SCHURHAMMER (Georg) Annamitich Xavierius Literatur, 
Trong quyền Missions wissens chafthiche Studien, Aix la 
Chapelle. 95| trang 400-214. Bản dịch Việt-ngữ của Trương 
Bửu Lâm và Đỗ văn Anh. 

TẾ (Võ Long) : Hàn-mạc-tử, thi-sĩ của đạo quân Thánh 
giá. Trong Vinh-sơn nguyệt-san. Số xuân 1953 Huế. Ký bút 
hiệu Võ Phương-Tùng. 


TÊ (Võ Long) Sự hiện-diện của Hàn-mạc-tử, Bài diễn 
“thuyết ở Huế ngày II-11-I956. 


TẾ (Hà xuán) : Un pote annamite moderne : Hàn-mạc- 
“tử. Indochine, 2e année, no 25 20-2-194I. 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 297 


TỐ (Nguyễn săn) : Compte rendu de dictionnaires, Trong 
BEFEO từ tập XXX trở đi, 


TABOULET (George) : La geste francaise en Indochine. 
2 cuốn. Adrien Maisonneuve. Paris, [ : {955 ; II: 1956. 


THANH-LÃNG : Văn-chương bình-dân. Phong-trào văn- 
hóa. xuất bản, Hànội |954. 


THANH-LÃNG : Văn chương chữ nôm. Phong-trào văn- 
hóa xuất-bản Hànội 1953 


THANH-LÃNG : Biều-nhất-lãm văn-học cận-đại, tập I Tự- 
do xuất-bản Sà:-gòn 1958. 

TUYẾN (Lê) : Bản-thề và hiện-tượng trong thi-ca Việt- 
Nam. Trong Đặc san Đạt-học Sư-phạm Huế. Tập I. Niên-khóa 
1960-1961; Huế. 

THANH (Lê) : Trương-vĩnh Ký. Loại phô-thông chuyên- 
san Tân-Dân xuất-bản: Hà-nội ]943 


TH (Khồng xuân) : Trương-vĩnh Ký, Tân-Việt xuất-bản 
Sài-gòn 1958. 


THƯỚC (L2) : Nguyễn-trường Tộ tiên-sinh tiều-sử. Trong 
Nm-Phong tạp-chí, tập XVIII. 


THUẬT (Nguyễn-trọng) : Nguyễn-trường-Tộ trên lịch sử, 
Nam Phaqng tạp chi, tập XXXII. 


TINH-VIỆT : (Nhà xuất-bản) Giáo-sĩ Đắc-lộ và tác-phầm 
Quốc-ngữ đầu-tiên : Phần I: Thân-thế và sự-nghiệp giáo-sĩ 
Đắc-lộ của Phạm Đình-Khiêm. Tác-phầm quốc-ngữ đầu-tiên : 
Phép giảng tám ngày cùa Nguyễn khắc-Xuyên Phần II: Tiều 
dẫn của André Marillier; Tái-bản cuốn Phép giảng tám ngày 
của Đắc-lộ, Sài-pòn |9ó6]. 


298 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔRG-GIÁO VIÊT-NAM, 


TINH.VIỆT : (Nhà, xuẩt-bản) Cathéchismus pro iis qui 
volunt suscipere Baptismun in octo dies divisus : Le père 
Alexandre de Rhodes SJ, Ñotice biographique par Claude Larre 
et Phạm Đình-Khiêm ; Le Catéchisme dˆAlexandre de Rhodes 
par André Marillier. Réédition du Cathéchismus đ“Alexandre 
de Rhodes. Saigon. 196|. 


THIỆP (Lương Đức) : Việt-NÑNam thi-ca luận. Khuê-Văn 
xuất-bản, Hà-nội |942. 


TRỤ (Lô-Ngọc) : Chữ quốc-ngữ từ thế-kỷ XVII đến cuối 
thế-kỷ XI%X, Trong Việt-Nam khảo-cỗ tập-san số 2 Sài-gòn 
1960: 


TRUNG (Nguyễn-uăn) Lược-khảo văn-học. Tập I NÑam-Sơn 
xuất-bản Sài-gòn 1962. 


TIỌNG (Nguyễn-hữu) : Les origines du clergé vietnamien. 
Tinh-Việt xuất-bản Sài-gòn |959, 

VỸ (Đào-đăng) : Page hìstoirque: Nguyễn-trường Tộ et 
son temps. Trong La Patrie Annamite số 22| và tiếp theo. 

XUYÊN (Nguyễn-khắc) : Lược-khảo về cuốn Tự-điền Việt 
Bồ La. Trong Bách Khoa số 77 ngày 15-3-1960. 

XUYÊN (Nguyễn-khác) : Công-cuộc khảo-cứu chữ quốc- 
ngữ vào năm |63\. Trong Văn-hóa nguyệt-san, loại mới số 
42, tháng 7 năm 1659. 

XUYÊN (Nguyãn-khắc) : Quan-điềm thần-học trong Phép 
giảng tám ngày của Giáo-si Đắclộ. Trong Đại học, số 
19 tháng 2 năm [96]. 

XUYÊN (Nguyễn-khắc) : Chung quanh vấn-đề thành-lập 
chữ quốc-ngữ. Trong Văn-hóa nguyệt-san. Loại mới số 39 
Tháng 3-4 năm 959. 

XUYÊN (Nguyễn-khắc) : Vấn-đề chữ quốc-ngữ Trung-Hao 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 09 


hay vấn-đề phiênâm Hoa-ngữ. Trong Văn-hóa nguyệt-san, 
loại mới, số 43 Tháng 8-1959 và số 44 Tháng 9 năm |959. 

XUYÊN (Nguyễn-khắc) : Giáo-sĩ A-lịch-sơn Đắc-lộ và chữ 
quốc.ngữ, Diễn-văn đọc ở Sài-gòn ngày 26-2-I9ó|. In trong 
Việt-Nam khảo-cồ tập-san số 2 Sài-gòn 1960. 


XUYÊN (Nguyễn-khắc) : Giáo-sĩ Đăc-lộ với công việc xuất-. 
bản. Trong V.N. khảo-cô tập-san số 2 Sài-gòn |960. 

XUYÊN (Nguyễn-khắc) : Le Catéchisme en langue việtna-. 
mienne romanisée du Père Alexandre de Rhodes S.J. Luận-án. 


Đại-học-Đường Gregoriana. Roma 1958. 


IIIL— BẢO-CHÍI : 
Bách-Khoa 


Bulletin de l*École' Francaise d“Extrême-Orient 
Bulletin de la Société des Missions Etrangères de Paris 
Bụilletin des Ámis du Vieux Huế 

Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises 
Đức Bà Hàng Cứu-giúp (Hanoi) 

Đức Mẹ Hằng Cứu-giúp (Hanoi rồi Saigon) 
Đức Mẹ Lavang 

Đại-học tạp-chí. 

Đặc-san Đại-học Sư-phạm 

Giáo-sĩ truyên-giáo 

Linh-Mục Nguyệt-san (Sacerdos) 

Lời thăm 

Mới 

'Nam-phong tạp-chí 


Niên-lịch văn-chương Tỉnh-Việt. 


300 


LỊCH.SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Người mới 

Nguồn sống 

Sacerdos Indochinensis 
Trung-hòa báo 

Trái tìm Đức 1ne 
Văn-hóa nguyệt-san 
Văn-hóa Á-châu 
Văn-hóa duy linh 
Văn-học tạp-chí 

Vì Chúa 

Việt-tiến 

Văn-dàn 

Việt-nam khảo-cô tập-san 
Vinh-sơn 


@ÿz“§© 


XMMUC 1L.LUC: 


Trang 
LỜI NÓI ĐẦU IX-XI 
PHẦN MỞ ĐẦU 
KHÁI-LUẬN VỀ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 
MÂY LỜI DẪN ĐẦU 15. 
Chương một : Hiện-tình nghiên-cứu văn-học Công-giáo 
Việt-Nam. 7 
I.— Trường-hợp những tác phâm nghiên - cứu 
tồng-quát. I8. 
IIL— Trường hợp những tác-phầm chuyên-khảo 19 
II.— Trường-hợp Hàn-mạc-tử. 22 
Chương hai : Thế nào là văn-học Công-giáo. 25 
I1.— Nhận-định về văn-học. 26 
I1L— Tính-cách Công-giáo trong văn-học. 28. 
III.— Tương-quan giữa văn-học và đức-tin. 2 
Chương ba : Có một nền Văn-học Công-giáo Việt-nam 34. 
I1.— Sứ-mạng thánh-hóa 35, 
1I.— Tính-chất dân-tộc 4I 


IÌI,— Khả-năng dung hợp 48. 


LỊCH-SỬ  VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


Chương bốn : Quốc-tịch các tác-giả và tác-phầm. 
1,— Quan-điềm của các học-giả. 
1I1— Trường-hợp văn-học Công-giáo Việt-Nam. 
Chương Năm: Phân-định thời-kỳ văn-học. 
I.— Tiêu-chuần phân-chia thời-kỳ văn-học. 
1I.— Ba thời-kỳ lớn trong văn - học Công - giáo 
Việt-Nam. 


w 


PHẦN THỨ NHẤT 
Thời.kỳ thứ nhât 
(Từ khởi-thủy đền giữa thế-kỳ XVI) 
'VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM PHÁT-SINH 
MÂY LỜI DẪN ĐẦU 
“Chương một : Bối-cảnh lịch-sử, 
I.— Tình hình chính-trị : 
1) Nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê. 
2) Nhà Lê trung hưng. 
3) Trịnh, Nguyễn phân tranh, 
4) Nam tiến. 
5) Một cuộc khủng-hoảng phát triền. 
I.— Tình-hình văn-học : 
I) Văn-học thể-kỷ XVI. 
2) Văn-học tiền bán thế-kỷ XVI. 


3) Tồng.quan về văn -học thế-kỷ XVI và 
tiền bán thế-kỷ XYVII : 


302 


54 


34 
55 


29 
29 


62 


65 
68 


68 
68 
69 
70 
73 
73 
74 
74 
80 


85 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


a) Một ngôn.ngữ văn.-chương mới, 


b) Nhận.thức dị biệt, văn-chương đa.-dạng. 


1II,— Tình-hình truyền-giáo : 
I) Thế-kỷ XVI : Việc truyền. giáo trong 
thời.kỳ phôi.thai. 
2) Tiền-bán thế-kỷ XVII: Việc truyền-giáo do 
giáo-sĩ Dòng Tên phụ-trách : 
a) 50 năm truyền-giáo ở Đàng Trong 
(1615-1664) 
b) 37 năm truyền-giáo ở Đàng Ngoài 
(1626-1663) 
c) Tiến tới sự thành-lập hàng giáo-phầm. 
Chương hai : Sự thành-hình ngôn-ngữ Công-giáo. 
I.— Danh-xưng cô nhất của đạo Công-giáo 
(Thế-kỷ XVJ). 
IIL— Danh-từ tôn-giáo của thông-ngôn giảng đạo 
(trước năm {ó15). 


II.— Sự đóng góp của giáo-sĩ Francesco Buzomi 
(1615-1622). 


IV.— Quốc-thư của Chúa Trịnh Tráng (1627). 


V.— Tâm-thư của giáo-hữu Đàng Ngoài (1630). 


VI. - Dingôn của [thầy giảng An-rê Phú-Yên 
(1644). 
VII.— Công-thức rửa tội. (|645). 
VIIIL— Thư của Bento Thiện và Igessio Văn-Tín 
gởi cho giáo-sĩ Fllippo de Marini (1659). 
Chương ba : Văn-học Công-giáo truyền khầu. 
1.— Ca-nhạc Công-giáo bình-dân : 
1) Ca-nhạc phụng-vụ bình.dân : 
2) Giáo-sử diễn-ca, 


302 


85 
87 


88 
89 
932 


94 
96 
99 
102 


103 


108. 


II 
II2 
IÍ6 


I9 
122 


127 
132 


122 


122 
141 


304 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


II.— Hùng-biện tôn-giáo : 


I) Giáo-sĩ Buzomi tranh-luận với thầy Tư 
Bình. 


2) Giáo-sĩ Francesco de Đina thuyết-phục các 
nho-sĩ. 


3) Giáo-sĩ Alexandre de Rhodes thuyết-giáo ở 
ĐàngTrong và Đàng Ngoài. 

4) Huấn.luyện thần-học cho các thầy-giảng và 
giảng dạy giáo-lý cho giáo-dân. 

Chương bốn : Công-trình văn-học Công-giáo Nhật-bản và 
Trung-hoa quan-hệ đến văn-học Công-giáo 
Việt-Nam. 

1.— Sử-liệu xác-nhận ảnh-hưởng của những công- 
trình văn-học Nhật-bản và Trung-hoa. 
IIL— Công-trình văn-học Công-giáo Nhật-bản. 
TIL— Công-trình văn-học Công-giáo Trung-hoa : 
I) Công-trình phiên-âm Hoa ngữ. 
2) Tác-phầm giáo-lý bằng Hán văn : 
a) Thiên-Chúa thực lục chính văn (1584). 
b) Thiên-Chúa thực nghĩa (1603). 


Chương năm : Văn-học Công-giáo chữ nôm. 
I.— Girolamo MaJjorjica (1605-1656) : 
1) Tiều-sử. 
2) Tác-phầm. 
3) Ngôn-ngữ Công-giáo, 
4) Bút-pháp. 
5) Giá-trị 


142 


143 


144 


144 


146 


150 


120 
155 
158 


159 
lói 
162 
164 


168 
170 
170 
171 
176 
I78 
Ị79 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 305 


[I.— Gioan Thanh-Minh (1888 - 1663) : 180 
1) Tiều-sử. 180 

2) Văn-phẩm, 182 
Chương'sáu : Công cuộc sáng-chế chữ quốc-ngữ. l84 
L— E. Buzomi và J. Baldinotti (1625-1627). 185 
:IL- Christoforo Borri (1631). 185 
IIL— Girolamo Majorica (1631-1645). 189 
IV.— Hội-nghị thảo-luận công-thức rửa tội (645). 489 
V.— Mathias de Maya (1649). 191 
VI— Gaspar d'Amaral và Antonio Barbosa. 192 
VII.— Alexandre de Rhodes (1651). 195 
VINH. Filippo de Marini (1254) : 196 


I) Thư gửi cho Padre Assistente de Portugal, 196 
2) Bản tường-trình gởi cho Padre Assistente 


de Portugal, 198 
3) Thư gửi cho Pe Assistéente đ Italia (AI,). 201 
4) Thư gửi Assistenie d'Ttalia (AI;). 202 
5) Bản tường-trình về cuộc tranh.luận công-thức 
rửa tội, 202 
6) Biên bản ]4 giáo-dân, 202 
7) Bảng đối-chiếu bốn thứ tiếng, 204 
1X.— Bento Thiện và lgessio. Văn-Tin (1659). 206 


Chương bảy : Văn-học Công-giáo chữ quốc-ngữ : 
A,— Tiều-sử và tác-phầm của Giáo-sĩ âlexandre de 
Rhodes, .209 
1.-—- Tiều-sử của Alexandre de Rhodes, 210 
II.— Tác-phầm của Alexandre de Rhodes. 216 


306 LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


IH.— Phân-tích tác-phâm chữ quốc-ngữ của Alexan- 
dre de Rhodes : 
U Tự-điền Việt.Bồ.La, 
2) Văn-phạm Việt-ngữ. 
3) Phép-giảng tám ngày. 


Chương tám: Văn-học Công-giáảo chữ quốc-ngữ (tiếp theo): 


B.— Địa-vị của giáo-sĩ Alexandre de Rhodes trong 
văn-học. 
I1.— Giáo-sĩ - Alexandre và công-trình hoàn-thành 
chữ Quốc-ngữ : 
1) Khả-năng đa-ngữ. 
2) Hệ-thống mẫu-tự-phiên âm. 
3) Đối chiếu chữ quốc ngữ theo giáo sĩ Alexan- 
dre de Rhodes với chữ quốc ngữ ngày nay : 
a) Theo phép giảng tám ngày. 
b) Theo tự điền Việt-Bồ-La.. 
c) Theo Văn-phạm Việt-ngữ. | 
4) Nhận định về lối phiên-âm và chữ viết quốc 
ngữ của Giáo sĩ Alexandre de Rhođes. 
I1I.— Giáo sĩ Alexandre de Rhodes và sự hình-thành 
ngôn-ngữ công-giáo Việt-Nam : 
I) Giá trị ngữ học. 
2) Giá trị văn học. 
3) Giá trị thần học. 
Chương chín : Tác-phầm quốc-sử và giáo-sử ngoại.ngữ. 
1.— Marcello de Ribandeyra. 
1I.— Gonzalez de Mendoza. 
THÍ. — Juan de Santa Maria. 
1V.— Gaspar Luis. 


222 
222 
224 
229 


237 


238 
229 
240 


242 
242 
244 
245 


246 


249 
250 
251 
253 
259 
260 
260 
262 


262 


LỊCH-SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM 


V, — Pedro Ordonez de Cevallos. 
VI. -- Juliano Baldinotti. 
VII.-— Christoforo Borri, 
VIII— Francois Cardim. 
I1X.— Metello Saccano. 
X.— Alexandre de Rhodes. 
XI.— ]Jean Maracci. 
XII.— Joseph Tissanier. 
XII,— Giovanno Filippo de Marini. 


Chương mười : Kết.luận về thời-kỳ thứ nhất. 


1.— Lịch-sử tiến triền, 
I[.— Tác giả và khuynh hướng. 
IH.— Giá trị tác-phầm. 
HẾT CUỐN I 
— Phàm-lệ 
— Phụ bản 
— Thư mục 
— Mục lục, 
Đinh-chính 


307 


264 
268 
269 
276 
276 
277 
277 
278 
279 
282 
282 
283 
284 


Dính chính 


Tác-giả ở xa Sài-gồn trong thời-gian ấn-loát sách nầy nên có những lỗi 
ẩn-loát cần đính-chính như sau, kính mong quý vị độc-giả vui lòng lượng thứ. 






















t5 Nguồn văn-học Nguồn-gốc văn-học 

24 Hàn-Mạc-Tử Hàn-mạc-tử 

26 Xin thâm Xem thêm 

37 Francois Huoang Francois Houang. 

4? Chuyển san Chuyên-san' 

53 biền tính biển-tính từ khi 

53 đổi nền văn hóa đối với nền văn-hóa- 

53 chúng có thê chúng ta có thề 

60 littératuare littérature 

79 Đám hồng trần Dặm hồng-trần 

79 hợp mặt họp mặt 

79 Trính dịch Trích dịch 

80 Nhi-trai Nghị-trai 

80 Trình khứ hưu Tình khứ lưu 

80 Việt-Nam Đại-Nam 

84 „.COI Igười. Trong các... „Con người trong các.» 

88 Nguy-binh ngụy binh. 

88 Đô-nam Đồ-nam 

95 Vương-Thái Vươnng-thái-phí 

99 Chapoulie Chappoulie 

103 L.A. Poncet C.A. Poncet. 

104 L.A. Poncet C.A. Poncet. 

105 Bẻ thông-hiêu Đề thông-hiều 

105 L.A. Poncet C.A. Poncet 

I13 Sai cứu giáo lai cứu giáo. 

12B blả biả 

128 ï Tgrega lgrega. 

128 thi ngài thì ngài 

13! 14 giai yêu giai yên- 

134 14 (2) Bài ký-sự - (2) Bài ký sự của 
: Alexandre de Rhodes 

135 I7 Cardiere Cadièré 

128 25 anticipatton anticination 

139, 4 Dòng Đâng 

lạ II - (25) Góa đ) 

144 Ị7 nam (26) nam (25) 

147 10 tháng chín I64 tháng chín {643 

147 8 thây thầy 


1522| 14| tôi ông ta tôi hỏi ông †a 


Trang | Dòng 





155 
172 
172 
174 
182 
188 
192 
¡92 
200 
200 
200 
200 


20I 

203 
203 
204 
205 
207 
216 
219 
221 
221 
239 


xXxI 
PB 
x1 
240 
240 
249 
251 
251 
251 
253 
256 
256 
256 
256 
266 
267 
268 
272 





24 
25 
26 
t6 
I† 
23 
J9 
20 


f0 
20 
21 


Qò b GŒ ii — 


15 
16.1? 
19 


24 
18 


“{“.Obmeuo—= 


24 
26 
2? 
l8 


22 











spécialemen 
Archigepisopalis 
Scoregiun 
thánh-gia 
thi-phẩm 
Ôn ' 
GASPARD“AMARAL 
ANTONIOBARBOSA 
Japinensio 
Proce Sisensis, interfucne 
Japaõ 
mandase Tunkinicae 


sounou 
đồng thiên-thần 
cũôi 
ba đanh 
maïnh 
Bento Thien 
Trung hòa xuât bản 
Catechismus 
NÑouvile 
troiSp2rtieS 
Nhật ngữ» 


Christian risme 


Christforo 
(6) 
lời chủ cuỗi trang 
đơc 
thề-gian 
vi chứng 
mù-mịt. 
kỳ sự 
Cục Thánh 
lợi-đụng 
đồ 


Histolre 
Historiac 
L, Poncet 
Baldtnoiti 
Ethnopraphie 


Sửa là 


spécialement 
archiepiscopalrs 
$corigium 
Thánh-giáo 
thi-phầm 


ng 
GASPAK_ D 'AMARAL 
ANTONIO BARBOSA. 
Japonensio 
Proae sinensis, inferfuere 
Jappaõ 
mandasse ouvir sobre huãs 
duvidas, que tinha acerta de 
forma Bauptismo em 
lingoa Tunkinica 
SotoU 
đãng thiên- thần 
cũốc 
ba danh 
maïnh 
Bento Thiện 
Trung-hòa nhật báo 
Cathéchismus 
ÑNouvelle 
trois parties 
Nhật-ngữ và Hoa-ngữ với 
Việt-ngữ » 
Christianisme 


Christoforo. 
(5) 
(bỏ. đi) 
đọc 
*thế-gian 
vì chưng 
mù-mịt". 
kì sự 
Cực Thánh 
lợi-dụng 
đãi 
Hiistoire 
Historiae 
C.A. Poncet 
Baldinotti 
Ethnographie 


h JCH- SỬ VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO 
VIET-NAM cuốn I của Võ long-Ïlê do 
Tư-Duy xuất-bản lần thứ nhất đề kỷ-niệm 
320 năm Khai-Nguyên Giáo-Hội Công- 
Giáo Việt-Nam, ấn-hành tại nhà in F)ang¬ 
Dương, 258 đường Pasteur Sài-gồn, 
kiềm-duyệt số 485 BITI|BC5|XB triền 
hạn ngày 20-9-1965 


% 


Nạp bản : đệ tứ tam cá nguyệt I965 
TÁC - GIẢ GIỮ BẢN- QUYỀN 


/ 
4 


KUÂẨI BẠN TƯ - DUY 
Hộp thư 1467 Sài-gòn 
SẼ XUẤT - BẢN 


VÕ LONG- TÊ và PHẠM ĐÌNH-KHIÊM 
Hợp-Tuyển Thi-Văn Công-Giáo Việt-Nam 


LẠI THẾ-CƯỜNG 
Các Anh Về (Thơ) Dưới Trăng (Tiêu-thuyết) 


VÕ LONG - TẾ 
LịchSử Văn-Học Công-Giáo Việt-Nam, 
cuốn #% % và % % * Ánh Sáng Trong 
Đêm (Ihơ) Đường Về Quê (Tiều-Thuyết) 
Văn Học Nhập Môn (Khảo-luận). 


NGỌC-QUỲNH 
Phương-Phán Sư-Phạm 


LÊ QUANG-NHẠC 
Nhạc-Sứ và Nhạc- Thuyết Việt-Nam 





'ÝVHEEE SE -lie=cJg=TErtrg=Vieri22DE.PAnHLEELAC2-/68054-3660001093012448271<..2/7NL<x-VT, Tra 1< 0-ST2256/2)G10772 C48 ETSTESNEErZ2 
Giấy phép xuất-bản số 185BTTIBC5/XB 
triển hạn ngày 90-9-1965 





i4 báu : J00$00 


